QUAN AM PHAP BO 

Ban cap nhat thang 6/2014 
http ://kinhmatgiao . wordpress . com 



tin ngt/Ong quAn am 



Tin Nguong Quan Am bat nguon tir An Do. Thoat tien Tin Nguong nay duoc 
an tang trong nhung tu tuong ve Tam Tu Bi cuu kho ciia cac bac Thanh va cac bac 
Dao Su trong cong viec hoa do chiing sinh. Dan dan do su phat trien rong Ion cua tu 
tuong Dai Thira Giao nen Tin Nguong Quan Am duoc hinh thanh qua cac bo Kinh: A 
Di Da Co Am Thanh Vuong Da La Ni, Dai V6 Luong Tho, Thu Lang Nghiem, Hoa 
Nghiem, Dieu Phap Lien Hoa. . . Tu do ve sau Tin Nguong Quan Am duoc luu truyen 
rong rai qua Tay Vuc, Tay Tang, Trung Hoa, Viet Nam, Nhat Ban, Dai Han va cac 
nude Vien Dong. 

Tu The Ky I cho den The Ky IV, Bo Tat Quan Am duoc tho phung qua hinh 
voc Nam Tu dudi Ton Tuong mot vi vuong gia dang dung, minh mac ao vuong gia. 
Hoac cung co nhieu Ton Tuong ngoi theo the Du Hy (Latitasana). Bieu tuong cua 

i r \ r 

Ngai la Trang Hat (Mala) bieu thi cho y nghia cat dut 108 Phien Nao cho tat ca chiing 
sinh va Hoa Sen (Padma) bieu thi cho Phudc Tri Thanh Tinh von co trong Ban Tarn 
cua muon loai. Cau Chii xung tan Ngai la OM MANI PADME HUM bi6u thi cho 
phuong tien Dai Bi gia tri cuu do cho chiing sinh tranh khoi moi kho nan va mau 
chong giac ngo vien man Tam Bo De (Bodhi-citta) 

Trong giai doan nay, do su pha tron giua Tinh Cach ciia chu Than trong Than 
Thoai An Do voi quan diem mo rong dac tinh Tu Bi ciia Phat Giao Dai Thua nen da 
hinh thanh cac Tin Nguong ve: Thien Thu Quan Am, Ma Dau Quan Am, Bat Khong 
Quyen Sach Quan Am, Nhu Y Luan Quan Am, Thap Nhat Dien Quan Am. . . voi tat ca 
Ton Tuong theo hinh voc Nam Tu. 

Khoang The Ky II, y tuong Phat Mau (Buddha-matr) da xuat hien trong mot 
so Kinh Dien ciia Dai Thira (Maha-yana) nhu Tri Tue Bat Nha (Prajna) la Mau 
(Matrka) cua chu Phat B6 Tat, Tam Dai Bi Thanh Tinh la Mau cua chu Phat B6 Tat, 
Tam Bo De kien co thanh tinh la Mau ciia chu Phat Bo Tat...Y tuong nay da am 
tham ket hop voi tu tuong MAU HE ciia nhan dan An Do nen khoang The Ky VII, khi 
bo Kinh Dai Ty L6 Gia Na Phat Than Bien Gia Tri gom 7 quyen, 36 Pham xuat hien 
thi hinh tuong Thanh Mau da duoc ghi nhan nhu Bach Y Mau, Da La Thanh Mau, 
Phat Mau Phat Nhan, Chuan De Phat Mau, Gia Thau Da La Minh Phi. . . voi hinh anh 
ngudi Phu Nu bieu thi cho Tam Muoi Chmh Dinh va co cong ndng la sinh ra moi 
Cong Due von co xua nay trong ban Tam cua tat ca chung sinh dong thoi nuoi Ion cac 
Cong Due nay. 

Cung trong The Ky VII, Tin Nguong Quan Am duoc pho bien rong rai trong 
Tin Nguong Mat Giao va Tin Nguong A Di Da d An Do. Tu day trd di, hau het cac 
Tuong Quan Am deu co hinh Phat A Di Da ngu tren mao bau hoac dinh ke nhu Tuong 
Thap Nhat Dien Quan Am d Kanheri co khuon mat thu 11 la Diic A Di Da. Tai 
Nalanda, nhieu tuong Quan Am co hinh Diic A Di Da bat An Chuyen Phap Luan hay 
ket Xiic Dia An . . . ngu tren mao bau ciia Tuong. Ngay nay tai chua Machhandar ciia 
nude Nepal con tho phung 108 hinh tuong Quan Am. Tai Kashmir con luu giu mot so 
tuong Quan Am bang dong. 

Tu The Ky thii XII trd di, Bo Tat Quan Am duoc chinh thiic tho phung qua 
than tuong nu va duoc suy niem qua hinh anh Ba me hien luon de mat chain soc con 
tho de kip thoi ciiu kho cuu nan va ban cho su thoa man moi udc nguyen. Trong cac 
giai doan nay, Ngai duoc xung tan qua nhieu danh hieu nhu: Quan Am Mau, Bach Y 
Nu, Ty Tnic Quan Am, V6 Uy Quan Am, Tong Tu Quan Am, Nam Hai Quan Am, 
Quan Am Qua Hai, Quan Am Thira Long, Quan Am Ngu Lam, Quan Am Thi Kinh, 



1 



Quan Am Dieu Thien.... Va nguoi binh dan thuong goi la Phat Ba Quan Am voi su 
tho phung qua than tuong nu 

*) d An Do: Tuy Tin Nguong Quan Am bat nguon tu An Do nhung do su tan 
pha cua Hoi Giao va su phuc hung An Do Giao nen noi chung anh huong cua Tin 
Nguong nay khong duoc manh me lam. Hau het nguoi An Do chi suy niem Quan Am 
Bo Tat qua Linh Anh mot vi Than chuyen dung con mat Tu Bi de ban phuoc tru hoa 
cho con nguoi. 

* ) Cf Tay Vyc: Tin Nguong Quan Am duoc phat trien kha manh qua Mat 
Giao. Ngay nay cac Hoc Gia can dai da tim thay rat nhieu hinh ve, tranh tuong, Man 
Da La lien quan den Quan Am. 

* ) Cf Tay Tang: Tin Nguong Quan Am phat trien rat sau rong den noi nhan 
dan da xem Bo Tat Quan Am la Thuy To cua nguoi Tay Tang. Doi doi cac vi Dat Lai 
Lat Ma deu duoc ton xung la Hoa Than cua Quan Am. Giao do Phat Giao Tay Tang 
thuong tin tuong la Bo Tat Lien Hoa Thu (Padma-Pani) ngoi tren dai sen 6 The Gioi 
Cue Lac luon luon cuu giup te do khien cho nguoi cau dao xa lia duoc su kho nao sinh 
tu. Vi the chang ke ke Tang nguoi Tuc, ai ai cung deu thuc hanh xung rung Minh Chii 
OM MANI PADME HUM 

Ngoai ra Giao Do Phat Giao Tay Tang con xung tan tho phung Due Quan Am 
Bo Tat qua nhieu Ton Tuong: Tu Thu Quan Am, Thap Nhat Dien Quan Am, Thien 
Thu Quan Am, Da La Quan Am. . . . 

*) O Trung Hoa: Tin Nguong Quan Am duoc truyen vao Trung Hoa kha som 
qua su truyen giao va dich Kinh cua cac nha su goc Trung A va Ba Tu nhu Cau Chi 
La Sam [Lokaraksa:Ho The (178_ 189)], Chi Khiem (225_ 253) True Phap Ho 
[Dam Ma La SatDharma raksa ( 265_ 317)], Cuu Ma La Thap (Kumarajiva : 344_ 
413) ...Tu Bac Nguy (439_ 528) tro ve sau, phong trao dung tuong Quan Am rat 
manh. Ngay tai nui Long Mon Da, trong dai dong con giu rat nhieu di pham. Cung 
dudi trieu Nguy, Kinh Cao Vuong Quan Am cua Ton Due Kinh duoc xem la Ban 
khoi thuy, roi lan luot xuat hien cac Kinh: Quan The Am Bo Tat Cuu Kho, Quan Am 
Thap Nhi Nguyen, Quan Am Tarn Muoi. . . 

Sau doi Tuy (589_ 618), Duong (618_ 907) theo su truyen nhap cua Mat Giao 
thi Tuong Quan Am da duoc tao lap rat nhieu nhu cac tuong Bo Tat trong dong Thien 
Phat o Don Hoang thi tuong Quan Am chiem qua nua. 

Den doi Nam Tong (1 127_ 1279) Y tuong phung tho Bo Tat qua hinh tuong nu 
da xuat hien nhung khong duoc cong nhan. Cho den doi Minh (1368_ 1641) thi cac 
buc tranh va tuong Quan Am deu duoc bieu hien bang than nu rat trang nghiem my 
le... 

Nguyen Quan Am Bo Tat von la Bo Tat 6 dia vi Dang Giac, nen tuong mao tu 
nhien cua Ngai phai la tuong Dai Truong Phu dung manh. The nhung, do Quan Am 
Bo Tat dung Pho Mon Thi Hien, co the tuy loai hien than at tu nhien cung co the thi 
hien tuong nu. Do tap quan tren nen hien nay hau het moi nguoi deu xem Quan The 
Am Bo Tat la than nu. Dieu do da hien huu trong "Suu Than Ky" voi anh huong cua 
su gan ghep thuoc Dao Giao, cho rang Quan The Am Bo Tat la nu tinh, va lai Ngai la 
con gai thu ba cua Dieu Trang Vuong, la cong chua Dieu Thien thi hien sau khi 
thanh Dao. Cach noi nay so voi Phat Giao hoan toan khac nhau. 



2 



Su that Quan The Am Bo Tat thuong hien ro trong tuong mao vo bien, than nu 
chang qua la mot loai trong do. Dung Tuong Quan Am d thoi dai Tuy Duong cua 
Trung Quoc va Tuong cua Nhat Ban lam vi du thi co rat nhieu hinh tuong duoc bao 
ton deu co rau ria; nhung do Quan Am Bo Tat dung su Tu Bi ung hoa, co su yeu 
thuong nhu hoa nen noi la tinh chat dac biet cua nguoi me. Nhan day viec dap Tuong 
cua Ngai cung co dac trung cua Nir Tinh. Den nay hau nhu nguoi dan Trung Hoa deu 
tin tuong rang Bo Tat Quan Am chinh la nguoi nu. 

Do Tin Nguong Dan Gian ung hop voi 33 Hoa Than nen tren nui Ngu Dai co 
cac tuong Quan Am duoc to dap qua hinh dang Ty Kheo, nguoi nu xach gio ca, nguoi 
nu bong con nit, nguoi nu chan dap rua ca. . . 

Theo Truyen Ky cua Trung Hoa thi Bo Tat Quan Am hien linh noi Phap tai Dao 
Truong cua nui Pho Da tinh Triet Giang. Can cu vao day, nguoi ta tin rang Ngai sinh 
vao ngay 19_02 AL, ngay xuat gia la 19_09 AL, ngay thanh dao la 19_06 AL 

Hien nay, hinh anh Due Quan Am mac ao trang, Ton Tuong ngan mat ngan tay 
va tuong Thanh Quan Am da di sau vao tarn tu cua Giao Do Phat Giao Trung Hoa va 
moi nguoi deu tin tuong rang neu gap ach nan kho dau ma thanh Tarn xung rung danh 
hieu cua Ngai thi chac chan se duoc cuu do. 

* ) 0 Nhat Ban: Tin Nguong Quan Am cung duoc phat trien sau rong. Phat Tu 
Nhat Ban tin rang Thai Tu Thanh Dnc (Shotoku 574_622) nguoi co cong xien duong 
Phat Giao Nhat Ban la hien than cua Due Quan Am (Kwannon). Ngay nay tren nude 
Nhat, moi mot khu vuc nhu: mien Tay (Vung Kinki) mien Dong (vung Kanto, 
Chichibu...) 33 chua trong tong so cac chua 6 3 vung tren duoc thanh lap lam noi 
Quan Am Linh Dia de Phat Tu di hanh huong. 

* ) O Viet Nam: Tin Nguong Phat Giao co le da du nhap vao dat Giao Chau tu 
The Ky thu I qua cac chuyen buon ban thong thuong cua nguoi An Do, Chiem 
Thanh. . . voi dan Ban Xu. Su nghiep dich Kinh cua nguoi Viet Nam kha som va phat 
trien manh vao thoi ky Bac Thuoc lan thu hai (43 _ 544). Theo Licit Dai Tarn Bao Ky 

w 

thi bo Kinh Phap Hoa Tarn Muoi da duoc Ngai Chi Circmg Lircmg Tiep 

(Kalyanasiva_ Chinh Chan Cat Tuong) cung voi Dao Thanh (nguoi Viet Nam) dich ra 
chu Han tai dat Giao Chau vao nam 260. Nhu the Tin Nguong Quan Am co the duoc 
truyen ba trong giai doan nay. 

Den The Ky thu V, theo su ghi nhan cua Cao Tang Truyen thi Ngai Thich 
Dam Hoang, mot nguoi Trung Hoa den nude Ta sau nam 422, cu ngu d chua Tien 
Son cua Giao Chi, Ngai chuyen rung Kinh V6 Luong Tho va Quan Kinh. Den nam 455 
Ngai Dam Hoang nhom lua tu thieu va ngay ngay horn do dan lang deu thay Ngai coi 
con nai vang , toan than Ngai deu rue sac vang va di rat nhanh ve phuong Tay. Can cu 
vao day thi khoang nam 420, Tin Nguong A Di Da va Quan Am da tuong doi phat 
trien kha manh dua tren 2 bo Kinh Quan V6 Luong Tho va Kinh V6 Luong Tho. 

Den cuoi The Ky thu VI thi Mat Giao chinh thuc vao Viet Nam qua su xuat 
hien cua Thien Su Ty Ni Da Lnu Chi (Vinitaruci, mat nam 602 tai chua Phap Van) Tu 
day trd di tinh than Thien Mat da tham nhuan tu tuong cua cac Thien Su va mot so 
nhan dan Viet Nam. 

Den The Ky thu X thi Viet Nam bat dau thuc su gianh duoc quyen tu chu. Luc 
ay, Mat Giao va Thien la 2 he thong Phat Giao hung thinh nhat cua thoi dai.Chinh d 
The Ky nay, nhung tru da ve Mat Giao da duoc tao dung tai Hoa Lu nhu Tru Da 8 mat 
khac nhung cau Ke va Chu Da La Ni do The Tu Dinh Lien (con truong cua vua Dinh 
Tien Hoang) lap vao nam 973. 



3 



Den doi Ly (101 0_ 1226) Vua Ly Thai To da cho dung nha Tang Kinh Tran 
Phiic vao nam 1011 va sai 2 ong Nguyen Dao Thanh va Pham Hoc sang dat Tong de 
thinh Tarn Tang Kinh (An Ban nam 983) trong do co nhung Ban Kinh thong dung nhu 
Kim Cuong, Duoc Su, Phap Hoa, Vien Giac, Lang Nghiem. . . va nhu the chac chan la 
Tin Nguong Quan Am da duoc luu truyen rong rai trong thoi dai nay. Cu the la Thien 
Su Ma Ha (Maha-maya) va Thien Su Tir Dao Hanh (mat nam 1 1 15) da chung duoc 
Phap Dai Bi Tarn Da La Ni cua Quan Am Dai Si dong thoi Nguyen Phi Y Lan, vo cua 
vua Ly Thanh Ton (1054_ 1071) duoc goi la Quan Am Nit. 

Den doi Tran (1227_ 1400) To chuc Tu Vien duoc xay dung theo Thanh Quy 
cua Thien Su Bach Trirong. Ve kien true thi co so chinh la Phat Duong trong do an tri 
cac tuong Phat Thich Ca (Sakya-muni), Bo Tat Van Thu (MamjusrT), Bo Tat Pho 
Hien (Saman-tabhadra). Co chua lai tho them tuong Phat A Di Da (Amitabha), Bo Tat 
Quan Am (Avalokitesvara), Bo Tat Dai The Chi (Maha-sthama-prapta) dong thoi 
trong cac Nghi Thuc Tung Niem da xuat hien cac bai Chu Da La Ni nhu: Dai Bi Tarn 
Da La Ni, Nhu Y Bao Luan Vuong Da La Ni, Luc Tu Dai Minh Chu, Quan Am Linh 
Cam Chan Ngon, Bat Nha Tarn Kinh (duoc xem la bai Chu Bat Nha )... Trong Khoa 
Hu Luc cua vua Tran Thai Ton co keu goi Hanh Gia kinh le Phat A Di Da cung 2 vi 
Bo Tat la Quan The Am va Dai The Chi. Can cu vao day thi Tin Nguong Quan Am da 
duoc cung co vung chac va tu hai Trieu Dai nay, hong danh Quan The Am Bo Tat da 
di sau rong vao tarn hon cua nhan dan Viet Nam qua hinh anh ba me hien luon cham 
soc giup do con tho tranh khoi moi ach nan kho dau. 

Den cac Trieu Dai: Le, Mac, Trinh, Nguyen thi vai tro Phat Giao bi sut kem va 
phai trai qua nhieu buoc thang tram. Nhung ton chi Dung Tam Tu Bi Hy xa cuu kho 
cuu nan voi Tri Tue Bat Nha la con thuyen te do chung sinh vuot qua bien me cua 
Phat Ba Quan Am da di sau va bam chac trong tam hon nguoi dan Viet Nam nhat la 
cac Tin Do Phat Giao Dai Thua, hau nhu khong mot ai khong thuoc bai Chu Dai Bi, 
bai Chu Luc Tu, bai Chu Bat Nha va dai da so deu tho phung Quan Am Bo Tat qua 
Ton Tuong Thien Thu Thien Nhan, Chuan De hoac Bach Y Nu. 

Truyen Thuyet cho rang Cong Chua Ba hay Quan Am Dieu Thien da tu hanh 
dac dao tai Huong Son tai mien Bac Viet Nam cho nen hinh anh Phat Ba Quan Am va 
Quan Am Thi Kinh luon hien ro vai tro nhan nhuc, Tu Bi, vi tha, cuu kho qua 2 tap 
truyen tho: Quan Am Thi Kinh, Quan Am Nam Hai va cac vo cheo luu dien trong 
nhan gian 

Tin nguong Quan The Am nay lan rong trong dan gian den noi nguoi ta chi xem 
Ngai nhu la mot ba me hien chi biet yeu thuong, cham soc, cuu giup chung sinh vuot 
qua moi bien kho ma quen di Ton Chi cua Ngai la Tro giup cho muon loai, tu minh 
giac ngo de vuot thoat vong sinh tu luan hoi. Nhu Due Phat da day: "Hay tu xem 
minh la hdl dao (cho an ndu) cua minh. Chinh minh la cho nwang dwa cua minh, 
khong nen tlm su 3 nwang dwa ben ngoal. Hay xem Giao Phap la hdl dao cua minh, 
Gldo Phap Id cho nwang dwa cua minh, khong nen tlm sw nwang dwa a ben ngodl" 

Loi day nay muon nhan manh den tam quan trong cua su co gang ca nhan nham 
dat toi muc tieu rot rao la tu thanh loc tam y cua minh va tu minh vuot thoat ra khoi 
moi hinh thuc kho dau cua cuoc song, con su cau xin van vai hay le thuoc vao nguoi 
khac thi khong co hieu qua. 

Nhu vay thi quyen nang ban phat an hue va cuu do nhung ke bi doa lac cua Bo 
Tat Quan The Am co hien huu that hay khong ?!... 

That ra quyen nang cuu do cua Bo Tat Quan The Am duoc tao thanh tren Ban 
Nguyen cua Ngai, tuc la dua tren co so no luc cua ca nhan. Do do Tha Lwc co the 
duoc xem la mot thu Tw Lwc hien hanh nham thuc hien uoc nguyen cua ca nhan. Vi 



4 



' \ t r 

du nhu ong Paster do nhin thay nguoi ta quan quai dau kho va bi chet vi benh Cho 
Dai nen ong da no luc tim toi phuong each chua tri, cuoi cung ong da giup cho nhan 
loai ngay nay thoat khoi can benh nay. 

Lai nua Tha Luc chi co the hien hanh duoc trong nhung dieu kien va gioi han nao 
do phu hop voi kha nang thi tho cua no, tuc la doi tuong cua Tha Luc can phai co 
nhung nhan to gi, nhung dieu kien gi thi moi co the dap ung duoc nhu cau cua Tu Luc. 
Dieu nay co nghia la khi minh muon vuon toi thi phai co mot cai gi de vuon toi, cai gi 
co kha nang thu hut duoc su vuon toi cua ta. Noi each khac Tha Luc va Tu Luc chi la 
nhung bieu hien qua trinh tu y thuc, tu gidc ngo cua moi mot ca nhan. Vi nhu mot 
nguoi Thay gioi luon tan tuy day bao cac hoc tro cua minh va luon quan tarn giup do 
chiing hoc tap (Tha Luc) the nhung hoc tro co tien bo hay khong thi phan Ion deu do y 
thuc cua chiing (Tu Luc). Day cung la ly do ma cac Mon De cua Due Phat sau khi da 
trai qua mot thoi gian tu tap duoi su diu dat cua Dang Cha Lanh (Tha Luc) va chung 
dat duoc Qua Vi giai thoat thi Vi nao cung noi rang:"Nhimg viec can lam, Ta da lam 
xong" (Tu Luc). 

Noi theo each khac thi Tha Lye chinh la Duyen ben ngoai, tac dong vao Tarn 
Thuc khien cho tiem nang cua moi mot ca nhan (Tu Luc) duoc phat trien chinh dung 
neu ban than nguoi ay tu minh don nhan va tu minh chinh sua Tarn Thuc cho trong 
sach, chu Tha Luc khong the nao lam thay de khien cho ca nhan giac ngo duoc. 

Do y nghia nay ma To Hue Nang da noi rang: "Khi me thi con nha Thay do, khi 
gidc ngo roi thi con tu dp" 

Va cac Bac Co Due cung da noi: "Khi con me muoi thi chung ta van xin cau 
khan chu vi Bo Tat giup da. Nhung sau khi thuc ngo thi chung ta nhan ra rang 
cac vi Bo Tat luon a trong long cua chung ta, la chinh chung ta" 

Tai Viet Nam, do khong nam vung duoc dieu dung ket hop giua Tha Luc va Tu 
Luc nen mot so nguoi da cho rang Phap tu Quan Am chi goi gon trong su cau dao me 
tin cua nhung ke yeu duoi co can co ha liet va Mat Giao chinh la khoi ung nhot dang 
huy hoai dan truyen thong tot dep cua Phat Giao?!.... That ra, nhung nguoi co tarn bai 
bang do khong he biet rang Mat Giao luon ham chua nhung phuong thien thien xao 
truyen tai Giao Ly Giai Thoat cua Due Phat Da. Het thay cac Dan Gioi (Mandala), An 
Quyet (Mudra), Than Chu (Mantra), Minh Chu (Vidya), Tong Tri (DharanT) d8u 
bieu tuong cho Ly Thu Giai Thoat hoac Ban Nguyen Tu Bi Pho Do cua cac vi Hien 
Thanh trong Phat Dao, tuc la nguoi tu Mat Giao can phai thau hieu ro rang su ket hop 
nhuan nhuyen cua ca hai phap Hien Mat. 

Trong thoi gian trudc, voi uoc nguyen gop chut cong sue cho su phat trien cua 
Phat Giao Viet Nam, toi co gang suu tarn, phien dich va ghi chep lai mot so Ton 
Tuong Quan Am Bo Tat kem theo vai phap tu can ban vao quyen Dai Bi Quan Am 
Can Ban Phap duoc an hanh vao nam 2007. 

Nay do su yeu cau mot ban dong tu muon nam vung hon ve Ton hinh, Chan 
Ngon, Thu An thuoc Phap tu cua cac Due Quan Am, cho nen toi co gang suu tap them 
hinh anh tu trang Web tayphuongtinhdo.com voi Album hinh tren Facebook va 
soan dich them mot so tu lieu co lien quan true tiep den Phap tu nay nham giup cho 
nguoi doc co the nghien cuu de dang hon. 

Moi Cong Due co duoc trong tap ghi chep nay, con xin kinh dang len huong 
linh cua Than Phu (Nguyen Vu Nhan) va Than Mau (Vu Thi Ni) la hai bac an nhan 
dau tien cua con. 

Con xin kinh dang cac Cong Due co duoc len Thay Thich Quang Tri va Thay 
Thich Phap Quang la cac bac Thay luon theo doi, ho tro, thuc day con nghien cuu cac 
Phap Tu cua Phat Giao cho chinh dung. 



5 



Con cung xin chan thanh cam cm cac Su Co Nhir Hanh, Nhir Tri, Nhir 
Nguyet, Nhir Thong da va luon ho tro khuyen khich con soan dich Mat Giao. 

Toi xin chan thanh cam ta chi Nguyen Thi Mong Thu, anh Nguyen Dinh 
Tac, chi Nguyen Thi Mong Huong va nhom Phat Tu cua Dao Trang Pho Do da ho 
tro phan vat chat cho toi trong thoi gian soan dich Kinh Dien. 

Toi xin cam ta cac em Tong Phudc Khai, Nguyen Thi Mong Ly va cac con 
toi da nhiet tinh giup do cho toi hoan thanh tap ghi chep nay. 

Toi xin chan thanh cam on nguoi ban duong Ngoc Hieu (Vfl Thi Thanh Ha) 
da cam chiu moi su kho khan trong cuoc song de giup cho toi an tarn tren con duong 
tim hieu Chinh Phap Giai Thoat cua Dang Phat Da 

Nguyen xin Tarn Bao, cac vi Hien Thanh, cac vi Ho Phap hay ban rai Than 
Luc gia tri cho chiing con, cac bac an nhan cua chung con va tat ca chung Huu Tinh 
mau chong tranh duoc moi sai lam tren budc duong tu tap Chinh Phap Giai Thoat va 
mau chong cung dat duoc Qua Vi Giai Thoat. 

Mua Thu nam Quy Ty (2013) 
Huyen Thanh (Nguyen Vfl Tai) kinh ghi 



6 



HONG DANH QUAN AM BO TAT 



Tu xua den nay, dua vao each dich am tieng Phan la: A Phoc L6 Chi Be Thap 
Phat La, A Ba L6 Cat Be Thuoc Bat La. ... Cung voi each dich nghia la: Quan Tu Tai, 

r /y /y /y /y /y i 

Quan The Am, Quan Am, Quang Am, Hien Am Thanh, Khuy Am, Pho Mon, Bai Bi 
Thanh Gia. . . nen Hong Banh cua vi Bo Tat nay da tao thanh van de tranh man cua cac 
hang Hoc Gia Phat Giao. 

Lien quan den danh hieu cua Quan Am Bo Tat thoi co nhieu each phien dich 
khac nhau, can cu vao su nghien cuu cua Hoc Gia, y theo nien dai neu ra ma ghi nhan 
nhu sau: 

_ Co Dich: nham chi cac ban Kinh duoc dich tu nien dai cua ngai Ciru Ma La 
Thap (KumarajTva: 344-413, hay 350-409) tro ve thoi trudc 

1_ Quan Am: do Chi Dieu dich Kinh Thanh Cu Quang Minh Dinh Y 6 doi 
Hau Han. 

2 Khuy Am: do Ngo Chi Khiem dich Kinh Duy Ma Cat 

3_ Quan The Am: do Khucng Tang Khai (Samgha-varman) dich Kinh V6 
Luang Tho o doi Tao Nguy 

4_ Quang The Am: do True Phap Ho (Bharma-raksa) dich Kinh Quang The 
Am Dai The Chi Kinh Tho Quyet 6 doi Tay Tin 

5_ Hien Am Thanh: do V6 La Xoa dich Kinh Phong Quang Bat Nha 6 doi 
Tay Tan 

_ Cim Dich : nham chi cac ban Kinh duoc phien dich tu nien dai cua ngai Cuu 
Ma La Thap den truoc nien dai cua ngai Huyen Trang (600-664, hoac 602-664) 

1_ Quan The Am, Quan Am: do Cuu Ma La Thap dich Kinh Dieu Phap 
Lien Hoa 6 doi Hau Tan. 

Boi Bac Luong, Dam V6 Sam (Bharma-raksa) dich Kinh Bi Hoa 
Boi Bong Tan, Phat Da Bat Da La (Buddha-bhadra) dich Kinh Hoa Nghiem 
Boi Luu Tong, Khuong Luong Gia Xa dich Kinh Quan V6 Luong Tho 
Boi Luu T6ng, Dam V6 Kiet (Bharmodgata) dich Kinh Quan The Am Bo Tat 
ThuKy 

2 Quan The Tu Tai: do Bo De Luu Chi (Bodhi-ruci) dich Phap Hoa Kinh 

Luan 6 doi Hau Nguy 

_ Tan Dich : nham chi cac ban Kinh duoc phien dich tu nien dai cua ngai Huyen 
Trang cho den thoi sau 

1 Quan Tu Tai: do Huyen Trang dich Kinh Dai Bat Nha Ba La Mat Da o 

doi Duong. 

Boi Buong, Thuc Xoa Nan Da (Siksananda) dich Kinh Hoa Nghiem 

Boi Buong, Bo De Luu Chi (Bodhi-ruci, ten dau tien la Dharma-ruci) dich V6 

Luong Tho Nhu Lai Hoi trong Kinh Dai Bao Tich. 

Boi Tong, Phap Hien (Bharma-bhadra) dich Kinh Dai Thira V6 Luong Trang 

Nghiem 

2 Quan The Am, Quan Am: do Bat Lat Mat De (Pramiti) dich Kinh Thu 
Lang Nghiem 6 doi Buong. 



7 



3_ Quan Tu Tai: do Thien V6 Uy (Subhakara-simha) dich Kinh Dai Ty L6 Gia 
Na Thanh Phat Than Bien Gia Tri Kinh a dai Duong 

Dai Duong, Tarn Tang Huyen Trang dich Bat Nha Ba La Mat Da Tam Kinh 

Trong nhung phien dich nay chu yeu nhat la dung Hong Danh Quan The Am, 
Quan Tu Tai... cung rat duoc thong dung trong thai hien tai. 

_ That ra trong van hoc An Do, tuy theo rung truong hop va tuy theo moi mot y 
nghia ma ten goi cua mot nguoi duoc keu goi khac nhau. 

Phan Ion cac Kinh Ban Phan van deu ghi nhan ten goi cua vi Bo Tat nay la 
Avalokitesvara, trong do 

AVA: co nghia la phia ben duoi 

LOKITA: co nghia la nhin thay, trong thay, xem xet ky luong 
ISVARA: co nghia la Tu Tai, vi Chua Te, bac co quyen hanh xu moi viec mot 
each tu do . 

AVALOKITA ISVARA duoc viet gon thanh AVALOKITESVARA nen dich 
nghia la Quan Tu Tai. Va day cung la ten goi chinh xac nhat cua vi Bo Tat nay 

AVALOKITESVARA la vi B6 Tat thuc hanh Tri tue Bat Nha tham sau, quan 
sat doi tuong Ducng The Tuc Khong va khong bi mot chuong ngai boi cac yeu to gia 
hop tao thanh cai ao tuong cua duong the nen duoc goi la Quan Tu Tai 

Theo y nghia khac, Bo Tat Avalokitesvara quan sat tat ca cac Phap tu do tu tai, 
tat ca Cong Due hop voi chung sinh khien cho ho xa roi be kho dat den su an vui phi 
lac nen Ngai duoc xem la "Bac co uy lire xem xet va bao ho chung sinh mot each tu 
tai " nen Ngai co ten la Quan Tu Tai . 

Mot danh tu khac cua Bo Tat nay la LOKESVARA trong do LOKA la the gian 
va ISVARA la Tu Tai hay la vi Chua Te nen LOKESVARA duoc dich la The Tu 
Tai hoac la vi Chua Te cua The Gian. Lokesvara la vi Bo Tat quan ro cac Phap The 
Gian la huyen hoa dong thoi dieu dung duoc toan bo Danh Phap cua The Gian mot 
each vo ngai nen dat qua Tu Tai. Lai nua, do Ngai quan biet can co cua chung sinh nen 
su giao hoa duoc tu tai. Vi vi Bo Tat nay co day du BI TRI, LY SU* vo ngai nen co 
ten la Quan Tu Tai. 

_ Trong quyen 1 cua "Chu Duy Ma Cat Kinh", Ngai Cuu Ma La Thap rung 
neu ra rang: "Dai co nguy nan, ximg ten tu quy, Bo Tat quan sat dm thanh do lien duoc 
gidi thodt. Cung goi la Quan The Niem, cung ten la Quan Tu 3 Tai vdy." Y theo day co 
the biet Ngai Cuu Ma La Thap cung thua nhan ben trong Hong Danh "Quan The 
Am" da ham chua nghia "Quan Tu Tai." 

_ Trong quyen thuong "Bat Nha Tam Kinh U Tan", Dai Su Khuy Cff cho rang 
"Quan" nghia la chieu soi, tuc Tri Tue thong dat Khong Huu. "Tu Tai" nghia la tuy y 
nhan lam tuc la Thang Qua cua So Dae. Qua khu rong hanh sau Do, hien tai duoc 
chung Qua tron ven, Tue Quan la trudc tien thanh duoc muoi loai Tu Tai. 

Muoi Tu Tai la: 

1) Tho Tu Tai: Hay keo dai bao ve tinh mang. 

2) Tam Tu Tai: chang nhiem 6 sinh tu. 

3) Tai Tu Tai: Hay theo y vui thich ma hien, do So Dac cua Bo Thi. 

4) Nghiep Tu Tai: Chi lam viec lanh va khuyen nguoi khac lam lanh. 

5) Sinh Tu Tai: Tuy theo y muon hay huong toi, do So Dac cua Gioi Hanh. 

6) Thang Giai Tu Tai: Hay tuy theo su ham muon Bien Hien, do So Dac cua An 
Nhan. 

7) Nguyen Tu Tai: Tuy theo Quan noi vui ve ma thanh tuu, do So Dac cua Tinh 

Tien. 



8 



8) Than Lye Ty Tai: Bat dau Toi Thang Than Thong, do So Dac ciia Dinh luc. 

9) Tri Ty Tai: Thuan theo loi noi am thanh Tri Tue. 

10) Phap Ty Tai: Vao Khe Kinh .... Do So Dac cua Tri Tue. 

Ngai Khuy Cc lai cho rang, dia vi cua Quan The Am Bo Tat la Bo Xii Bo Tat, tu 
dao thanh Chung Dang Giac, co day dii Thang Qua cua muoi loai Tu Tai ke tren, cho 
nen co ten la "Quan Ty Tai." 

_ Do vi Bo Tat nay lay ban nguyen Tu Bi cuu giup chiing sinh nen co ten la Dai 
Bi Tam Gia (Maha Karunika), hay Dai Bi Thanh Gia (Arya-maha-karunika) 

_ Do Ngai cam hoa sen la bieu tuong cho Tri thanh tinh hay Dieu Phap nen co 
ten la Lien Hoa Thu Bo Tat (Padma-pani-bodhisatva). 

_ Do quan sat va thuc hanh Phap mon Khong Hai nen co ten la Bat Nhi Bo Tat 
(Advaita-bodhisatva) 

_ Do hanh tri nam Phap Quan (Chan Qudn, Thanh Tinh Qudn, Quang Dai Tri 
Tue Qudn, Bi Qudn, Tu Qudn) ma hien ro anh sang thanh tinh vo cau nhiem tuc la anh 
sang cua Tri Tue hay pha cac am toi phien nao nho do ma hang phuc duoc Ban Tam 
cho nen moi co the dem Tri quang minh ma soi khap cac coi de cuu kho cho chiing 
sinh. Day la bieu thi cho su dieu dung, loi tha, do vay Ngai co ten la Quang Am Bo 
Tat (Abhasvara Bodhisatva) voi Abha la anh sang (Quang) svara la dm thanh, tieng 
(Am) 

_ Do cong hanh quan sat tat ca cac tieng keu ciiu ciia moi chiing sinh trong coi 
Ta Ba (Sahaloka-dhatu) de kip thoi ciiu do nen Ngai co ten Quan The Am Bo Tat 
(Avalokita-lokasvara-bodhisatva) 

_ Do luon hanh tri Cong Due ciia Tri tue Bat Nha nen co ten la Bat Nha Bo Tat 
(Prajna-bodhisatva) 

_ Do Ngai luon dem lai su khong so hai va ban cho su an on den cac chiing sinh 
nen co ten la Thi V6 Uy gia (Abhayamdada) 

Trong ban Phqn cua Kinh Phap Hoa (Saddharma-Pundarika-sutra) co ghi: "Nay 
Thien Nam Tu ! Vi Qudn Tu Tai Bo Tat Ma Ha Tat ay ban su khong so hai den cac 
chung sinh dang lo lang. Vi vay trong the giai Ta Bd nay, vi ay la Nguai ban cho su 
khong so hai (Thi Vo Uy Gia) " 

Tu ly do nay, cac vi Dao Su Nhat Ban thuong tan rung Ngai qua ten goi Thi Vo 
Uy Quan Ty Tai Bo Tat Ma Ha Tat (Abhayamdada Avalokitesvaraya-bodhisatvaya 
maha-satvaya) va tung la: 

NAMO NAMAS TASMAI ABHAYAMDADA AVALOKITESVARA 
BODHISATVAYA MAHA-SATVAYA (Quy menh kinh li Due Thi Vo Uy Qudn Tu 
Tai Bo Tat Ma Ha Tat nhu vay) 

_ Do Ngai dung ba Phap Van Tue (Srutimayo Prajna), Tu Tue (Cintamayo 
Prajna), Tu Tue (Bhavanamayo Prajna) lam cho Nhi Can Vien Thong nen co ten la 
Quan Am Bo Tat (Avalokitasvara-bodhisatva) 

Trong Kinh Lang Nghiem quyen 6 co ghi: "Ve vo so kiep xa xua, co Due Phdt 
ra doi hieu Qudn Am Nhu Lai (Avalokitasvara-tathagata). Toi den truoc Due Phdt ma 
phdt Tam Bo De rong Ion. Due Phdt day toi ba Phap Van, Tu, Tu co nghia la nghe loi 
gidng day, suy nghi ky luong ve dao ly va theo do thuc hanh de vao Tam Ma Be 
(Samadhi) tuc la noi vang ve rot rdo. Due Phdt khen toi chung duoc Phap mon Vien 
Thong, lien ngay trong Dai Hoi tho ky cho toi va ban Hieu la Qudn Am 
(Avalokitasvara)" 

_ Trong Kinh A Di Da quyen thuong, Kinh Vo Luang Tho quyen thuong va 
Kinh Qudn Am Tho Ky deu dung hong danh Thanh Quan The Am (Arya 



9 



Avalokitasvara) de chi vi Nhat Bo Xir Bo Tat hau can Due Phat A Di Da (Amitabha- 
buddha) tai The Gioi Cyc Lac (Sukha-vatr-lokadhatu) o phirang Tay cua coi Ta Ba. 
Vi Bo Tat nay thuong phu giup Due Phat giao hoa chiing sinh trong coi Tinh Do ay. 

Theo su ghi nhan cua Kinh Quan Am Tarn Mugi va Kinh Thien Thu Thien 
Nhan Dai Bi thi Quan Am Bo Tat co sue uy than chang the tu nghi, 6 vo luong kiep 
trade da thanh Phat roi, hieu la Chinh Phap Minh Nhir Lai (Samyak-dharma-vidya- 
tathagata) Nay vi nguyen luc Dai Bi moi thi hien than Bo Tat de cuu kho chiing sinh . 

Trong Kinh Phap Hoa quyen 7 va Kinh Dai Phat Dinh Thu Lang Nghiem 

quyen 6 co ghi: "Vi Bo Tat nay a khap moi nai, moi ddt nude. Hien du loai than twang, 
ung vai can ca cua chung sinh de hoa do " cho nen con goi la cac Ung Hoa Than Bo 
Tat. 

Kinh Phap Hoa, quyen 7 ghi nhan 33 Ung Hoa Than la : 
A . B A VI DIA THANH : 

1 . Phat than (Buddha-Kaya) 

2 . Bich Chi Phat than (Pratyeka-buddha-Kaya) 

3 . Thanh Van than (Sravaka Kaya) 

B . SAU LOAI CUA THIEN GIOl : 

1 . Dai Pham Vuong than (Maha-brahma-Kaya) 

2 . De Thich than (Sakra-vevanam-Kaya hay Indra-Kaya) 

3 . Tu Tai Thien than (Isvara-Kaya) 

4 . Dai Tu Tai Thien than (Mahesvara-Kaya) 

5 . Thien Dai Tuong Quan than (Skanda-senapati-Kaya) 

6 . Ty Sa Mon than (Vaisravana-Kaya) 

C . NAM DONG TOC CUA NGOAI DAO : 

• • • 

1 . Tieu Vuong than (Hlna-raja-Kaya) 

2 . Truong Gia than (Grhapati-Kaya) 

3 . Cu Si than (Danapati-Kaya hay Grhapati-Kaya) 

4 . Te Quan than (Purusa-Kaya) 

5 . Ba La Mon than (Brahmana-Kaya) 
D . BON CHUNG CUA DAO NOI : 

1 . Ty Kheo than (Bhiksu-Kaya). 

2 . Ty Kheo ni than (Bhiksunl-Kaya). 

3 . Uu Ba Tac than (Upasaka-Kaya). 

4 . Uu Ba Di than (Upasika-Kaya). 

E . SAU CAP CUA PHU NU* - I RK CON : 

1) Truong Gia Phu Nu than (Grhapati-bharya-Kaya). 

2) Cu Si Phu Nu than (Danapati-bharya-Kaya). 

3) Te Quan Phu Nu than (Purusa-bharya-Kaya). 

4) Ba la Mon Phu Nu than (Brahmana-bharya-Kaya). 

5) Dong Nam than (Putra-Kaya). 

6) Dong Nu than (Kanya-Kaya). 
F . TAM BO TRCfl RONG : 

1) Thien than (Deva-Kaya). 

2) Long than (Naga-Kaya). 

3) A Tu La than (Asura-Kaya). 

4) Da Xoa than (Yaksa-Kaya). 

5) Can Sat Ba than (Gandharva-Kaya). 

6) Ca Lau La than (Garuda-Kaya). 



10 



7) Khan Na La than (Kimnara-Kaya). 

8) Ma Hau La Gia than (Mahoraga-Kaya). 
G . MOT THAN THAN : 

Chap Kim Cuong than (Vajradhara-Kaya hay Vajrapani-Kaya). 

Trong 33 Than nay, cac Than nao mang hinh voc con nguoi thi goi la than 
Nguoi (Manusya-Kaya) con 3 Than Ca Lau La, Khan Na La, Ma Hau La Gia thi goi la 
than Phi Nhan (Amanusya-Kaya) 

Bo Da Lac Hai Hoi Quy V6 Thuong Ky thi thay 4 Than Phu Nu (Truong 
Gia, Cu ST, Te Quan, Ba La Mon) bang than Phi Nhan, than Nguoi, than Phu Nu, than 
Dong Muc Thien Nu 

_ Dai Phat Dinh Thu Lang Nghiem Kinh, quyen 6 khong co 7 than: Ty Sa 
Mon, Truong Gia Phu Nu, Cu ST Phu Nu, Te Quan Phu nu, Ba La Mon Phu Nu, Ca 
Lau La, Chap kim Cuong ma dua ra 5 Than: Tu Thien Vuong, Tu Thien Vuong Quoc 
Thai Tu, Nu Chu, Than Nguoi, Than Phi Nhan va chia than Bich Chi Phat thanh 2 than 
la : Doc Giac, Duyen Giac. Do do chi ghi nhan co 32 Ung Hoa Than 

Tuu trung ca Phan Van va Tang Van deu de cu 33 Than 

_ Ma Ha Chi Quan quyen 2, phan Thuang co ghi 6 vi Quan Am la cac Hoa Ton 
cua 6 neo, gom co : 

1) Dai Bi Quan The Am: Phd 3 chuang cua neo Dia nguc. 

2) Dai Tir Quan The Am: Phd 3 chuang cua neo Nga quy. 

3) Su Tu V6 Uy Quan The Am: Phd 3 chuang cua neo Sue sinh. 

4) Dai Quang Pho Chieu Quan The Am: Phd 3 chuang cua neo Tu la. 

5) Thien Nhan Truong Phu Quan The Am: Phd 3 chuang cua neo Nhan Gian 

6) Dai Pham Tan Tat Quan The Am: Phd 3 chuang cua neo Thien Giai 

_He Dai Mat cua Nhat Ban nhan dinh 6 vi Quan Am la : 

1_ Hoa Ton dia nguc la Thanh Quan Am (Arya Avalokitasvara) 

2_ Hoa Ton Nga quy la Thien Thu Quan Am (Sahasra-bhuja Avalokitasvara) 

3_ Hoa Ton Sue sinh la Ma Dau Quan Am (Hayagrlva Avalokitasvara) 

4_ Hoa Ton Tu la la Thap Nhat Dien Quan Am (Eka-dasa-mukhe 
Avalokitasvara) 

5_ Hoa Ton Nhan gian la Bat Khong Quyen Sach Quan Am (Amogha-pasa 
Avalokitasvara) 

6_ Hoa Ton Thien gidi la Nhu Y Luan Quan Am (Cinta-mani-cakra 
Avalokitasvara) 

He Dong Mat cua Nhat Ban thi thay Bat Khong Quyen Sach Quan Am bang 
Chuan De Quan Am (Cuhdhe Avalokitasvara) 

He khac thi gop chung cac vi lai thanh 7 vi Quan Am. 

_ Trong Bat Khong Quyen Sach Than Bien Chan Ngon con de xuat them cac 
vi Quan Am nua la: Tu Dien Dai Bi Quan Am, Tru Bat Nan Tien Quan Am, Ba Nga 
Muc Khu Quan Am, Dai Pham Than Tuong Quan Am, Quang Dai Minh Vuong Cau 
Xa Quan Am . 

_ Chu Ton Nghia Sao co ghi ten 15 vi Quan Am la: 

1) Chinh Quan Am 

2) Thien Thu Quan Am 



11 



3) Ma Dau Quan Am 

4) Thap Nhat Dien Quan Am 

5) Chuan De Quan Am 

6) Nhu Y Luan Quan Am 

7) Bat Khong Quyen Sach Quan Am 

8) Bach Y Quan Am 

9) Diep Y Quan Am 

10) Thuy Nguyet Quan Am 

11) Duong Lieu Quan Am 

12) A Ma Tai Quan Am 

13) Da La Quan Am 

14) Thanh Canh Quan Am 

15) Huong Vuong Quan Am 

_ A Sa Phoc Sao neu ro co 28 Quan Am la: 

1) Thanh Quan Am 

2) Thien Thu Quan Am 

3) Ma Dau Quan Am 

4) Thap Nhat Dien Quan Am 

5) Chuan De Quan Am 

6) Nhu Y Luan Quan Am 

7) Bat Khong Quyen Sach Quan Am 

8) Ty Cau Chi Quan Am 

9) Da La Quan Am 

10) Bach Y Quan Am 

1 1) Diep Y Quan Am 

12) Phan No Cau Quan Am 

13) Cat Tuong Quan Am 

14) Phong Tai Quan Am 

15) Bat Khong Cau Quan Am 

16) Da La Quan Am 

17) NMt Ke La Sat Quan Am 

1 8) Thanh Canh Quan Am 

19) Huong Vuong Quan Am 

20) A Ma Tai Quan Am 

21) Lien Ho a Dinh Quan Am 

22) Dai Pham Thien Tuong Quan Am 

23) Ba No Muc Khu Quan Am 

24) Uong Cau Xa Quan Am 

25) Dien Mang Quan Am 

26) Dung Kien Quan Am 

27) Tu Dien Dai Bi Quan Am 

28) Tru Bat Nan Thien Quan Am. 

_ Kinh Thien Quang Nhan Quan Ty Tai Bo Tat Bi Mat Phap co ghi nhan 25 
vi Quan Tu Tai bieu thi cho 25 Tarn Muoi dap nat 25 Huu va 40 vi Quan Tu Tai la 
Hoa Than cua Due Thi V6 Uy Quan Tu Tai (Abhayamdada Avalokitesvara) nham 
hoa do cac Chung Sinh 6 coi Nam Thiem Bo Chau 

a) 25 vi Quan Tu Taiphd 25 Him la : 

1) Bat Kho Quan Tu Tai pha Dia Nguc Hiju 

2) Dir Tri Quan Tu Tai pha Sue Sinh Huu 



12 



3) Thi Nguyen Quan Tu Tai pha Nga Quy Huu 

4) Trir Kich Quan Tu Tai pha A Tu La Huu 

5) Trir Khue Quan Tu Tai pha Dong Thang Than Chau Huu 

6) Tien Dao Quan Tu Tai pha Tay Nguu Hoa Chau Huu 

7) Can Chinh Quan Tu Tai pha Bac Thuong Thang Chau Huu 

8) Thi V6 Uy Quan Tu Tai pha Nam Thiem Bo Chau Huu 
9 Thi Quang Quan Tu Tai pha Tu Thien Xu Huu 

10) Du Cam Lo Quan Tu Tai pha Dao Loi Thien Huu 

11) Kien Thien Quan Tu Tai pha Diem Ma Thien Huu 

12) Thi Dieu Quan Tu Tai pha Dau Suat Thien Huu 

13) Kien Lac Quan Tu Tai pha Hoa Lac Thien Huu 

14) Giang Ma Quan Tu Tai pha Tha Hoa Tu Tai Thien Huu 

15) Tinh Lu Quan Tu Tai pha So Thien Huu 

16) Tac Cuu Quan Tu Tai pha Pham Vuong Huu 

1 7) Kien Thien QuanTu Tai pha Nhi Thien Huu 

1 8) Oan Dich Quan Tu Tai pha Tarn Thien Huu 

1 9) Dieu True Quan Tu Tai pha Tu Thien Huu 

20) Khong Hue Quan Tu Tai pha V6 Tuong Huu 

21) Ho Thanh Quan Tu Tai pha TTnh Cu A Na Ham Hun 

22) Thanh Tinh Quan Tu Tai pha Khong Xu Huu 

23) Chinh Phap Quan Tu Tai pha Thuc Xu Huu 

24) Nan Due Quan Tu Tai pha V6 So Huu Xu Huu 

25) Bat Dong Quan Tu Tai pha Phi Tuong Phi Phi Tuong Xu Huu 

25 vi Bo Tat so hien cua Dai Bi nay deu co du 1 1 mat 40 canh tay, duoc 25 Tarn 
Muoi, doan 25 Huu va moi mot vi deu co 40 Hoa Than 

b) 40 vi Quan Tu Tai la Than So- Hoa cua Thi V6 Uy Quan Tu Tai tuong 
ung vol 40 tay cam bau vat la : 

1) Du Nguyen Quan Tu Tai (Nhu Y Thu) 

2) Tri sach Quan Tu Tai (Quyen Sach Thu) 

3) Bao Bat Quan Tu Tai (Bao Bat Thu) 

4) Bao Kiem Quan Tu Tai (Bao Kiem Thu) 

5) Kim Cuong Quan Tu Tai (Bat Chiet La Thu) 

6) Tri Xu Quan Tu Tai (Kim Cuong Xu Thu) 

7) Tru B6 Quan Tu Tai (Thi V6 Uy Thu) 

8) Nhat Tinh Quan Tu Tai (Nhat Tinh Ma Ni Thu) 

9) Nguyet Tinh Quan Tu Tai (Nguyet Tinh Ma Ni Thu) 

10) Tri Cung Quan Tu Tai (Bao Cung Thu) 

11) Toe True Quan Tu Tai (Bao Tien Thu) 

12) Duoc Vuong Quan Tu Tai (Duong Lieu Thu) 

13) Phat Nan Quan Tu Tai (Bach Phat Thu) 

14) Tri Binh Quan Tu Tai (Ho Binh Thu) 

15) Hi?n No Quan Tu Tai (Bang Bai Thu) 

1 6) Tran Nan Quan Tu Tai (Phu Viet Thu) 

17) Tri Hoan Quan Tu Tai (Ngoc Hoan Thu) 

18) Phan Diep Quan Tu Tai (Bach Lien Hoa Thu) 

19) Kien Phat Quan Tu Tai (Thanh Lien Hoa Thu) 

20) Kinh Tri Quan Tu Tai (Bao Kinh Thu) 

21) Kien Lien Quan Tu Tai (Tu Lien Hoa Thu) 

22) Kien An Quan Tu Tai (Bao Khiep Thu) 



13 



23) Tien Van Quan Tu Tai (Ngu Sac Van Thu) 

24) Thien Dinh Quan Tu Tai (Quan Tri Binh Thu) 

25) Thien Hoa Quan Tu Tai (Hong Lien Hoa Thu) 

26) Pha Tac Quan Tu Tai (Kich Sao Thu) 
27 ) Niem Chau Quan Tu Tai (So Chau Thu) 

28) Tri Loa Quan Tu Tai (Bao Loa Thu) 

29) Phoc Quy Quan Tu Tai (Doc Lau Thu) 

30) Phap Am Quan Tu Tai (Bao Dac Thu) 

3 1) Tri An Quan Tu Tai (Bao An Thu) 

32) Cau Trieu Quan Tu Tai (Thiet Cau Thu) 

33) Tu Truong Quan Tu Tai (Tich Truong Thu) 

34) Hien Kinh Quan Tu Tai (Hop Chuong Thu) 

35) Bit Ly Quan Tu Tai (Hoa Phat Thu) 

36) Dai The Quan Tu Tai (Hoa Cung Dien Thu) 

37) Bat Nha Quan Tu Tai (Bao Kinh Thu) 

38) Bat Chuyen Quan Tu Tai (Bao Luan Thu) 

39) Quan Dinh Quan Tu Tai (Dinh Thuong Hoa Phat Thu) 

40) Ho Dia Quan Tu Tai (B6 Dao Thu) 

_ Kinh Ngu Bach Danh de cu 500 danh hieu Quan Am 

_ Cac Kinh khac con ghi them mot so Hong Danh nua la: Hien Am Thanh Bo 
Tat, Khuy Am Bo Tat, Vien Thong Dai Luc ST, Tu Hang Dai Si. . . Sau nay lai co 25 vi 
Quan Am va 33 vi Quan Am ... Hau het cac bo Quan Am nay thuong khong co can cu 
6 Kinh Quy ma dua vao tu tuong Hoa Do Luc Dao voi tu tuong 33 Ung Hoa Than pha 
lan voi tin nguong dan toe 6 Trung Hoa, Nhat ban ma tao ra. 

_ Phat giao Nepal de cu 1 5 vi Quan Am la: 

1_ Sad-aksan Lokesvara 

2_ Simhanada Lokesvara 

3_ Khasarpana Lokesvara 

4_ Lokanatha Lokesvara 

5_ Halahala Lokesvara 

6_ Padmanarttesvara 

7_ Hariharihari vahanobhava Lokesvara 

8_ Trailokya Vasankara Lokesvara 

9_ Rakta Lokesvara 

10_ Mayajala Krama Avalokitesvara 

1 1_ Nrlakantha Lokesvara 

12_ Sugatisandarsana Lokesvara 

1 3_ Preta Santarpita Lokesvara 

14_ Sikhavati Lokesvara 

1 5_ Vajradharma Lokesvara 

_ Mat Giao Nepal da van dung 12 hinh thuc ung hoa cua Bo Tat Quan The Am 
theo 12 thang Am Lich trong nam de thuc hien Phap Tu mang lai loi ich cho nhieu 
nguoi hon. 

Thang Gieng (Dan): Simhanada Lokesvara 
Thang Hai (Mao): Padmanrita Lokesvara 
Thang Ba (Thin): Hariharihari Vahana Lokesvara 
Thang Tu (Ty): Trailokya Vasankari Lokesvara 
Thang Nam (Ngo): Rakta Lokesvara 



14 



Thang Sau (Mui): Nilakantha Loke'svara 
Thang Bay (Than): Mayajala Lokesvara 
Thang Tarn (Dau): Karandavyuha Lokesvara 
Thang Chin (Tuat): Sad-aksari Lokesvara 
Thang Muai (Hai): Srimat Lokesvara 
Thang Muai Mot (Ty): Halahalahala Lokesvara 
Thang Muai Hai (Suu): Khasarpana Lokesvara 

_ Phat Giao Tay Tang thuang phung tha Ton Tuang Tu* Thu Quan Am (Tuc 
Luc Ty Dai Minh Quan Am), Thap Nhat Dien Quan Am, Lien Hoa Thu Bo Tat, 
Thien Thu Thien Nhan Quan The Am, Da La Quan Am 

_ He Phat Giao a phuang Tay ghi nhan 108 ten cua Quan Tu Tai Bo Tat la: 

1_ Aryavalokitesvara 

2_ Vajra-natha_ Lokesvara 

3_ Vajrapani_Lokesvara 

4_ Padmapani_ Lokesvara 

5_ Nitya-natha_ Lokesvara 

6_ Sahkha-natha_ Lokesvara 

7_ Vajra-hetu_ Lokesvara (?Vajra-sphota) 

8_ Krtanjali_ Lokesvara 

9_ VajrosnIsa_ Lokesvara 

10_ Sivakanta_ Lokesvara 

1 1_ Visnu_ Lokesvara 

12_ UsnTsa- Lokesvara (?Usmsa -natha) 

13_ Manjudatta_ Lokesvara (?Manju-natha) 

14_ Cintamani_ Lokesvara 

1 5_ Jnana-dhatu_ Lokesvara 

1 6_ Sakya-dhatu_ Lokesvara 

17 _ Vajra-dhatu_ Lokesvara 

1 8_ Manju-bhuta_ Lokesvara 

19_ Visva-bhiita_ Lokesvara 

20_ Sukhavatl_ Lokesvara 

2 l_Suprasartha_ Lokesvara 
22_Hariharihari-vahana_ Lokesvara 
23_Jnanam-dhari_ Lokesvara 
24_Maha-vajrasattva_ Lokesvara 
25_Simha-natha_ Lokesvara 
26_Harihara_ Lokesvara 
27_Dharma-cakra_ Lokesvara 
28_Sad-aksarI_ Lokesvara 
29_Sarasin_ Lokesvara 
30_Srstikanta_ Lokesvara 

3 l_Brahmadatta_ Lokesvara 
32_Amogha-pasa_ Lokesvara 
33_Vasanta_ Lokesvara 
34_Kamala-vadha_ Lokesvara 
35_Brahmadideva_ Lokesvara 
36 Halahala Lokesvara 



15 



37_ Krama-candra_ Lokesvara 
38_Karajali_ Lokesvara 
39_Lamadi_ Lokesvara (?Amitabha) 
40_Bindupatra_ Lokesvara 
41_Indrapatra_ Lokesvara (?Pindapatra) 
42_Nrla-krsna_ Lokesvara 
43_SrImanta_ Lokesvara 
44_Srayanna_ Lokesvara 
45_Loka-natha_ Lokesvara 
46_Padmanrtya_ Lokesvara 
47_Potalake-survana-sankara_ Lokesvara 
48_Varada_ Lokesvara 
49_Nflakantha_ Lokesvara 
50_Mayajala_ Lokesvara 

5 l_DharatI_ Lokesvara 
52_Dharma-samkara_ Lokesvara 
53_Abhayamkara_ Lokesvara 
54_Nityayacana_ Lokesvara 
55_Ratna-pani_ Lokesvara 
56_Sugati-darsana_ Lokesvara 
57_Pretagati_ Lokesvara 
58_Gandha-vibhu_ Lokesvara (?Gandha-citta) 
59_Karuna-vatara_ Lokesvara 
60_Vilancitu_ Lokesvara 

6 l_Sarthavaha_ Lokesvara 
62_Kantina-vatara_ Lokesvara 
63_Jogacata_ Lokesvara 
64_Candra-varna_ Lokesvara 
65_Surya-varna_ Lokesvara 
66_Ganganaganja_ Lokesvara 
67_Ananda_ Lokesvara 
68_Indragati_ Lokesvara 
69_Sagara-gambhrra_ Lokesvara 

7 0_S imha- vij rmbhita_ Loke s vara 
71_Simha-vikrrdita_ Lokesvara 
72_Satavaradayaka_ Lokesvara 
73_Avrci-samsodhana_ Lokesvara 
74_Ratna-vrsti_ Lokesvara 
75_Sanadasa_ Lokesvara 
76_Vajrasana_ Lokesvara 
77_Guhya-gupta_ Lokesvara 
78_Akasa-garbha_ Lokesvara 
79_Meghapati_ Lokesvara 
80_Atiksiptadhupa_ Lokesvara 
81_Asvattha-hasta_ Lokesvara 
82_Sarva-nIrvana-viskambhI_ Lokesvara 
83_Bhaisajyesvara_ Lokesvara 
84_Sagara-mati_ Lokesvara 
85_Susukha_ Lokesvara (?Sumukha) 



16 



86_Ratna-kIrtti_ Lokesvara (= Maha-saktavlra) 
87_Sarikara-vihara_ Lokesvara 
88_HayagrIva_ Lokesvara 
89_Varaha-mukha_ Lokesvara 
90_Dadi-visva-natha_ Lokesvara 
91_Sapta-mukha_ Lokesvara 
92_Maha-pratiyangira_ Lokesvara 
93_Jala-bindu_ Lokesvara 
94_DharmapItha_ Lokesvara (= Dharma-dhatu) 
95_Padmalankara_ Lokesvara 
96_Dhatu-puja_ Lokesvara 
97_Candra-vIra_ Lokesvara (= Candra-prabha) 
98_Vajra-mukutI_ Lokesvara (?Jatamukuta) 
99_Dharma-raja_ Lokesvara 
100_Dundubhi_ Lokesvara 
101_Rsipungava_ Lokesvara 
102_Dasa-bhumi_ Lokesvara 
103_Sarva-jna-sTla_ Lokesvara 
104_Dhvajagra_ Lokesvara (?Dhvajagra-keyura) 
105_Nitya-natha_ Lokesvara (= Nrtya-natha) 
106_Adi-buddha_ Lokesvara (=Sakya-buddha) 
107_Vajra-sahasra_ Lokesvara (?vajra-sastra) 
108_Namasangrti_ Lokesvara 

Tom lai, do nhan ung hoa cac phirong ma danh hieu va hinh tuong cua Due Quan 
The Am Bo Tat co nhieu tuong trang khac nhau. Thong thuong nguoi ta dung hong 
danh Chinh Quan Am (Samyak-Avalokitasvara) de chi Due Quan Am ban nhien. 
Hinh tuong cua Ngai rat tu do khong co quy dinh theo dac tinh nao ca. 

Hong danh Thanh Quan Am (Arya-Avalokitasvara) dung de chi Due Quan Am 
cung voi Dai The Chi Bo Tat theo hau can Due Phat A Di Da o the gioi Cue Lac va 
xung la Tay Phuffng Tarn Thanh . 

Hong danh Quan Tu Tai Bo Tat (Avalokitesvara-bodhisatva) dung de chi cac 
bac Giac Huu Tinh dang tu hanh phap mon QUAN CHIEU THAT TAI de hoan thanh 
Tue Giac sieu viet, hoac danh hieu nay dung de chi vi Bo Tat 6 canh Ly Su V6 Ngai, 
quan dat tu tai. 

Hong danh Quan The Am Bo Tat (Avalokita-lokasvara-bodhisatva) dung de chi 
cac bac Giac Huu Tinh dang thuc hanh Phap Mon VIEN THONG NHI CAN de hoan 
thanh 4 Tarn vo luong TU, BI, HY, XA. Hoac danh hieu nay dung de chi vi Bo Tat 
dung ban nguyen Tir Bi quan sat am thanh cau cuu cua tat ca chung sinh trong Dai 
Thien The Gioi ma nhanh chong hien than den cuu te ach nan. 

Rieng cac Ton Tuong va danh hieu khac deu la than thi hien theo luc dung cua 
Phap Than Bien tu tai nen moi moi deu co y nghia va Nghi Quy rieng biet. 



17 



TIEN THAN CUA QUAN AM BO TAT 



1_ Nhan Dia cua Quan Am Bo Tat: 

_ Theo su ghi nhan cua Kinh Quan Am Tam Muoi va Kinh Thien Thu Thien 
Nhan Dai Bi thi Quan Am Bo Tat co sue uy than chang the tu nghi, o vo luong kiep 
truoc da thanh Phat roi, hieu la Chinh Phap Minh Nhir Lai (Samyak-dharma-vidya 
Tathagata). Nay vi nguyen luc Dai Bi moi thi hien than Bo Tat de cuu kho chung sinh. 

_ Kinh Bi Hoa ghi nhan rang: "Thud xa xua, 6 The Gidi San De Lam thuoc Dai 
Kiep Thien Tri (Sudhara) co vi vua ten la V6 Tranh Niem (Aranemin), co vi Dai 
Than ten la Bao Hai Pham Chi (Ratna-sagara-brahmana). Con trai cua vi Dai Than ay 
ten la Bao Tang (Ratna-garbha) sau khi xuat gia, chung Bo De, hieu la Bao Tang Nhu 
Lai (Ratna-garbha- tathagata). Due Nhu Lai rong vi vua V6 Tranh Niem noi Phap, nha 
vua ciing duong Due Nhu Lai voi cac Thanh Chung, thoi Bao Hai Pham Chi khuyen 
Due Vua voi mot ngan nguoi con cua vua phat Tam Bo De (Bodhi-citta). Nha vua lien 
phat Tam Bo De, nguyen cau coi nuoc thanh tinh. Due Bao Tang Nhir Lai ben tho ky 
cho nha vua, sau nay duoc thanh Phat ten la V6 Lnong Tho (Amitayus) tai The Gioi 
An Lac (Sukhavatr) 6 phuong Tay. 

Hai nguoi con cua vua V6 Tranh Niem cung duoc Due Bao Tang Nhu* Lai tho 
ky cho: vi thu nhat ten la Bat Thuan sau nay la Quan Am Bo Tat, vi thu hai ten la Ni 
Ma sau nay la Dac Dai The Bo Tat (tuc Dai The Chi Bo Tat) dong o The Gioi An 
Lac phu giup Due Phat V6 Lnong Tho giao hoa chung sinh. 

Sau khi Due Phat V6 Luong Tho vao Niet Ban thi Quan Am Bo Tat se noi ngoi 
Phat co hieu la Bien Xuat Nhat Thiet Quang Minh Cong Due Son Vuong Nhu Lai, 
Th8 Gioi ten la Nhat Thiet Tran Bao So Thanh Tuu. Tiep theo, Due Dac Dai The 
Bo Tat se thanh Phat co hieu la Thien Try Tran Bao Son Vuong Nhu Lai, The Gioi 
ten la Dai The." 

Kinh Quan The Am Bo Tat Tho Ky cung ghi nhan la: "Quan The Am Bo Tat 
se thanh Phat ten la Pho Quang Cong Due Son Vuong Nhu Lai, The Gioi ten la 
Chung Bao Pho Tap Trang Nghiem. Tiep theo, Due Dac Dai The Bo Tat se thanh 
Phat ten la Thien Try Cong Due Bao Vuong Nhu Lai." 

2_ Cong Hanh tu hanh va hoa do cua Quan Am Bo Tat: 
_ Trong Kinh Lang Nghiem quyen 6 co ghi: "Ve vo so kiep xa xua, co Due 
Phat ra doi hieu Quan Am Nhu Lai (Avalokitas vara- tathagata). Toi den truoc Due 
Phat ma phat Tam Bo De rong Ion. Due Phat day toi ba Phap Van, Tu, Tu co nghia la 
nghe loi giang day, suy nghi ky luong ve dao ly va theo do thuc hanh de vao Tam Ma 
De (Samadhi) tuc la noi vang ve rot rao. Due Phat khen toi chung duoc Phap mon 
Vien Thong, lien ngay trong Dai Hoi tho ky cho toi va ban Hieu la Quan Am 
(Avalokitasvara)" 

Bat Nha Ba La Mat Da Tam Kinh ghi nhan viec Quan Tu Tai Bo Tat day 

truyen Tri Tue Bat Nha cho ngai Xa Loi Phat 

_ Kinh Phuong Dang Nhu Lai Tang va Dai Phuong Quang Nhu Lai ghi nhan 
rang: "Quan The Am Bo Tat cung voi Dai The Chi Bo Tat vi long Tu Bi, khong chiu 
vao canh gioi toi thuong cua chu Phat, nguyen dan than vao con duong phung su dem 
lai loi ich an vui cho tat ca chung sinh" 

_ Kinh Dai Thira Vo Luong Bao Trang Nghiem ghi nhan cac cong hanh hoa 
do sau neo cua Quan The Am Bo Tat 



18 



_ Kinh Dieu Phap Lien Hoa, Pham Pho Mon ghi nhan 33 than ling hoa cua 
Quan The Am Bo Tat trong cong hanh tuy Duyen ung hod cuu do chung sink.. . . 

Ngoai ra trong cac Kinh Tang Mat Gido ghi nhan rat nhieu Da La Ni, Mat Chu, 
Thii An, Nghi Quy do Diic Quan Am Bo Tat truyen day de cuu giup chung sinh. . . . 




19 



TRU xu* cua quAn am bo tat 



Tat ca moi truyen thong deu tin rang tru xu cua Bo Tat Quan Am la dinh nui Bo 
Da Lac Ca (Potala), xong ngon nui do o dia phirong nao thi co nhieu quan diem khac 
nhau. 

Theo Kinh A Di Da quyen ihwffng, Kinh V6 Luo"ng Tho quyen thwang va 
Kinh Quan The Am Tho Ky thi Bo Tat Quan Am theo hau can Due Phat A Di Da de 
phu giup Ngai giao hoa chiing sinh trong The gioi Cue Lac. Nhu vay tru xu cua Bo Tat 
nay phai la Tinh Tho Cue Lac d phuong Tay. 

Theo Kinh Nhat Thiet Trang Nghiem Cong Dire, Kinh Thanh Tinh Quan 
Am Pho Hien Da La Ni va Kinh Quan Am Tam Muoi thi Bo Tat Quan Am la vi hau 
can cua Due Phat Thich Ca. Nhu vay tru xii cua Bo Tat nay phai la Ue Do Ta Ba. Va 
quan diem nay duoc so dong chap nhan. 

Kinh Tan Lien Hoa quyen 68 ghi nhan vi Bo Tat nay tru ngu d nui Bo Da Lac 
noi bien Nam. 

Ngai Huyen Trang tin tuong rang dinh nui Potala 6 mien Nam An. 

Phat giao do Tay Tang tin tuong rang tu vien cua Dat Lai Lat Ma 6 L'hasa la 
Potala vi Due Dat Lai Lat Ma la hoa than cua Bo Tat Quan Am. 

Nhan dan Trung Hoa thi tin tuong rang quan dao Chau Son ngoai khoi Triet 
Giang gan Ninh Po la nui Pho Da va ho thuong to chuc hanh huong den le bai Bo Tat 
Quan The Am. 

Dai da so tin do Phat giao tren the gioi deu tin tuong rang nui Pho Da d ngoai 

khoi Nam Hai nen ho thuong xung rung la: 

"Nam mo Nam Hai Pho Da Son Quan The Am Bo Tat Ma Ha Tat" 

hoac "Nam mo Nam Hai Vien Thong Giao Chu, Dai Tu Dai Bi, Tam Thanh 

Cuu Kho Cuu Nan, Linh Cam Quan The Am Bo Tat Ma Ha Tat" 




20 



phAp mon cua quan am bo tat 



1 

He phai Dai Thira (Maha-yana) dugc phat trien tu y nguyen ton sung ly tuong 

> ' -\ 

Bo Tat, nen danh xraig khoi nguyen cua he nay chinh la Bo Tat Thira (Bodhisatva- 
yana), con nhung nguoi tu hanh khong tin tuong vao ly tuong Bo Tat thi dugc goi la 
Tieu Thira (Hina-yana) chu khong he co y tuong phan biet cao thdp, rong hep... nhu 
mot so nguoi doi sau nhan dinh !... 

Do ly tuong Bo Tat dugc xay dung tren nen tang Dai Bi (Maha-karuna) tuc la 
nguoi tu hanh theo Ly Tuong nay phai phat Tarn The Nguyen Thanh Phat roi chuyen 
chu gia cong tu tap moi Cong Due de hodn thien chinh minh qua viec giup ich cho 
chung sinh. 

Tu y nghia nay ma cac bac Dao Su da nhan manh rang: "Hit thdy cac chung sinh 
deu Id ruong Phuac, giup cho nguai tu Dao Bo Tat thuc hien vien man moi Cong 
Hanh de mau chong thuc chung Phat Qua". Tuc la thuc hien mot dieu rat quan trong 
ma it ai chu y den: "Neu ta mong moi giup ich cho nguoi thi chinh dieu do lai giup 
ich cho ta" 

Hoac noi theo thoi hien dai la: "Nguai ich ky khon ngoan nhdt la nguai biet quen 
than minh de giup da cho moi chung sinh " 

The nen cac vi Dao Su Tay Tang nhan dinh rang: "Tarn Dai Bi Id trong tarn hoqt 
dong gidc ngo cua cac Bdc Thanh Gidi Thodt vd Tarn Dai Bi la coi nguon tinh tuy de 
dan dat chung sinh tien den su Gidc Ngo T6i Thuang ". 

_ Chinh vi Tarn Dai Bi la trong tarn hoqt dong gidc ngo cua cac Bdc Thanh Gidi 
Thodt cho nen Due Quan Am Bo Tat tuy da som thanh Phat, hieu la Chinh Phap 
Minh Nhu Lai, nhung vi muon te do tat ca chung sinh, cho nen quay ngugc thuyen 
Tu, thi hien lam than Bo Tat, nhu trong Kinh "Thien Thu Thien Nhan Dai Bi Tam 
Da La Ni" noi rang: "Quan The Am Bo Tat co sue uy than chang the nghi ban, trong 
qua khu vd luang kiep ve truac, da thanh Phat, hieu la Chdnh Phap Minh Nhu Lai. Do 
Nguyen Luc Dai Bi la lam an vui cho chung sinh, cho nen hien lam Bo Tat.'''' 

Trong qua trinh hod do chung sinh, do can tinh cua cac chung sinh khong giong 
nhau, nen Quan Am Bo Tat da nuong vao Tam Muoi Pho Hien Sac Than khoi hien 
cac than ung hoa chang the nghi ban, luon luon o trong muoi phuong The Gidi lam 
viec cuu giup vo bien khien cho chung sinh bi kho nan dugc den cho an on va trong 
mat vo han. Tuc la tuy theo nhu cau rieng cua moi mot chung sinh, Quan Am Bo Tat 
se thi hien ra cac loai nhan vat tuong ung voi nguyen cau cua moi mot chung sinh de 
cuu do cho ho. 

Dieu nay dugc goi la Pho Mon Thi Hien va cung la mot net dac sac rieng cua 
Quan Am Bo Tat va dugc kinh hoa rat ro trong Pham Pho Mon cua Kinh Dieu Phap 
Lien Hoa. 

Do cong hanh hien bay than ung hoa 6 khap moi coi da khien cho Quan Am Bo 
Tat thanh vi Bo Tat rat hop voi chung sinh 6 The Gioi Sa Ba (Saha-loka-dhatu). The 
nen, Trung Quoc co cau tuc ngu la: "Nhd nhd A Di Da, cua cua Quan The Am" chinh 
la khac hoa rat tot cua cac loai hien tugng nay. 

_ Lai nua, de nhan manh y nghia 'Tam Dai Bi la coi nguon tinh tuy de dan dat 
chung sinh tien den su Gidc Ngo T6i Thuang" nen trong Kinh Hoa Nghiem, quyen 68 
da minh hoa viec Quan Tu Tai Bo Tat vi Thien Tai Dong Tu ma tuyen noi Phap 
Mon Dai Bi Hanh Gidi Thodt cua Bo Tat la: 

• ■ 



21 



Khi Quan Tu Tai Bo Tat nhin thay Thien Tai tu xa di den, lien vui mung noi 

rang: 

Nay Thien Nam Tu! Ong den duac day la qua tot roi. Ong da trdi qua tu tuang, 
chi nguyen nhiep tho khap cd chung sinh, hay phdt khai Dai Thua, phdt khai Tarn 
chinh true chuyen cdu Phdt Phdp, phdt khai Tarn Dai Bi sdu ndng cuu giup chung 
sinh, khien tat cd Hanh mau nhiem cua Pho Hien noi tiep nhau hien ngay truac mat, 
Dai nguyen thdm tarn vien man thanh tinh. Phdm nguai ndo sieng ndng thinh cdu Phdt 
Phdp deu hay lanh tho vd gom chua ede loqi can lanh, xua nay chua bao gia day du vd 
hay thudn theo Thien Tri Thuc chdng trdi lai day do ay. 

Nay Thien Tai ! Ong tu bien l&n Tri Tue Cong Dire cua Van Thu Sir Lai ma 
sinh ra, Tarn cua Ong da thanh thuc, lai hay duac the luc lan cua Chu Phdt, thu duac 
dnh sang Tarn Mupi rong Ion, chuyen tarn mong cdu Phdp mau nhiem thdm sdu, 
thuang xuyen yet kien Chu Phdt, sinh khai Tarn rat vui mung. Tri Tue thanh tinh cua 
Ong giong nhu hu khong, khong chi tu chung minh lai hay vi nguai khdc dien noi, 
khien cho nguai khdc deu hay an tru trong dnh sang Tri Tue cua Nhu Lai". 

Khi ay, Thien Tai Dong Tii cung kinh dinh le hai ban chan cua Quan Tu Tai Bo 
Tat, sau khi nhieu quanh vo so vong xong, moi chap tay lai noi rang: "Bach Thanh 
Gid! Con da trdi qua viec phdt khai Tarn Vd Thuang Chinh Dang Chinh Gidc, 
nhung lai chdng biet phdi tu hoc Hanh Bo Tat nhu the ndo, tu tap Dqo Bo Tat ra sao? 
Con nghe noi Thanh Gid hay kheo day bao chung sinh, xin Ngdi cd the vi con dien 
noi ". 

Bo Tat bao rang: "Lanh thay! Lanh thay Thien Nam Tu! Ong da trdi qua, hay 
phdt khai Tarn Vd Thuang Chinh Dang Chinh Gidc ! 

Nay Thien Nam Tu! Ta da trdi qua viec thanh tuu Phdp Mon Dai Bi Hanh gidi 
thodt cua Bo Tat. 

Nay Thien Nam Tu! Ta hay dung mon Dai Bi Hanh nay, binh dang gido hoa 
chung sinh noi tiep nhau chdng dut 

Nay Thien Nam Tu! Ta luon luon an tru mon Dai Bi Hanh nay, lai an tru a noi 
tat cd Nhu Lai vd hay hien bay khap cd ngay truac mat tat cd chung sinh. Co khi Ta, 

r i r r 

hodc Id dung Bo Thi de nhiep lay chung sinh. Hodc la dung lai noi yeu thuang. Hodc 
la dung hanh vi lam lai ich cho nguai khdc. Hodc la dung hanh vi hoa chung vai cong 
viec cua chung sinh de nhiep lay ho. Hodc Id hien bay ede loqi luai dnh sang trong 
sqch chdng the nghi ban de nhiep lay chung sinh. Hodc la dung dm thanh, hodc la cd 
du uy nghi de vi hp noi Phdp. Hodc la hien bay Than Thong bien hoa, khien ho deu hay 
thanh thuc khai ngo. Hodc vi ho hoa hien than dong loqi, cung a chung vai hp de 
thanh tuu hp. 

Nay Thien Nam Tu! Bai vi Ta tu hanh mon Dai Bi Hanh nay, nguyen xin cuu 
giup chung sinh, nguyen khien cho tat cd chung sinh deu hay xa lia sa hai con duang 
kho khan nguy hiem, xa lia sa haiphien ndo, xa lia sa hai me hodc, xa lia sa hai bi trdi 
bupc, xa lia sa hai bi giet hq, xa lia sa hai ngheo tung, xa lia sa hai chdng the sinh 
song, xa lia sa hai mang tieng xdu, xa lia sa hai chit choc, xa lia nai sa hai trong Dai 
Chung, xa lia sa hai ddu thai neo de, xa lia sa hai dm toi, xa lia sa hai dai doi, xa lia 
sa hai cung vai quyen thupc than yeu biet ly, xa lia sa hai cung vai odn thu gap nhau, 
xa lia tat cd sa hai buc bach sinh ly, xa lia tat cd sa hai buc bach tarn ly, xa lia sa hai 
lo lang buon thuang. 

Do do, Ta lai phdt Nguyen rang: Phdm cd nguai ndo nh& niem Ta, tung xung 
ten Ta, hoac la thay duac than tuang chung sinh cua Ta, deu hay mien tru het thay 
sa hai. " 

a 



22 



Nay Thien Nam Tu! Ta dung Phap Mon phuang tien nay, hay khien cho chung 
sinh xa lia cdc loqi sa hai, vd day bdo ho phdt khai Tarn V6 Thuong Chinh Dang 
Chinh Gidc, vinh vien chdng thodi chuyen ". 

Ngoai ra, de minh chung cho Phap Mon Dai Bi Hanh Giai Thoat cua Bo Tat 
duoc thuc hien khong he ngung nghi nen trong "Bi Hoa Kinh" ghi chep rang: "Tuang 
lai, sau khi Due Phdt A Di Da tai The Giai Cue Lac a phuang Toy nhdp Met Ban thai 
Quan The Am Bo Tat se noi tiep lam Phdt ten la Bien Xuat Nhat Thiet Quang Minh 

9 r r 

Cong Dire Sffn Nhw Lai, Tinh Tho cua Ngdi ten la Nhat Thiet Tran Bdo Sa Thanh 
Tun The Gi&i so vai the giai Cue Lac hien tai lai cdng trang nghiem vi dieu han, 
chdng the nghTbdn ". 

Dieu can biet nua la, voi Tarn Dai Bi nham giup cho chung sinh nam vung duoc 
moi phuong tien thien xao trong khi tu hanh Bo De Hanh (Bodhi-carya), Due Quan 
The Am Bo Tat da hien thi uy luc cua Tarn Muoi Nhir Huyen Kim Circng de tu trang 
nghiem minh va te do muon loai Huu Tinh 

1) Cmi do bang Phap Nhir Y Thang Thnong: 

Neu nguoi nao le bai ciing duong Quan The Am Bo Tat thi: 
_ Cau con trai lien duoc con trai co day du Phuoc Tue 
_ Cau con gai lien duoc con gai xinh dep hien lanh , ai thay cung men yeu 
_ Duoc Phuoc Due ngang bang voi Phuoc Due le bai ciing duong, tho tri danh tu 
cua 62 uc hang ha sa Bo Tat. 

2) Cmi do bSng Phap Cat Tirong Ty Tai: 

Neu nguoi nao tri niem Danh Hieu cua Quan The Am Bo Tat thi: 
_ Vao lua, lua chang the dot chay duoc 
_ Bi nuoc cuon troi, lien den cho can 

_ Di thuyen giua Dai Duong tim chau bau, gap gio bao danh dat vao nuoc cua 
Quy La Sat, thi duoc thoat nan La Sat. 

_ Sap bi danh chem thi dao gay cua ke ay lien gay nat khong pham vao than duoc 

_ Neu bi xieng xich, gong cum thi xieng gong deu tan ra 

_ Khong bi Quy Da Xoa, La Sat, Cuu Ban Tra, Ty Xa Gia, Phu Dan Na lam hai 

_ Di buon lac vao noi hiem tro gap giac cuop day day trong coi Tarn Thien Dai 
Thien thi lien duoc thoat khoi va khong so hai 

3) Cmi do bSng Phap Kien Co Dung Manh Thu Thang: 

Neu con nhieu ai due, gian hon, si me ma tri niem Hong Danh Quan The Am thi 
se het ai due, het gian hon, het si me. 

Trong cong tac hoa do Huu Tinh, mot phuong tien khong the thieu duoc do la 
tinh Nhan Nhuc. Vi chung Huu Tinh thuong co nghiep chuong sau day, it khi biet le 
phai. Ho thuong thuan theo Ban Nga, chieu theo due vong ca nhan nen rat kho lam cho 
ho xoay chuyen. Doi khi vi loi ich thap hen, ho san sang phan boi lai nguoi an. Do vay, 
nguoi thi hanh hanh do sinh can phai biet kien nhan, cam chiu lao nhoc lau dai, kheo 
tuy duyen, thuan theo cac chung sinh cang cuong ngang nguoc ma uon nan ho di vao 
neo chan chinh nghia la phai dung Dnc Tinh Nhan Nhuc (Ksanti-guna) lam cho vien 
man su te do va day chinh la sue manh kien co thu thang cua Due Quan The Am Bo 
Tat. 

Nay muon dut tru Tham, San Si thi chung ta cung phai co sue kien nhan ben bi tu 
tri Gioi, Dinh, Tue at se dap tat 3 doc Tham ai, gian hon, si me ma chung qua giai 
thoat. 



23 



4) Cuu do bang each riroi nuoc Cam L6 Bat Tu: 

Amrta nghia den la Bat Tu (Khong bi chet) va thuang dich la Cam Lo. Day la 
thu nuac rat trong mat va tham ngot thuang giup cho nguai bi khat kho co dugc mat 
me an lanh. Trong Phat Giao, Cam Lo tugng hung cho nguon an lac vo bien va hay 
dugc vi cho dong song an vui toi thuong cua cac coi Phat thanh tinh. 

Kinh Quan V6 Luo"ng Tho Phat co ghi rang : 

"Neu nguai ndo tu theo phdp quan tuong "Sac chan that" cua Quan The Am Bo 
Tat thi khong gap cac diiu tai hoa, trie sqch hit cac nghiip chu&ng va dut hit nhung 
toi trong duong sinh tu o vo so kiip. Mot khi thanh tuu Phdp Quan nay thi nguai tu tap 
se khong con tho sanh o trong bdo thai nua, lai thuang di dqo chai khap cac coi nuac 
thanh tinh nhiim mdu cua chu Phat a muai phuang" 

5) Cuu do bang cac hien ra U*ng Than: 

Tuy theo can tinh cua nguoi tu hoc, Quan The Am Bo Tat hien ra mot trong 33 
Ung Than de giup cho nguoi ay mau chong xa lia kho nao, giac ngo dugc Tri Giac 
Thanh Tinh. 

Chinh cac loai cong hanh Dai Bi nay da khien cho rat nhieu nguoi lap chi di theo 
Hanh Bo Tat, hy vong nhan dugc su cuu giup cua Quan The Am Bo Tat, sieng nang 
tinh tien tu tap cac Phap: Tri niim xung tan Hong Danh Quan The Am, li bdi cung 
duang Ton Tuong Quan The Am, quan tuong Sac Tuong chan that cua Quan The 
Am, tri tung Dai Bi Tarn Da La M....sieng nang tinh tien tu tap cac Phap: Chan Nhw 
Quan, Nhi Can Vien Thong, Ngu Van Quan, Nhw Huyen Kim Cwang Tarn Muoi 
(Day la cac Phap Mon can ban de tu Phap cua Quan The Am) nham giup cho ban than 
minh, tu thau hieu tung giai doan cua Phap Tu. Nho Tarn sung kinh chan thanh, nguoi 
tu hanh nuong theo luc gia tri cua Ban Ton Quan The Am Bo Tat tinh tien tu hanh, 
mau chong true nhan dugc canh gidi cue thanh tinh cua chu Phat va hop nhat voi Due 
Quan The Am Bo Tat. 

Su kien nay chinh la "Ly Twang Bo Tat dwffc the hien nhw no da the hien trong 
hinh tw&ng Quan The Am" va day cung la quan diem "Nhap Nga, Ngd Nhqp" cua 
Mat Tong Phat Giao. 

Khi vien man dugc cac Phap nay thi nguoi tu hanh dugc xem la mot Hoa Than 
Quan Am. Sau do, de bao dap An Due cua Giao Phap nay, Hanh Gia phai thanh tarn 
nuong theo 4 mon Vo Tac Dieu Due cua Ban Ton Quan The Am la: 

1) Hien ra nhieu hinh dung nhiem mau co mot hay nhieu dau, hai hay nhieu tay, 
hai mat hoac nhieu mat va noi ra vo so Than Chu Bi Mat de cuu do chung sinh dugc tu 
tai 

2) Hien hinh tung Chu, moi moi Than moi moi Chu. Hinh do, Chu do co the dem 
sue Vo Uy Thi cho cac chung sinh 

3) Phat ra Can Tinh Dieu Vien Thong Thanh Tinh khien cho chung sinh xa bo 
than menh va cua cai de cau xin (Ban Ton Quan Am) xot thuong cuu ho. 

4) Dac dugc Tarn Phat, chung Qua rot rao, co the dem tung cac thu quy bau cung 
duong 10 phuong Nhu Lai, ca den Luc Dao chung sinh trong Phap Gidi: Ai cau vg thi 
dugc vg, ai cau con thi dugc con, cau Tarn Muoi thi dugc Tarn Muoi, cau song lau thi 
dugc song lau, nhu the cho den cau Met Ban thi dugc Met Ban. 

? 7 

Tu 4 Due khong the nghi ban nay, Hanh Gia noi theo Ban Ton hien hien Dai Bi 
Tam ung hoa cuu do muon loai qua cac cong hanh: 

_ Giup cho nguoi tu hanh mau day du Cong Due cua Luc Do va mau chong phat 
sinh mam giong Bo De 



24 



_ Khien cho hang Thanh Van mau duoc chung qua 

_ Khien cho cac vi Than (Devata) Tien (RsT) trong coi Dai Thien mau phat Tarn 
Bo De V6 Thuong 

_ Giiip cho cac chung sinh mau duoc Tin Can Dai Thira va khien cho su muu 
cm ciia ho duoc thanh tuu 

_ Giiip cho nhung chung sinh bi doa lac o 3 duong Ac , o cho sau kin toi tarn 
trong ba ngan Dai Thien The Gidi mau xa lia su kho nao 

_ Khien cho cac vi Bo Tat mau chung ngo Thap Tru va mau dac Qua Phat, thanh 
tuu 32 tudng tot voi 80 ve dep tuy hinh. 




25 



_ LIEN HOA THAP NHLT THI PHAP_ 

1_ Hinh Tirdng: Hoa sen la hinh thiic bieu thi cho su nay no ciia van hanh trong 
Nhan Duyen sinh diet. La hinh thiic ham chiia muon Phap Giai Thoat thiic day chiing 
sinh vuot thoat khoi bun lay 6 nhiem cua sinh tu man hoi. 

2_ Tu Tinh: Trong sach tinh khiet khong nhiem dinh moi bui do, bieu thi cho 
Phat Tinh (Buddhata) bat sinh bat diet. 

3_ Ban The: Tarn Bo Be cue tinh von co cua moi chiing sinh 

4_ Nang Lye: Hien bay Ly thanh tinh vo nhiem cau von co trong Tarn cua moi 
chiing sinh 

5_ Tac dung: Giiip cho chiing sinh mau chong xa lia Kho, Chir&ng, Hoac trong 
ba coi, sau duong 

6_ Chinh Nhan: Phat khoi Dai Nguyen ciiu do tat ca chiing sinh va tinh tien tu 
tap Pham Hanh (Brahma-carya) 

1 _ Trff duyen: Dung Pham Hanh phat khoi Tarn Tu Bi binh dang, thi hanh van 
hanh hoa do chiing sinh 

8_ Ket qua: Hien 16 Ban Tinh thanh tinh von co, lam cho Phap Gidi tro nen 
thanh tinh va chiing ngo Phat Phap. 

9_ Nghiep Bao: Vien man Phudc Diic, thanh tuu 32 tudng tot va 80 muoi ve dep 
ciia bac Chinh Dang Chinh Giac 

10_ Ban Mat Cuu Canh: Thanh tuu Tri Phwong Tien Pho Mon ciia Nhu Lai. 
Tiic vien man Dieu Quan Sat Tri. 



phAp than mat nglt quAn_ (-H_SA) 

1_ Chang chap dinh sau canh 

2_ Hay cat diit nhiem 6 

3_ Co the lia cac tuong 

4_ Tarn tru cho khong tru (V6 So Tru) 

5_ Khong nhiem, khong hy luan 

6_ Tarn chu Phat cung vay 

7_ Hu khong cung Vo Tu&ng (khong co tuong) 

8_ Nhu trang nuoc khong giu 

9_ Chang chap dinh Xu, Gi&i 

1 0_ Nga Kien deu binh dang 

1 1_ Chang giu cung chang bo 

12_ Thong dat khap cac Phap 

13 Him Vo chang the dac 

14_ Chang mot cung chang hai 

15_ Ba nghiep thuong vang lang (tich tinh) 

16_ Ung hien khong cong dung (vo cong dung) 

\1_ Khong Can, khong phan biet 

1 8_ Deu biet tat ca Tarn 

19_ Thuong tru Phap khong ngai (vo ngai Phap) 

7 If 

20_ Tu Tha chang the dac 
2 1_ Deu thay khap cac coi 



26 



22_ Rot rao khong sffhim 

23 Nhu Huyen chang the dac 

24_ Nen chang nhiem The Phap (Phap the g 

25_ Tinh rong, canh gioi rong 

26_ Duac Nhu Huyen Tarn Muoi 

21 _ Chang gan cung chang xa 

28_ Sat na thanh Chinh Giac 

29_ Thanh tuu cac phuong tien 

30_ Khong bo nay bo kia 

3 1_ Khong lo khong hy luan 

32_ Vang lang khong phan biet 

33_ Khong Can, khong tru xii 

34_ Chang giu cung chang bo 

35_ Lia co (huu) va lia khong (vo) 

36_ Ngang bang nhu hu khong 

2>1 _ Di, den voi ngu, thuc 

38_ Dung tru noi binh dang 

39_ Thay cac Phap vang lang 

40_ Noi Phap duoc tu tai. 



27 



CAC LOAI HINH Tl/ONG QUAN AM 



1) Hinh tugng Quan Am ciia The Gioi Cue Lac: 

Quan The Am Bo Tat ciia The Gioi Cyc Lac (Sukhavatl-dhatu) co the noi la tat 
ca ban vi ciia Quan Am. 

Hinh tugng ciia Quan The Am vien man day du, cung voi Due Phat chang co sai 
biet, chi co bui toe tren dinh dm va V6 Kien Dinh Tuong khong giong nhu Due Phat. 




Vi muon tiep dan chung sinh vang sinh ve the gioi Cue Lac o Phuong Tay hinh 
tuong ciia Quan The Am Bo Tat cung co cam Dai Sen Kim Cuong. Hinh tuong nhu 
vay cung chang han che dung loai tu the nao, loai tay an nao lam dinh hinh ma la thuan 
theo nhan duyen nguyen vong can yeu ciia chiing sinh de thi hien, cho nen trong Kinh 
Dien khac nhau cung se ve ra Tuong trang khac nhau. 

Thong thuong hinh tuong Quan The Am Bo Tat nay duoc tho phung chung voi 
Due Phat A Di Da va Dai The Chi Bo Tat, va duoc ton xung la Tay Phircrng Tam 
Thanh 



28 



2_ Ba Mxxoi ba loai Than Ung H6a 

Can cu trong "Kinh Phap Hoa. Pham Quan The Am Bo Tat Pho Mon" noi, 
Bo Tat co 33 loai than ung hoa, nhung than ung hoa nay deu ung voi than nao do de 
hoa do, Bo Tat lien hien than do ma giang phap cho ke do, can phai dung than Dong 
Nam, Dong Nu de hoa do, lien hien than Dong Nam, Dong Nu ma giang phap, can 
phai dung than Phat de hoa do thi lien hien than Phat ma giang phap. 

Do day co the biet, Quan The Am Bo Tat cung chang nhat dinh phai xuat hien 
hinh tuong Bo Tat, Ngai co the hoa hien lam Ba La Mon, co the la Ty Kheo, Ty Kheo 
Ni, cung co the la than De Thich, than Dai Tu Tai Thien, than Da Xoa, than A Tu La. 
Cac loai than nay deu la ung hien thuan theo Dai Bi de giao hoa chiing sinh. 

_ Can cu trong "Pham Pho Mon" ghi chep, 33 loai than ung hoa cua Quan The 
Am Bo Tat phan biet la: 

1. Ba Ton thugc hang Thanh: 
33 loai than ung hoa cua Quan Am nhu sau: 
Ba Ton thuoc hang Thanh: 
1 . Than Phat: 




29 



2. Than Bich Chi Phdt: 




3. Than Thanh Van: 




4 4fi & & ih % & 

ft # itL us? <jfc * *■ A 



31 



Sau Ton thudc coi Troi: 

1_ Than Dai Pham Thien : 




32 



2 Than De Thick: 




* 4 «fr & # * 



33 



3_ Than Tu Tai Thien: 




4_ Than Dai Tu Tai Thien: 




5_ Than Thien Dai Tuang Qudn: 




6_ Than Ty Sa Mon: 




Nam Ton ben ngoai Dao: 

1_ Than Tieu Vu&ng: 




2_ Than Truang Gia: 




* M 1 X # ^ 



39 



3 Than Cu Sr. 




& it tf> «- & 4- 



40 



4_ Than Te Quan: 




it H f A x. 4k & M 

& JS. & <$? * JL 



41 



5 Than Bd La Mon : 




Bon Ton ben trong Dao: 

1_ Than Ty Kheo: 




# JL & & It It -1 *f 



43 



2_ Than Ty Kheo Ni: 




3 Than Uu Bd Tdc: 




± Ml .£> <v & £ & Jt 



45 



4 Than Ifu Ba Di: 




a} # it £ 

A Tit ftj ^ & *t 



46 



Sau Ton thudc nhom Ngiroi, Phi Nhan, Phu Nir, Dong Nam, Dong Nir: 

1_ Than Nguai: 




Ih. M ■* 4r 1*. -ft 4f tS" 

ir M 8^ 7 A 



47 



2 Than Phi Nhdn : 




/HL 4 * s£ # % * $ 



48 



3_ Than Phu Nu: 





50 



5_ Than Dong Nam: 




^ .8- H * * 4 * 



51 



6_ Than Dong Nu: 




£- ifc ^ it A * 



52 



Tam Bo thuoc hang Troi Rong: 

1 Than Troi: 




2_ Than Rong: 




3_ Than DaXoa: 




ft S 1 1- *J (f A A 
JSL *- *p # -fc A: #■ * 



55 



4 Than Can That Ba: 




56 



5 Than A Tu La: 




6 Than Ca Ldu La: 




58 



7_ Than Khan Na La Vuang: 




f& 4- t & * * 



59 



8 Than Ma Hdu La Gia: 




Mot Ton thuoc hang Kim Cang: 

1_ Than Chap Kim Cang: 




Jfe. 4. W 4S: 



61 



Nhung trong "Nhiep V6 Ngai Kinh" (lai co ten goi la "Bo Da Lac Hai Hoi 
Quy") ngoai 33 than ung hoa neu ro ra, cung ghi ro hinh tugng cua cac Ton, nhung 
trong Ton Tugng tru bo 4 than phu nu neu o truoc (19), (20), (21), (22) ma thay the 
dung than Nguoi, than Phi Nhan, than Phu Nu, than Dong Muc Thien Nu.... Nhung 
trong quyen 6 "Dai Phat Dinh Thu Lang Nghiem Kinh" thi bo di 7 than (9), (19), 
(20), (21), (22), (30), (33). . . . Ngoai ra them vao 6 tren than Tu Dai Thien Vuong, than 
Tu Thien Vuong Quoc Thai Tu, than Nu CM, than Nguoi, than Phi Nhan; lai chia than 
Bich Chi Phat lam hai than Doc Giac va Duyen Giac tong cong la 32 than ung hoa. 

_ Trong Kinh Nhiep V6 Ngai ghi nhan danh hieu va hinh tugng 33 loai than ung 
hoa cua Quan Am nhu sau: 

Ba Ton thuoc hang Thanh: 
1 . Than Phat: Hinh Due Phat mau vang rong, duoi tay trai de tren dau goi, tay 
phai ket an Thuyet Phap. 

2. Than Bich Chi Phat: Toan than mau thit trang, tuong Ty Kheo trung nien, hai 
tay chap lai. 

3. Than Thanh Van: Than tuong mau thit trang, tuong Ty Kheo Xi Nien, cam 
Tarn Y Ham, than mac ao Tang Gia Le. 

Sau Ton thuoc coi Troi: 

1_ Than Dai Pham Thien : mau thit trang, co 4 mat 3 con mat 8 canh tay 2 chan. 
Ben trai: Tay thu nhat cam cai Chay Tarn Co, tiep theo tay cam Hoa Sen, ke den tay 
cam cai binh Quan Tri, sau cung tay cam cay phat tran trang. Ben phai: Tay thu nhat 
quyen an, tiep theo tay cam cay Mau ben, ke den tay cam cai guong Tu Tri, sau cung 
tay ban Thi V6 Uy. 

2_ Than Be Thick, mau thit trang, tay trai quyen an, tay phai cam cai chay Nhat 

Co. 

3_ Than Tu Tai Thien: mau thit trang, cam Hoa Sen hong. 

4_ Than Dai Tu Tai Thien: mau hoa sen tim, hai tay cam cay mau ben, coi con 
Trau den Ion. 

5_ Than Thien Dai Tuong Quan: mau thit do, hai tay chap lai. 
6_ Than Ty Sa Mon: mau vang sam, tuong phan no giang ma, tay trai cam cai 
Thap bau, tay phai cam cay Kiem bau. 

Nam Ton ben ngoai Dao: 

1_ Than Tieu Vuong: mau thit do, hai tay chap lai. 

2_ Than Truong Gia: mau thit trang, cam vien ngoc bau Nhu Y, tuong Dai Phu 
Quy Nhan. 

3_ Than Cu ST: mau thit trang, cam vien ngoc bau Ma Ni, tuong Dai Gia Truong 

Gia. 

4_ Than Te Quan: mau thit do, hai tay chap lai, tuong Quan Nhan. 
5_ Than Ba La Mon: mau thit do, dau giong nhu Ty Kheo Tang, mac Bach To 
Tuc Y, hai tay cam cay Tich Truong. 

Bon Ton ben trong Dao: 

1_ Than Ty Kheo: Da co vet nhan mau thit do, tuong Dai Due uy nghi, cam cai 

Bat. 

r 9 \ 

2_ Than Ty Kheo Ni: Toan than mau thit trang, tuong nguoi nu Ion tuoi, cam Hoa 
Sen hong. 



62 



3_ Than l/u Bd Tac: mau thit trang, dau doi Mao trang, mac ao tram ket, tuong 
nguoi pham tuc mac ao trang, cam khi cu tu hanh. 

4_ Than l/u Bd Di: mau thit trang, tuong nguoi nu toe dai, cam Hoa Sen Tri Tue. 

Sau Ton thuoc nhom Ngiroi, Phi Nhan, Phu Nu, Dong Nam, Dong Nu: 

1_ Than Nguai: mau thit trang, tuong Quy Nhan, cam Hoa Sen mau nhiem. 
2_ Than Phi Nhan: Than tuong rat xanh, tuong Ac Don Da La, tay trai giuong 
Cung, tay phai cam Mui Ten. 

3_ Than Phu Nu: mau thit trang, giong nhu Chu Thien Thai Nu, tho tuong kinh 

yeu. 

4_ Than Nu Dong Muc Thien Nu: Than tuong mau thit trang, hai tay cam Hoa 
Sen tim. 

5_ Than Dong Nam: mau thit trang, tuong tieu dong con tre, hai tay cam Hoa 

Sen. 

6_ Than Dong Nu: mau trang nhu Kha Tuyet, tuong nguoi nu con tre, cam Hoa 
Sen xanh. 

Tam Bo thuoc hang Troi Rong: 

1_ Than Trai: Than Tuong mau Hoa Sen hong, tay trai cam cai hop dung Hoa 
Sen, tay phai cam Hoa Sen mau nhiem. 

2_ Than Rong: Than Tuong mau rat xanh, tren dinh hien cai dau Rong, tuong san 
hue phan no, hai tay nam may den. 

3_ Than Da Xoa: Than Tuong mau thit do, tren dinh co Mao lua rue, hai tay cam 
cay chay tam co. 

4_ Than Can That Ba: Than Tuong mau thit do, tren dinh co Mao tam goc, hai 
tay cam Tieu Dich (Tieu: ong Tieu, Dich: ong sao), tay phai cam cay Kiem bau. 

5_ Than A Tu La: Co 3 mat mau den xanh, hinh tuong khoa than phan no, co 6 
canh tay 2 chan, 2 tay chap lai. Ben trai: tay thu hai cam Hoa Pha Chi, ke den tay cam 
Dao Gay. Ben phai: tay thu hai cam Thuy Pha Chi, ke den tay cam Dat An. 

6_ Than Ca Ldu La: Than tuong mau den xanh, vung mat la chim xi dieu mau 
nhiem, than nguoi co canh, tay trai tac quyen de 6 eo, tay phai cay moc cau Kim Cang. 

7_ Than Khan Na La Vuang: Dau mat Hoang, Huu, Ngua, hinh tuong nguoi 
khoa than, cam khi cu am thanh. 

8_ Than Ma Hdu La Gid: Dau Ran tuong Quy Nhan, hai tay 6m Senh Dich 
(Senh: cai ken, Dich: ong sao), hoac cam cay Gay danh trong. 

Mot Ton thuoc hang Kim Cang: 

1_ Than Chap Kim Cang: Than tuong mau thit do, tuong phan no giang ma, toe 
bo lai thanh biii, Mao co lua rue nhu vong hoa, tay trai nam lai thanh quyen de o eo, 
tay phai cai Chay Kim Cang. 



63 



BA MLTOI BA THE QUAN AM 



Goi 33 The Quan Am la trong ban vi Phdp Giai ciia Quan Am Bo Tat, ling 
duyen ma hoa hien than ung hoa, tren co ban toan bo deu thi hien hinh Bo Tat. Co 
dieu trong nhung hinh tuong nay co mot so chang duoc ghi nhan trong Kinh Dien, 
nhung vi thuan theo su tick cdc loai link nghiem ung hoa, cuu kho cuu nan duoc liru 
truyen o dan gian da tao nen sir ton sung va tin nguong ciia moi nguoi. 

Trong "Phat Tirffng Do Hoi" minh hoa hinh tuong cua 33 The Quan Am nhu 

sau: 

1_ Dircng Lieu Quan Am: Quan The Am Bo Tat vi loi ich cho chiing sinh, deu 
thuan theo nguyen vong ciia chiing sinh ma thi hien, cung giong nhu canh Duong Lieu 
thuan theo gio bay phat phoi ma khong the lam trai nghich duoc, nhan day moi duoc 
ten nay, co luc cung bieu thi co the vi chung sinh ma phui di cdc loai benh kho tri tren 
than. 




Noi chung hinh tuong ciia Ton nay thuong thay la: Ngoi xom tren mom niii da, 
tay phai cam canh Duong Lieu (co thuyet noi bieu thi cho Tarn Muoi thuoc tay phai 
cam Duong Lieu ciia Thien Thii Quan Am), long ban tay trai mo ra de 6 truoc nguc 
hoac la tay trai cam cai Tinh Binh. 




Ton nay tuong duong voi than Duo"c Vucng Quan Am 



64 



2_ Long Dau Quan Am: Bieu hien tu the dung thang hoac ngoi trong may coi 
dau con Rong. Dugc cho rang la hoa than Tr&i, Rong, Da Xoa trong 33 than ciia Quan 
Am de giao hoa hang Troi, Rong. Dai khai dung con Rong la vua trong cac loai thu, 
duoc vi nhu uy than cua Quan Am. 




65 



3_ Tri Kinh Quan Am: Ngoi tren tang da gho ghe, tay phai cam quyen Kinh, 
tay trai de tren dau goi. 

Hoac cho rang la than Thanh Van trong 33 than cua Quan Am, tiic la Thanh 
Van Quan Am. Thanh Van (Sravaka) la nghe am tieng do Due Phat day bao ma khai 
ngo xuat gia. Trong "Pham Pho Mon" noi: "Can phai dung than Thanh Van de hoa 
do lien hien than Thanh Van ma gidng phdp ", cam quyen Kinh la dac sac cua Ngai. 



3f 




«H(fai } s, ii I * s * *. * A A * ,*1 I ! 
$ M $ * -i fr «. « H Htl'iJt J3 n+it X. * *. * 



iLtt 
& At 




66 



4_ Vien Quang Quan Am: Trong anh sang liia rue ciia vien quang (hao quang 
tron) xuat hien sac than, chap tay lai ngoi trem mom niii da, 
Trong Pham Pho Mon co mot doan Kinh van noi: 

Sang thanh tinh khong nha 
Mat Trai tue tru dm 
Hay tru nan gid lua 
Soi sang khap the gian 
Trong quyen 1 "Phat Tirong Do Hoi" cung co ve hinh tuong, tren lung co anh 
sang liia rue, ngoi ngay ngan tren tang da. 




67 



5_ Du Hy Quan Am: Ton nay dung vui chai tu tai, khong tri tre, khong tro ngai 
cho nen goi nhu vay. Ngoi coi tren may ngu sac, tay trai de a ben canh ron, tac tuang 
vui chai tu tai trong Phap Giai khong co su tro ngai) 

Co nguoi cho rang Ton nay bieu thi cho doan van trong Pham Pho Mon la: 

Hoac bi ke dc ruat 
Rat xuong nui Kim Cang 
Do sue niem Quan Am 
Chang mat mot may long 
Day tuong trung cho chung sinh bi tai nan rot xuong nui duoc su cuu giup cua 
BoTat. 




68 



6_ Bach Y Quan Am: Mac ao mong mau trang, ngoi a aam co mem mai tren 
tang da, tay ket Dinh An, ngoi Kiet Gia. Hinh tuong nay tuang duang vai than Ty 
Kheo, Ty Kheo Ni trong 33 than ciia Quan Am. 




69 



7_ Ngoa Lien Quan Am: Ngoi o trong ao tren toa Hoa Sen, lam tu the chap tay 

lai. 

Hoac cho rang day la than Tieu Vncng trong 33 than ciia Quan Am, vi nhu than 
ton quy cua Tieu Vuong nam ngoi tren Hoa Sen. 





70 



8_ Long Kien Quan Am: Lai goi la Phi Boc Quan Am, tir the dua vao vach nui 
gay, quan thac nuac do. 

Hoac cho rang Ton nay tirong trung cho y nghia ciia doan van trong Pham Pho 

Mon: "Neu co chung sink ndo bi xo vao ham lua lan. Nhu hay xung niem ten Quan 
Am Bo Tat lien ung theo dm thanh do ma cuu, khien cho thdnh lua bien thdnh ao ". 




71 



9_ Thi Lac Quan Am: Ngoi canh bo ao, cham chu nhin Hoa Sen, tay phai chong 
ma tua tren dm goi, hoac co nguai cho rang Ton nay tirgng trung cho (loan van trong 
Pham Pho Mon 

Hoac a ngon Tu Di 
Bi nguai xo te xuong 
Do sue niem Quan Am 
Nhu mat Trai tren khong. 




72 



10_ Ngir Lam Quan Am: Chuyen mon tru bo chuong ngai cua La Sat, Rong 
doc, Quy ac. . .. Hinh tuong ay coi con Ca Ion, hoac la tay xach cai gio co con Ca Ion. 
Hoac cho rang Ton nay tuong trung cho (loan van trong Pham Pho Mon 

Hoac gap La Sat du 
Rong doc, cdc loai Quy 
Do niem sue Quan Am 
Chung deu khong dam hai 
Than nay tuong duong voi Hoa Than La Sat trong 33 than cua Bo Tat Quan Am 




+ • Mitt 

Can cu theo luu truyen tuc la con gai cua Bang Uan Dai ST. He nay bat nguon tu 
trieu dai nha Duong cua Trung Quoc duoc su tin nguong cua dan gian, hien nay thinh 
hanh o Nhat Ban. 

Hoac noi Ngu Lam Quan Am chinh la Ma Lang Phu Quan Am, lai co tuong goi 
la Ngu Lam Quan Am. Chinh trieu dai nha Duong nguoi ta lam lan dung Tuong Nu 
Linh Chieu Tri Lam cua Long Uan Cu Si , luu truyen sai lam ma den. 



73 



1 1_ Dire Vircng Quan Am: Ngoi tren tang da, tay trai de o tren, tay phai cam la 

xanh hoac mot canh Duang Lieu. 

Ton nay tirong duong voi Hoa Than Pham Vircng ciia Bo Tat Quan Am 
Nhu trong Pham Pho Mon noi rang: "Can phai dung than Pham Vuang de hoa 

do thi lien hien than Pham Vuang ma gidng phdp". Dai khai noi Pham Vuong chinh la 

chu cua sac gioi, Due ay thu thang cho nen goi la Due Vuong. 




74 



12_ Thuy Nguyet Quan Am: Dung tren mot canh Sen tua nhu chiec thuyen 
duai anh trang, noi tren bien quan tuang mat trang trong nuac yen tinh. 

Ton nay tuong duong voi Hoa Than Bich Chi Phat ciia Bo Tat Quan Am 




75 



13_ Nhat Diep Quan Am: Coi mot canh Sen, nhan nha troi noi tren mat nuoc, 
lai goi la Lien Diep Quan Am, Nam Minh Quan Am. Boi vi Quan Am Dai ST cai 
mot canh Sen noi tren mat nuoc cho nen co ten nay. 

Tuong truyen co mot Tang nhan nguoi Nhat ten la Dao Nguyen tren duong tro 
ve Nhat Ban gap phai gio Ion danh phai tranh vao nui Nam Minh, luc ay Dao Nguyen 
o tren thuyen khan tham bong nhien thay Dai Bi Ton coi mot canh Sen noi tren bien 
thoi song gio lien lang. Len bo xong, Su tu khac tuong Quan Am da nhin thay va an tri 
phung tho trong chua Nam Minh Quan Am. Tu day Ton nay co hieu la "Nam Minh 
Quan Am". 




Hoac cho rang day la than Te Quan trong 33 than, hoac tuong trung doan van 
trong Pham Pho Mon noi rang: "Neu co nguai bi nuac lan cudn troi, he xung danh 
hieu Ngdi thi se gap duac cho can ". 

Y theo trong Phat Tuo"ng Do Hoi da ve thi hinh Tuong Ton nay ngoi tren canh 
Sen, goi trai co dung, tay trai de tren dau goi, tay phai ru xuong chong do than ay, 
trong nhin xa tren mat nuoc, tac tuong suy tu sau xa. 



76 



14_ Thanh Canh Quan Am (nay Thanh Dau Quan Am): ngoi tren suan doc 
gay, goi phai dung dung, tay phai de tren dau goi, tay trai vin vach nui. 
Ton nay tuong duong voi hoa than Phat Da cua Bo Tat Quan Am 




77 



15_ Uy Dux Quan Am: Tay phai cham dat, tay trai cam hoa sen, tu the dung o 
tren mom niii quan nhin nude. 

Hoac cho rang day la than Thien Dai Tirdng Quan trong 33 than. Vi Thien Dai 
Tuang Quan co day du ca uy due, cho nen co ten la Uy Due Quan Am. Quan Am co 
dii ca Uy cua chiet phuc (be gay) va Dnc cua nhiep lay sy ai ho (yeu thuong giup 
do). 




78 



16_ Dien Menh Quan Am: Tua vao mom niii ben canh nuac, nhan nha thuong 
thiic canh vat tren mat nuac 

Hoac cho rang Ton nay tuong trung cho doan van trong Pham Pho Mon la: 

Nhu thudc doc yem doi 

Mudn hai den mang than 

Do sue niem Quan Am 

Nguai gay bi hai nguac 
Quan Am nay dung nhom khi vat hay tru cac doc hai tho mang de duoc song lau, 
cho nen ten la Dien Menh Quan Am. Hinh tuong la tren dinh dau doi mao bau Ion, 
tuong tot Tu Bi nhu hoa, hao quang tron, tru khap vanh trang trong Hoa Sen, than deo 
anh lac, vong hoa mau nhiem va ao Troi de trang nghiem, 2 canh tay la dac sac ay de 
tiep dan cuu giup chung sinh. 




79 



17_ Chung Bao Quan Am: Tay phai cham dat, chan phai duoi thang, tay trai de 
o tren dau goi, hien tuang an on. 

Ton nay tuong duong voi than Trird'ng Gia trong 33 than. 

Hoac co nguoi cho rang Ton nay tuong trung cho doan van trong Pham Pho 

Mon: "Neu co tram ngdn van uc chung sink vi cdu vdng, bac, lim ly, xd cu, ma nao, 
san ho cdc thu trdn chdu bdu vat vdo trong bien lan. Gid su chiec thuyen ay bi gid Ion 
thoi tap vdo nude Quy La Sat, neu trong do co mot nguai xung tung danh hieu Quan 
The Am Bo Tat thi cdc nguai kia deu duac gidi thodt nan Quy La Sat" 




80 



18_ Nham Ho Quan Am: Ngoi ngay ngan trong hang (long nham thach, tu tai 
thuong thiic mat nude. 

Hoac cho rang la Ton nay tuong trung cho doan van trong Pham Pho Mon 

Ran doc vai bo cap 

Hai doc, khoi, lua dot 

Do sue niem Quan Am 

Chung theo tieng bo di 
Boi vi ran doc, bo cap va cac loai trung doc khac phan nhieu tni o trong hang 
dong. Cho nen truyen thuyet noi Quan Am ngoi ngay ngan nguy hiem trong hang dong 
de cuu giiip chiing sinh. Neu do sue niem Quan Am nay thoi co the tieu tan doc khi ay, 
cho nen ve tuong Quan Am nay dai da so chon tu the ngoi ngay ngan trong hang dong. 




81 



19_ Nang Tinh Quan Am: Bung lang hoi lau tren mom niii ben canh bien, tac 
tuong yen tinh, 

Hoac co nguoi cho rang Ton nay tuong trung cho doan van trong Pham Pho 

Mon "Gid su chiec thuyen bi gid lan thoi tap vdo nude Quy La Sat, neu trong do co 
mot nguoi xung tung danh hieu Quan Am Bo Tat thi ede nguoi kia deu duoc gidi thodt 
nan Quy La Sat ". 




82 



20_ A Nau Quan Am: A Nau tuc la A Nau Bat Tri, lai goi la A Nau Dai Tuyen, 
dich la Vd Nhiet Tri (ao khong co sir nong biic). Hinh Bo Tat nay la ngoi tren tang da 
goi trai dung thang bat cheo nhau, hai tay giao nhau, ngam nhin xa xa tren mat bien. 

Co nguoi cho rang Ton nay tuong trung cho doan van trong Pham Pho Mon: 

"Neu co nguoi a tren bien gap phdi Rong, Cd, cdc Quy, nan lan thai do sue niem 
Quan Am nay thai co the mien tru hiem hoa cua song gid " 




83 



21_ A Ma De Quan Am: Tuc la V6 Uy Quan Am. Hinh tugng ay co mau thit 
trang, co 3 con mat va 4 canh tay, coi con Su Tii trang, toan than tran day liia rue, mac 
ao Troi, anh lac....dai bieu cho viec trang nghiem; dien mao tu bi, trang thai chuyen 
tarn cham chii nhin ve ben trai. 

Nhirng tu the hien bay trong 33 Quan Am nay la ngoi tren tang da goi trai dung 
thang bat cheo nhau, hai tay de tren dau goi. 

Co nguoi cho rang Ton nay tuong duong voi hoa than Ty Sa Mon cua Bo Tat 
Quan Am 




84 



22_ Diep Y Quan Am: Ngoi o dam co tren tang da, co ngiroi cho rang Ton nay 
tuang duang vai hoa than De Thich ciia Bo Tat Quan Am 




23_ Lira Ly Quan Am: Biet danh la Cao Vircng Quan Am. Coi mot canh Sen 
noi nhe tren mat nirac, hai tay nang cai binh Luu Ly. 

Co nguoi cho rang Ton nay tirong dirong voi hoa than Ty Tai Thien ciia Bo Tat 
Quan Am 




86 



24_ Da La Ton Quan Am: Lai goi la Cmi Do Mau Quan Am, tir the toan than 
dung thang coi tren may. 

Co nguoi cho rang Ton nay tirong trirng cho (loan van trong Pham Pho Mon 

Hoqc bi odn tqc vdy 
Cam dao kiem ham hqi 
Do sue niem Quan Am 
Chung deu sinh long lanh 




87 



25_ Cap Loi Quan Am: Bo Tat ngoi trong con so cho nen co ten goi nhu vay. 
Tin nguong nay bat nguon tu Trieu Dai nha Duong tro ve sau, trong Phi Kinh 
Tap da ghi chep. 

Quyen 42, Phat To Thong Ky trong doi Duong Van Tong nam Khai Thanh 
Nguyen ghi chep rang: "Khi vua Dieting Van Tong an con so, dung toy tdch ma khong 
ma dupe, nen dot huang khan can, bong nhien con so bien hien thanh hinh tuang Bo 
Tat. Hodng Be lien viet chieu thu cho Chung Nam Son Duy Chinh Thien Sw hoi 
nguyen nhdn viec nay. Sau do lien chieu cdo cho chiia chien trong thien ha lap tuang 
Quan Am ". Day la nguon goc ve su tin nguong Cap Loi Quan Am rat pho bien vi ngu 
dan rat sung bai va tin nguong. 

Trong quyen 2 "Phat Tuong Do Hoi" cho rang Ton nay tuong duong voi hoa 
than Bo Tat cua Bo Tat Quan Am 




88 



26_ Luc Thoi Quan Am: Lay y Dai Bi tham sau, ngay dem sau thai thuang 
thuang sot ho niem chiing sinh, cho nen goi la Luc Thoi Quan Am. 

Trong phan 2 "Dai Duong Tay Vuc Ky" noi: Tu phia truoc Bac An Do "hop 
sau thai la mot ngay mot dem ", tu sang den toi mot ngay lai chia ra lam sau thoi, ma 
mot nam con chia lam "Thai nong vita, thai nong die, thai mua mua, thai cay cd moc 
um turn, thai it lanh, thai lanh die", nhan day mot nam cung goi la sau thoi, cho nen 
"Luc Thoi Quan Am" cung giai thich la "Thutrng Thi Chung Sinh Quan Am". 

Hinh tuong thong hanh o the gian la cam cai ruong kinh Phan chua Luc Tu 
Chuong Cu Da La Ni, tung Da La Ni nay thi duoc thoat khoi qua kho ciia sau neo, 
duoc sau dieu mon, chiing sau can tuong ung. 

Co nguoi cho rang Ton nay tuong duong voi hoa than Cu SI cua Bo Tat Quan 

Am 




- + 7s - Tv^Ht 



89 



27_ Pho Bi Quan Am: Tay cam Phap Y ru xuong phia truoc, dung a tren nui 
cao to chinh la Tu Bi ciia Quan Am thuong sot pho cap tat ca chung sinh, Tu Bi ay 
rong khap ba ngan Dai Thien The Gioi. 

Co nguoi cho rang la Ton nay tirong duong voi hoa than Dai Ty Tai Thien ciia 
Bo Tat Quan Am. Dai Tu Tai Thien chinh la vi than toi cao cua ba coi, dung uy due 
thu thang ay chieu khap tat ca, ma phoi hop voi Tu Bi pho bien binh dang ciia Quan 
Am cho nen goi la Pho Bi Quan Am. 




90 



28_ Ma Lang Phu Quan Am: Tuong truyen vao Trieu Dai nha Duong, Bo Tat 
hoa than lam mot co gai rat xinh dep. Vi muon khien Dai Chung phat tarn sieng nang 
hoc Phat, nen dung hinh thuc nguai ndo tung Kinh nhieu se lam va cua nguai ay. Sau 
do y theo loi uoc hen nhan loi lam vo cua mot thanh nien ho Ma, cho nen moi co ten 
goi nhu vay. 

Co nguoi cho rang Ton nay tuong duong voi hoa than Phu NCr cua Bo Tat Quan 

Am 




- + A - JUKMt 

Hoac co hinh tuong Ma Lang Phu Quan Am la tay phai cam quyen Kinh Phap 
Hoa, tay trai cam cai dau lau co hinh nguoi nu. 



91 



29_ Hop Chirong Quan Am: Bung tren dai Hoa Sen, lam tir the chap tay lai, 
dung hai ban tay chap lai o giua rong cho nen co ten goi nhir vay. 

Hoac cho rang Ton nay tuong duong voi hoa than Ba La Mon ciia Bo Tat Quan 

Am 




92 



30_ Nhat Nhir Quan Am: Ngoi tren toa Hoa Sen a tren may, dung dung goi 
lam tu the giang phuc loi dien. 

Hoac cho rang la Ton nay tugng trung cho doan van trong Pham Pho Mon 

May sdm no, set ddnh 
Tudn mua da, mua lan 
Do sue niem Quan Am 
Nen lien tieu tan cd 




93 



31_ Bat Nhi Quan Am: Tirgng ay la hai tay bat cheo nhau, coi mot chiec la sen 
noi tren mat nude. 

Hoac cho rang Ton nay tuong duong voi hoa than Chap Kim Circng Than ciia 
Bo Tat Quan Am. Chap Kim Cang Than nay la vi Than thu ho cua Due Phat, Than He 
Tich nay von la He Ban Tich, nghia la khong hai nen goi la Bat Nhi Quan Am. 




^ + - * ^z. 




94 



32_ Tri Lien Quan Am: Ngoi coi tren chiec la Sen, hai tay cam cong Sen. 
Hoac cho rang Ton nay tuang duang vai hoa than Dong Nam, Dong NCr cua Bo 
Tat Quan Am 




95 



33_ Sai Thuy Quan Am: Tay phai cam Sai Trugng hoac canh Duong Lieu, tay 
trai cam cai binh de tuoi nuoc, tac tuong tuoi nuoc Cam Lo. 

Hoac cho rang Ton nay tuong trung cho cau van trong Pham Pho Mon "Neu co 
nguai bi nuac 16m cudn troi, he xung niem danh hieu Ngdi lien gap cho can ". 
Hoac co mot thuyet cho rang Ton nay tuong trung cho (loan van la: 

Long Bi nhu sdm chap 
Y lanh dieu tua may 
Tudn mua nuac Cam Lo 
Dut tru lua phien ndo 
Sai Thuy la mot loai nuoc thorn dung de rudi ray, niem rung an tu, gia tri phap 
tu tinh hoa, dua vao y nghia cua "Dung tinh sach se cua huang tham giai ludt hoa hop 
vai tinh sach se cua nuac Tu Bi tuai khdp Tinh sach se Tarn Dia Phap Giai cua chung 
sinh " de thi hien nuoc ruoi ray. Hien tai Mat Giao van hanh Phap nay. Nhu vay dung 
nuoc tuoi ray de khai phat tat ca Phat Tinh cua chung sinh, chinh Sai Thuy nay la the 
nguyen cua Quan Am. 




96 



_ 33 The Quan Am nay con dirge minh hoa nhir sau: 
1_ Duong Lieu Quan Am: 




3_ Tri Kinh Quan Am: 




98 



5_ Du Hy Quan Am: 




7_ Ngoa Lien Quan Am: 




9 Thi Lac Quan Am: 




1 1_ Du-c Vircng Quan Am: 




13_ Nhat Diep Quan Am: 




103 



15_ Uy Dire Quan Am: 




17_ Chung Bao Quan Am: 




105 



19 Nang Tinh Quan Am: 




21 



A Ma De Quan Am: 




23_ Lira Ly Quan Am: 




25_ Cap Loi Quan Am: 




27_ Pho Bi Quan Am: 




29_ Hop Chirong Quan Am: 




31_B4t Nhi Quan Am: 




33_ Sai Thuy Quan Am: 




113 



MU*6l HAI TON TlTONG QUAN AM ITNG VOl 12 DAI NGUYEN 



1 . Nam mo hieu Vien Thong, danh Tir Tai, Quan Am Nhu Lai, quang phat hoang 
the nguyen. 




114 



2. Nam mo nhat niem Tarn vo quai ngai, Quan Am Nhu Lai thuang cu Nam Hai 
nguyen. 




3. Nam mo tru Ta Ba, U Minh Giai, Quan Am Nhu Lai tarn thanh ciiu kho 
nguyen. 




4. Nam mo hang Ta Ma, tru Yeu Quai, Quan Am Nhu Lai, nang tru nguy hiem 
nguyen. 




5. Nam mo thanh tinh binh thuy Duong Lieu, Quan Am Nhu Lai Cam L6 sai Tarn 
nguyen. 




118 



6. Nam mo Dai Tu Bi, nang Hy Xa, Quan Am Nhu Lai, thuong hanh binh dang 
nguyen. 




119 



7. Nam mo tni da tuan vo ton hoai, Quan Am Nhu Lai the diet Tam Do nguyen. 




8. Nam mo vong Nam nham, can le bai, Quan Am Nhu Lai, gia toa giai thoat 
nguyen. 




121 



9. Nam mo tao Phap Thuyen du kho hai, Quan Am Nhu Lai do tan chiing sinh 
nguyen. 




10. Nam mo tien Trang Phan, hau Bao Cai, Quan Am Nhu-Lai tiep dan Tay- 
Phuang nguyen. 




123 



1 1 . Nam mo V6 Lugng Tho Phat canh gioi, Quan Am Nhu Lai, Di Da tho ky 
nguyen. 




12. Nam mo (loan nghiem than vo ti trai, Quan Am Nhu Lai, qua tu thap nhi 
nguyen. 




TON Tl/ONG QUAN AM TRONG MAT GlAO 



_ Trong he thong Thuan Mat cua Mat Giao thi Due Quan The Am Bo Tat duoc 
nhan dinh qua nhieu hinh tuong va danh tu khac nhau. 

*) Can cu vao Kim Cirong Gioi Man Da La (Vajra-dhatu-Mandala) thi vi Bo 
Tat nay duoc nhan biet duoi danh hieu Kim Cuffng Phdp Bo Tdt (Vajra-dharma 
Bodhisatva) la mot trong bon vi Bo Tat than can cua Due Phat A DI DA (Amitabha: 
V6 Luong Quang) 6 phuong Tay. 




Ton nay duoc sinh ra tu Tri Ty Tai V6 Nhiem cua tat ca Nhu Lai nen noi rang 
vi Bo Tat nay va Due Phat A DI DA nguyen chi khac nhau ve Nhan Qua, he tim duoc 
Ban Giac rue dong voi V6 Luong Tho xong do Ban The nen thi hien thanh Bo Tat Dai 
Bi. 

Tarn chu cua Ton nay la: "OM _ VAJRA DHARMA _ HPJH" va cau xung tan 
la: "Nam mo Nhat Thiet Nhw Lai Tri Tue Mon Kim Cuffng Phdp Bo Tat dang xudt 
sinh tan hu khong hien phdp gidi nhat thiet Bd La Mat Bo Tat Ma Ha Tat ". 

Chan Ngon xung tan Cong Due cua Ton nay la 

"VAJRADHARMA _ SUSATVA ARTHA_ VAJRA PADMA 
SUSUDDHAKA LOKESVARA_ SUVAJRAKSA _ VAJRA NETRE 
NAMOSTUTE" 

Trong Nhiep Chan That Kinh phdn thuffng thi ghi nhan Ton nay la Kim Cuffng 
Nhan Bo Tdt (Vajra-caksu-bodhisatva). 

*) Can cu vao Thai Tang Gioi Man Da La (Garbha-dhatu-mandala) thi vi Bo 
tat nay duoc an vi trong cac vien: Trung Dai Bat Diep vien, Bien Tri vien, Quan Am 
vien, Thich Ca vien, Van Thu vien, Hu Khong Tang vien, To Tat Dia vien. Tuy theo 
vi tri duoc an lap, vi Bo Tat nay bieu thi cho cac pham Due khac nhau. 

+ Trong Trung ddi bat diep Vien: Vi Bo Tat nay bieu thi cho Tinh Dire la Due 
thu tu trong 4 Due Thuang, Lac, Ngd, Tinh. Hoac bieu thi cho hanh chnng ngo Tam 
Bo De la mot trong 4 hanh cua Nhu Lai la Phat Tam Bo Be, Tinh Tam Bo de, Chung 
Ngo Tam Bo De, Nhap Tam Bo De. 

Ton Hinh: Than hien mau thit trang, tay trai de truoc nguc thanh Thi V6 Uy An, 
tay phai cam hoa sen, dau doi mao bau, tren mao co V6 Luong Tho Nhu Lai 



126 



Ton nay co Mat Hieu la: Chinh Phap Kim Cinmg 

+ Trong Bien Tri Vien: Vi Bo tat nay duoc nhan biet qua danh hieu Chuan De 
Phat Mau (Cuhdhe-buddha-matr) bieu thi cho Tinh Due va la Mau cua tat ca cac Ton 
thuoc Lien Hoa Bo trong PHAT BO. 

Tuong Chuan De Phat Mau voi than mau trang vang, ngoi Kiet Gia tren hoa 
sen, than toa hao quang tron co dinh hat thoc nhe nhu ao cua 10 Ba La Mat Bo Tat, 
phia tren ben duoi deu tac mau trang. Lai goc ao khoac ngoai (Thien Y) co quan anh 
Lac, doi Mao Troi, canh tay deu deo vong xuyen. Dan Tue (2 ban tay) deu deo vong 
bau. Mat Tuong ay co 3 mat, 18 canh tay. 

Hai tay ben tren tac tuong Thuyet Phap 

Ben phai: Tay thu hai tac Thi V6 Uy, tay thu ba cam cay Kiem, tay thu tu cam 
vong hoa bau, long ban tay thu nam cam Cu Duyen Qua, tay thu sau cam cay Bua, tay 
thu bay cam Moc Cau, tay thu tarn cam chay Kim Cuong, tay thu chin cam Trang Hat. 

Ben trai: Tay thu hai cam cay Phudng bau Nhu Y, tay thu ba cam Hoa Sen 
hong he no, tay thu tu cam Quan Tri, tay thu nam cam Soi Day, tay thu sau cam Banh 
Xe, tay thu bay cam Thircng Khir (Sahkha: V6 6c), tay thu tarn cam Hien Binh, tay 
thu chin cam ruong Kinh Bat Nha" 




Ton nay co Mat Hieu la Toi Thang Kim Circng 



127 



+ Tai Qudn Am Vien: Vi Bo Tat nay bieu thi cho Dux Giai Thoat la mot trong 
3 Due ciia Met Ban la Phap Than Due, Bat Nha Due, Giai Thoat Due. 

Ton Hinh: Than mau thit trang, dau doi mao bau, tren mao co Diic V6 Luong Tho 
Nhu Lai, tay trai cam hoa sen do, tay phai hoi co cac ngon tay cam mot canh hoa sen 
lam dang boc mo hoa sen, ngoi tren toa hoa sen. 




Diic V6 Luong Tho Phat trong mao bau bieu thi cho Qua cuoi cung cua Hanh 
Lien Hoa, tuc la Tri Phircng Tien Pho Mon cua Nhu Lai 

Hoa sen do o tay trai bieu thi cho Tarn sen (lien tarn) Ban Giac cua chiing sinh bi 
vo minh phien nao rang buoc che lap trong vo luong kiep, chang the he no cho nen bi 
chim dam trong bien kho. 

Tay phai lam the boc hoa tuong trung cho y nghia: dung Cong Dnc Dai Bi lam 
phuong tien de giai tru su Vo Minh me vong va giup cho Tarn sen ciia chiing sinh tu 
he no, tuc la giac ngo duoc Ban Tarn thanh tinh von co ciia minh 

Mat Hieu la: Chinh Phap Kim Cncng, Ban Tinh Kim Circng 

+ Trong Van Thu Vien: Vi bo Tat nay bieu thi cho Dnc Quyen Tri 
Ton Hinh: Than mau thit trang, tay trai cam hoa sen, tay phai ngiia long ban tay 
lip tren dui phai, ngoi tren hoa sen. 




Mat Hieu la: Chinh Phap Kim Cirffng 



128 



+ Trong Thick Ca Vien: Vi Bo Tat nay bieu thi cho Dux Chan Tirong 
Ton Hinh: Than mau thit trang, tay phai cam cay phat trang, tay trai chong eo, 
dung thang tren hoa sen. 




Mat Hieu la: Thanh Tinh Kim Cnffng , hoac Chinh Phap Kim Cncng 

+ Trong Hit Khong Tang Vien: Vi Bo Tat nay duoc nhan biet qua danh hieu 
Thien Thu Quan The Am, bieu thi cho Dire Phap Tai. 

Ton Hinh: Than co 27 dau mat, mot ngan canh tay trong do co 40 tay cam khi 
truong. Ngoi tren hoa sen bau. 




129 



+ Trong To Tat Dia Vien: Vi Bo Tat nay dirge nhan biet qua danh hieu Thap 
Nhat Dien Quan The Am, bieu thi cho dung cua TU BI. 

Ton Hinh: Than co 4 canh tay, ngoi xep bang tren Hoa Sen, hai ben mat chinh 
deu co 1 mat, ben tren co 5 mat, lai o tren nua co 3 mat, hop voi mat chinh nen thanh 
1 1 mat. Ben phai tay thu nhat Ket Thi V6 Uy An, tay thu hai cam Trang Hat. Ben trai 
tay thu nhat cam Hoa Sen, Tay thu hai cam binh Quan Tri. 




Ngoai ra trong Thai Tang Gioi Man Da La con liet ke them nhieu vi Quan Am tu 
tri Phap Quan Am. 

□ Trong Quan Am Vien: 
_ Bach Y Quan Am (Pandara-vasinI) 




130 



Ton nay tru o tarn Bo De trang tinh nen xung la Dai Bach Y Quan Am, Bach Xii 
Ton Bo Tat, Bach xu Quan Am, Bach Y Quan Tu Tai Mau. Ton nay bieu thi cho BO 
MAU cua Lien Hoa Bo (Padma Kulaya) hay sinh ra cac Ton thuoc Lien Hoa Bo. 

Ton tuong co mot mat hai tay. Tay phai duoi cac ngon ngiia ra huong xuong 
duoi thanh An Dir Nguyen (Varada-mudra) tay trai co lai cam canh hoa sen. 

Ngoai ra con co tuong 3 mat 6 tay, phan nhieu la tuong nuoi con nit nen la doi 
tuong ciia nhung nguoi cau con. Do do Ton nay con co ten la Tong Tvr Quan Am 




Bach Than Quan Tu- Tai (Sveta-bhagavati: Bach Sac The Ton) 




131 



7 r _ \ ? 

Ton nay bieu thi cho su tu tap Dai Bi trang tinh. Tay trai cam hoa sen bieu thi 
cho Due thanh tinh xira nay, dung su tu hanh thanh tuu Due ay ma hien Phat Tri. Tay 
phai de ngang vai bieu thi cho su pho hoa chung sinh. 

_ Cat Tuffng dai Minh Quart Tu Tai (SrI-maha-vidya-avalokitesvara) 




Ton nay bieu thi cho su chang nhiem sinh tu, trong sach khong nho. Tuc dung 
Phap Mon thanh tinh vo nhiem pha tru su uu am cua chung sinh. Tay trai cam hoa sen 
bieu thi cho su thanh tinh vo cau nhiem, tay phai dung dung chuong co 3 ngon vo 
danh, giiea, tro sao cho ngon tro vin vao dot thu nhat cua ngon cai, ngon lit duoi thang 
chi len tren . 

_ Dai Tuy Cau Bo Tat (Maha-pratisarah) 




Ton nay la than bien hoa cua Quan The Am, thuong tuy theo su nguyen cau cua 
chung sinh ma ban cho day du ban nguyen, do vay ma co ten la Dai Tuy Cau. 

Ton hinh co mot mat 8 tay, ngoi ban gia tren toa sen. Ben trai : Tay thu nhut cam 
hoa sen , ben tren hoa sen co banh xe rue lua, tay thu hai cam Kinh Bat Nha Ba La Mat 
Da, tay thu ba cam cay long Nhu Y, tay thu tu cam vong day. Ben phai : Tay thu nhat 
ngua chuong cam Chay Tam Co dat nam ngang , tay thu hai cam cay kich co 3 luoi, 
tay thu ba cam cay bua, tay thu tu cam cay kiem. 



132 



Ma Ddu Qudn Am (Hayagrlva-avalokitesvara) 




Ton nay la mot hien than cua Quan The Am voi hinh dang to Ion , toe dung dung 
len, doi mat day phan no. Ton tuong co 3 mat, moi mat co 3 mat. Hien tudng 16 2 nanh 
cong len hai ben mep mieng. Tren dinh tran cua mat chinh co hinh vi Hoa Phat, va doi 
dau con ngua ngay giua dinh. Do do Ton nay co ten la Quan Am Dau Ngya (Ma Ddu 

Qudn Am ). 

Ton nay co day du tinh each cua mot vi Minh Vuong nen duoc ke vao 8 dai 
Minh Vuong (Maha-vidya-raja) va goi la Ma Dau Minh Vucng (Hayagnva-vidya- 
raja). Ton nay do nhan Dai Bi nen khong tru 6 Met Ban ma tru trong canh gioi V6 
minh de doan tan cac neo ac. Noi each khac, Quan The Am hien than Ma Dau la de 
tuong trung cho sue tinh tien cua cac vi Bo Tat khong bao gio ngung nghi 6 bat cu 
cho nao trong vong sinh tu , cuong quyet anh dung danh dep vd minh khd ndo chang 
ke den than menh minh. Vi the Ton nay co mat hieu la Tan Toe Kim Cucng 

Lai nua, Quan The Am hien than Ma Dau de bieu duong sue manh co the nuot 
duoc tat ca lua du cua Chung Sinh nen Ton nay con co Mat Hieu la Ham Thuc kim 
Cucng (Khada Vajra) 

Bat Khong Quyen Sdch Qudn Am (Amogha-pasa) 

Ton tuong co 3 mat 4 tay, moi mat co 3 mat . Mat chinh dien mau thit, mat ben 
phai mau xanh, mat ben trai mau den . Ba mat bieu thi cho 3 Due . Ben trdi : Tay thu 
nhat cam hoa sen, tay thu hai cam day lua, ben phai : tay thu nhat cam trang hat, tay 
thu hai cam binh Quan Tri. 




133 



Nhu YLudn Qudn Am (Cintamani-cakra-avalokitesvara) 




Ton nay tru o Nhu Y Bao Chau Tarn Muoi, chuyen Phap Luan ciiu do chiing 
sinh trong luc dao thoat khoi kho nao va hay lam cho tat ca chiing sinh duoc thanh tuu 
hoc nguyen, vi the Ngai duoc hop xung la Cu*u Kho Cihi nan Cnu The Bo Tat 

Ton nay co 6 tay, toan than mau vang, tren dau ket bau quanh dinh toe bieu thi sir 
trang nghiem. Trong mao co Due Phat A Di Da tru tuong thuyet phap. 

Ben phdi: tay thu nhat nang mat lam dang suy tu bieu thi cho su man niem chiing 
huu tinh, tay thii hai cam bau Nhu y bieu thi cho su lam man tiic uoc nguyen ciia tat 
ca chiing sinh. Tay thu ba cam Trang hat bieu thi cho su ciiu kho chiing sinh. 

Ben trdi: Tay thu nhat duoi thang xuong an niii Quang Minh bieu thi cho su 
khien chiing sinh chang dao dong Tin hanh, tay thii hai cam hoa sen bieu thi cho su 
hay tru cac phi phap, tay thii ba cam banh xe bieu thi cho su chuyen phap V6 Thuong. 

Ton nay thuong dao choi trong luc dao, dung phuong tien Dai Bi giai tru cac kho 
nao cho chiing sinh. 

_ Bi Diep Y Qudn Am (Palasambarl, hay Parna-savari) 




134 



Ton nay la mot than bien hoa cua Quan The Am, chuyen tru cac loai benh tat, 
cau truong tho, dao benh, an tran phong 6c. Ton nay co 2 tay: Tay trai cam day lua, tay 
phai cam hoa sen moi no. 

_ Da La Bo Tat (Tara-bodhisatva) 




Tara la con mat hay con mat tinh dieu. Ton nay la mot than Hoa Hien cua Quan 
The Am duoc sinh ra boi anh quang minh phong ra tu mat cua ngai. Ton nay luon nhin 
tat ca chiing sinh giong nhu ba me hien theo doi cham soc con tho. Muc dich cua Ngai 
la cuu do chiing sinh ra khoi bien kho sinh tu. Do chu ve hai Due Dai Bi va Gidng 
Phuc nen Ton nay duoc xem la Phat Mau cua Lien Hoa Bo. 

Ton hinh co hai tay chap lai de ngang nguc, tren dinh dau hien Due Phat A Di Da 
dang tru Tuong Thuyet Phap. 

Mot Hoa Than cua Thanh Mau Tara la Ty Ly Cau De Bo Tat (BhrkutT) 




Ton nay la chu ve su kinh vang theo Phap Cuu Do thanh tinh va nham chan dung 
su tan pha cua Tri Dai Khong (Maha-siinya-jnana) de hoan thien phudc bau Dieu 
Huu. Ton hinh co bui toe hinh mu giong nhu dat giu gin van vat , chung quanh ket boi 
cac bau, chinh giua co hinh Due Phat A Di Da tru tuong Thuyet Phap . Dieu nay bieu 
thi cho su kinh vang theo Tri Tue Pho Mon (Visva-mukhe-jnana)cua Nhu Lai de hoan 
thien Phuoc Due. 



135 



r r i 

Than hinh co 4 tay. Ben phdi: Tay thu nhat ru xuong thanh An Dir Nguyen , tay 
thu hai co ngiia len cam Trang hat. Ben trdi: tay thu nhat co len cam hoa sen, tay thu 
hai cam Binh Quan Tri. 

_ Thuy Cat Twang Bo Tat (Arya-Udaka-sn-bodhisatva ) 




Ton nay duoc xem la quyen thuoc cua Da La Bo Tat. Ton hinh mau vang lot, tay 
trai dung dung ban tay, co 3 ngon: cai, tro, giua lai, cam hoa sen moi no bieu thi cho 
phuong tien Dai Bi hay lam cho muon dieu lanh tot dep them len. Tay phai duoi cac 
ngon xuong duoi thanh An Du Nguyen bieu thi cho su lam thoa man cac nguyen cua 
chung sinh. 

□Trong Hu Khong Tang Vien 

_ Phan No Can Quan Tu Tai Bo Tat (Amogha-krodhahkusa-raja 
Avalokitesvara: Bat Khong Phan No Cau Vuong Quan Tu Tai) 




Ton hinh co 3 mat 4 tay, moi mat co 3 mat, tren trai moi mat co mot vi Hoa Phat 
dinh dau co mot vi Bo Tat ngoi Kiet gia, hai tay cam hai cay kiem. Ben phdi: Tay thu 
nhat co len cam Phan No Tam Xoa Cau , tay thu hai co canh tay duoi ngua cac ngon 
hudng xuong. Ben trdi: tay thu nhat co len cam hoa sen, tay thu hai duoi ngua cam day 
lua. Ton nay chu ve su hang phuc ma chudng. 



136 



_ Bat Khong Cau Quan Tu Tai (Arya-amoghahkusa Avalokitesvara: Thanh Bat 
Khong Cau Quan Tu Tai) 




Ton hinh co 3 mat 4 tay, moi mat co 3 mat, tren moi dinh tran co mot vi Hoa 
Phat , hai mat hai ben mau xanh. Ben phdi: tay thu nhat nang canh tay cao len cam 
Tam Co Cau, tay thu hai ru ngiia cam Tam Co Xve (chay Tarn Co). Ben trdi tay thu 
nhat co lai cam hoa sen ben tren co moc cau, tay thu hai ha xuong dung dung ban tay 
cam vong day (Ludn sack). Ton nay chu ve su Cau Trieu, dan nhiep chung sanh vao 
Phat Dao. 

Ngoai cac muc ghi tren day. Phat giao con ghi nhan them 4 vi Bo Tat Da La tu tri 
thanh tuu Phap Quan Am la: 

© Thanh Canh Quan Am (NTlakanthT) 




137 



Ton nay co 3 mat 4 tay hoac mot mat 2 tay. Tarn CM cua Ton nay chinh la bai 
Dai Bi Tarn Da La Ni duoc luu truyen rong rai trong nhan gian. Niem Ton nay co the 
giai thoat duoc tat ca su so hai ach nan. 

© Hircng Vircng Quan Am (Gandha-raja Avalokitesvara ) 
Ton nay co 2 tay. Tay phai duoi tren goi thanh tay Thi V6 Uy, tay trai co khuyu 
tay cam hoa sen. Ton nay hay giang mua Cam 16 bo thi cho chiing sinh trong 5 neo. 




(D A Ma Tai Quan Am (Avatai Avalokitesvara ) 

Ton nay co ten la V6 Uy Quan Tu Tai (Abhayam Avalokitesvara). Ton tuong 
co 3 mat 4 tay ngoi tren lung con su tu trang. Niem Ton nay co the man tuc cac 
nguyen, dac Tuc Menh Tri, duoc chiing sinh yeu quy, chung dac Tat Dia. 




138 



© Thuy Nguyet Quan Am (Udaka-candra Avalokitesvara) 

Ton nay co hai tay, tay trai cam bau Nhir Y, tay phai ket an Du Nguyen . Ton 
nay (long the voi Thuy Cat Tutrng Bo Tat. Niem Ton nay co the day du tat ca uoc 
nguyen mot each mau chong. 




_ Truyen thong Tay Tang thirong xung tan cau Chii Luc Tu Tai Minh, phung tho 
Ton Tuong Tu Thu Quan Am (Ton nay duoc xem la than bien hien cua Luc Tu Dai 
Minh, nen con co ten goi la Luc Tu Dai Minh Quan Am) va co gang tu hanh theo y 
nghia cua Ton Tuong nay. 




139 



Mat Giao Tay Tang con tho phung Quan The Am Bo Tat qua Ton Tuong Tam 
Thanh voi Due Phat V6 Luo"ng Tho (Amitayus) o chinh giua, ben phai la Kim 
Cinmg Thu Bo Tat (Vajra-pani: Than phan no ciia Dai The Chi Bo Tat) bieu thi cho 
Tri Tue, ben trai la Lien Hoa Thu Bo Tat (Padma-pani, tiic Quan Am Bo Tat) bieu thi 
cho Tu Bi 




Ngoai ra con co Ton Tuong Quan Am Tam Thanh voi Due Tu Thu Quan Am 

Bo Tat d chinh giua bieu thi nhu vi Than Ho Menh chong lai muoi ach nan, thu du, 
giac cuop. . .Ben phai la Da La Bo Tat (Tara) bieu thi cho Tu Bi, ben trai la Ty Cau 
Chi Bo Tat (Bhrkutr) bieu thi cho Tri Tue. 




140 



SAU LOAI TON Tl/ONG QUAN AM 
1_ H6a Ton dia nguc la Thanh Quan Am (Arya Avalokitasvara) 




2_ Hoa Ton Nga Quy la Thien Thu Quan Am (Sahasra-bhuja Avalokitasvara) 




141 



3_ Hoa Ton Sue sinh la Ma Dau Quan Am (Hayagriva Avalokitasvara) 




4_ Hoa Ton Tu la la Thap Nhat Dien Quan Am (Eka-dasa-mukhe 
Avalokitasvara) 




142 



5_ Hoa Ton Nhan gian la Bat Khong Quyen Sach Quan Am (Amogha-pasa 
Avalokitasvara) 




143 



He Dong Mat ciia Nhat Ban thi thay Bat Khong Quyen Sach Quan Am bang 
Chuan De Quan Am (Cundhe Avalokitasvara) 




108 HINH THlTC CUA QUAn TlT TAI 

Anh Van: JAMPA-NAMGYAL trich tu Benoytosh Bhattaryya, THE INDIAN 
BUDDHIST ICONOGRAPHY (1958) 
Viet dich: HUYEN THANH 

1_ Hayagnva-Lokesvara (Ma Dau-The Tu Tai) 




2_ Mojaghanjabala-Lokesvara 




3_ Halahala-Lokesvara (Tun Tinh Vu Khi-The Tu Tai) 




145 



4 Hariharihari-vahana-Lokesvara 




5_ Mayajalakrama-Lokesvara (Huyen Hoa Vong Phuang Phap_The Tu Tai) 




146 



7_ Anandadi-Lokesvara (Hoan Hy Thi-The Tu Tai) 




147 



Kamandalu-Lokesvara (Tinh Binh-The Tu Tai) 




12_ Jatamukuta-Lokesvara (Ke Phat Mao-The Tu Tai) 




148 



13_ Sukhavati-Lokesvara (Cue Lac-The Tu Tai) 




14_ Pretasantarpana-Lokesvara (Nga Quy Hun Du Hy_The Tu Tai) 




15_ Mayajalakramakrodha-Lokesvara (Huyen Hoa Vong Phuang Ke Phan N6- 
The Tu Tai) 




149 



16_ Sugatisandarsana-Lokesvara (Thien Thu Dac Kien-The Tu Tai) 




17_ Nilakantha-Lokesvara (Thanh Canh-The Tu Tai) 




18_ Lokanatha-raktaryavalokitesvara (The Ton Xich Chau Thanh Quan Tu Tai) 




150 



19_ Trilokasandarsana-Lokesvara (Tarn The Dac Kien-The Tu Tai) 




151 



22 



Manipadma-Lokesvara (Nhu Y Bao Lien Hoa-The Tu Tai) 




152 



25_ Utnauti (?)-Lokesvara 




153 



28 



Acata-Lokesvara 




29_ Mahavajrasattva-Lokesvara (Dai Kim Cuang Tat Boa- The Tu Tai) 




30_ Visvahana-Lokesvara (Xao Dieu Doan_The Tu Tai) 




154 



3 1_ Sakyabuddha-Lokesvara (Nang Nhan Giac-The Tu Tai) 




32 Santasi Lokesvara 




33_ Yamadanda- Lokesvara (Diem Ma Trugng-The Tu Tai) 




155 



34_ Vajrosmsa- Lokesvara (Kim Cuang Binh-The Tu Tai) 




156 



37_ Karandavyuha- Lokesvara (Bao Trang Nghiem-The Tu Tai) 




38_ Sarva-nivarana-viskambhi- Lokesvara (Tru Nhat Thiet Cai Chuong-The Tu 




39_ Sarva-sokatamo-nirghata- Lokesvara (Tru Nhat Thiet Uu Am-The Tu Tai) 




157 



40_ Pratibhanaka-kuta- Lokesvara (Bien Tich-The Tu Tai) 




158 



43_ Candraprabha- Lokesvara (Nguyet Quang-The Tu Tai) 




159 



46 



Sagara-mati- Lokesvara (Hai Tue-The Tu Tai) 




160 



49_ Akasagarbha- Lokesvara (Hit Khong Tang-The Tu Tai) 




161 



52_ Srstikanta- Lokesvara 




53_ Samantabhadra- Lokesvara (Pho Hien-The T\r Tai) 




54_ Mahasahasrabhuja- Lokesvara (Dai Thien Ty-The Tu Tai) 




162 



55_ Maharatnakirti- Lokesvara (Dai Bao Xraig-The Tu Tai) 




56_ Mahasankha-natha- Lokesvara (Dai Loa Ton- The Tu Tai) 




57_ Mahasahasra-surya- Lokesvara (Dai Thien Nhat-The Tu Tai) 




163 



58_ Maharatnakula- Lokesvara (Dai Bao B6-The Tu Tai) 




59_ Mahapatala- Lokesvara 




60_ Mahamanjudatta- Lokesvara (Dai Dieu Phung Su_The Tu Tai) 




164 



6 1_ Mahacandrabimba- Lokesvara (Dai Nguyet Luan-The Tu Tai) 




62_ Mahasuryabimba- Lokesvara (Dai Nhat Luan-The Tu Tai) 




63_ Maha-Abhayaphalada- Lokesvara (Dai V6 Uy Qua-The Tu Tai) 




165 



64_ Maha-abhayakan- Lokesvara (Dai V6 Uy Tac-The Tu Tai) 




65_Mahamanjubhuta- Lokesvara (Dai Dieu Chan_The Tu Tai) 




66_ Mahavisvasuddha- Lokesvara (Dai Xao Dieu Thanh Tinh-The Tu Tai) 




166 



67_ Mahavajradhatu- Lokesvara (Dai Kim Cuang Gioi-The Tu Tai) 




68_ Mahavajradhrk- Lokesvara (Dai Kim Cuong Chap Tri-The Tu Tai) 




69_ Mahavajrapani- Lokesvara (Dai Kim Cuong Thu-The Tu Tai) 




167 



70_ Mahavajranatha- Lokesvara (Dai Kim Cuong Ton- The Tu Tai) 




71_ Amoghapasa- Lokesvara (Bat Khong Quyen Sach-The Tu Tai) 




72_ Devadevata- Lokesvara (Thien Thien Than- The Tu Tai) 




168 



73_ Pindapatra- Lokesvara (Binh Bat- The Tu Tai) 




76_ Visnupani- Lokesvara (Ty Nuu Thu-The Tu Tai) 




77_ Kamalacandra- Lokesvara (Xich Lien Hoa Nguyet-The Tu Tai) 




78_ Vajrakhanda- Lokesvara 




170 



79_ Acalaketu- Lokesvara (Bat Dong Trang-The Tu Tai) 




171 



82 Harivahana- Lokesvara 




172 



85_ Simhanada- Lokesvara (Sir Tii Hong-The Tu Tai) 




86_ Visvavajra- Lokesvara (Xao Dieu Kim Cuong-The Tu Tai) 




87_ Amitabha- Lokesvara (V6 Luong Quang-The Tu Tai) 




173 



88_ Vajrasattvadhatu- Lokesvara (Kim Cuong Tat Boa Gioi-The Tu Tai) 




89_ Visvabhuta- Lokesvara (Xao Dieu Chan-The Tu Tai) 




90_ Dharmadhatu- Lokesvara (Phap Gioi-The Tu Tai) 




174 



91 _ Vajradhatu- Lokesvara (Kim Cuong Gioi-The Tu Tai) 




92_ Sakya-buddha- Lokesvara (Thich Ca Phat-The Tu Tai) 




175 



94_ Cintamani- Lokesvara (Nhu Y Ma Ni-The Tu Tai) 




95_ Santamati- Lokesvara (Tich Tinh Tue-The Tu Tai) 




96_ Manjunatha- Lokesvara (Dieu Ton- The Tu Tai) 




176 



97_ Visnucakra- Lokesvara (Ty Nuu Luan-The Tu Tai) 




177 



100_ Vajrasrsta- Lokesvara (Kim Cuong Tinh Chat- The Tu Tai) 




101_ Sankhanatha- Lokesvara (Loa Ton- The Tu Tai) 




1 02_ Vidyapati- Lokesvara (Minh Chu The Tu Tai) 




178 



103_Nityanatha- Lokesvara (Thuong Hang Ton The Tu Tai) 




1 04_ Padmapani- Lokesvara (Lien Hoa Thu-The Tu Tai) 




105_ Vajrapani- Lokesvara (Kim Cuong Thu-The Tu Tai) 




179 



106_ Mahasthamaprapta- Lokesvara (Dac Dai The- The Tu Tai) 




107_ Vajranatha- Lokesvara (Kim Cuong Ton-The Tu Tai) 




108_ Srimad-Aryavalokitesvara (Cat Tuang Hy-The Tu Tai) 




08/01/2010 



180 



THANH QUAN AM 



Thanh Quan Am (Ten Phan la: Avalokitesvara) dich am la: A Phoc L6 Chi Da 
Thap Phat La. Lai xung la Thanh Quan Tu Tai Bo Tat, Chinh Quan The Am Bo Tat, 
Chinh Quan Am. La Bo Chu cua Lien Hoa Bo Vien tuong trung cho Ban Nguyen dung 
Tu Bi cuu te chiing sinh. Khi phoi hop voi cuu do sau neo, do la Chu Ton cuu do 
chiing sinh 6 neo Nga Quy. 

Quan The Am Bo Tat con dai bieu cho Tam Dai Bi cua chu Phat, bieu tuong cua 
Ngai la hoa sen tuong trung cho Tri thanh tinh. 

Nguyen Quan The Am Bo Tat cung voi Due Phat A Di Da chi la su sai khac ve 
Nhan va Qua, Ngai la Nhan (Hetu) con A Di Da Phat la Qua (Phala), co Nhan at co 
Qua, Qua ay chiing to chang trong rong (Amogha:Bat Khong) dong thoi bieu thi cho 
tuc Nhan tuc Qua, hien bay Ly khong hai cua Nhan Qua, vi the trong mao bau cua 
Ngai co Due Hoa Phat A Di Da va Ngai duoc xem la Chinh Phap Luan Than cua 
Due Phat A Di Da. 

Ton nay bieu thi cho Due Giai Thoat la mot trong 3 Due cua Met Ban la Phap 
Than Due, Bat Nha Due, Giai Thoat Due. 

Hinh tuong Quan Am Bo Tat 6 The Gioi Cue Lac (SukhavatT-dhatu) co the bieu 
thi cho tat ca ban vi cua Quan Am. 

Kinh Quan V6 Luffng Tho ghi rang: "Bo Tat than dai tam muoi van uc na do 
tha hang ha sa do tudn, mau da thit tren than la mdu vdng tim, tren dinh co bui toe, 
tren ddu doi mao Troi co vien ngoc bau Ty Lang Gid Ma Ni che thanh, dac biet la 
trong mao Troi co mot Ton Phat dung A Di Da Phat cao 25 do tudn. Tuong bach hdo 
giua hai long may day du mdu 7 bau tudn ra tam van bon ngdn loai dnh sang, trong 
moi mot dnh sang cung co vo so Hoa Phat, Hoa Bo Tat. Sau gay co Hdo Quang tron, 
trong Hdo Quang tron co 500 vi Hoa Phat, moi mot vi Hoa Phat deu co 500 Hoa Bo 
Tat, vo luong Chu Thien lam thi gid cua Ngai, todn than trong dnh sang, thi hien tat ca 
sac tuong cua chung sinh o 5 neo. Bien hien tu tai khap muoi phuong the gioi. 

Cdnh toy cua Bo Tat mau nhu Hoa Sen hong, co tam muoi uc dnh sang dung lam 
anh lac, trong anh lac hien khap tat ca ede viec trang nghiem. Long ban toy cung co 
nam tram uc mau Hoa Sen tap. Hai toy: tren moi mot ddu ngdn toy co tam van bon 
ngdn mau sac, moi mot mau sac co tam van bon ngdn dnh sang, dnh sang ay mem mai 
chieu khap tat ca, dung toy bau nay de tiep dan chung sinh. Khi gio ban chdn len, duoi 
ban chdn co Tuong bdnh xe ngdn cam, tu nhien hoa thanh nam tram uc Dai Quang 
Minh, duoi ban chdn thoi co Hoa Kim Cang Ma Ni rdi tan trdn day khap tat ca moi 
noi ". 

Hinh tuong cua Quan Am vien man day du, cung voi Due Phat chang co sai biet, 
chi co bui toe tren dinh dau va Vo Kien Dinh Tuong khong giong nhu Due Phat. 



181 



Vi muon tiep dan chiing sinh vang sinh ve the gioi Cue Lac a Phuang Tay hinh 
tuang cua Quan The Am Bo Tat cung co cam Dai Sen Kim Cuang. Hinh tuang nhu 
vay cung chang han che dung loai tu the nao, loai tay an nao lam dinh hinh ma la thuan 
theo nhan duyen nguyen vong can yeu cua chiing sinh de thi hien, cho nen trong Kinh 
Dien khac nhau cung se ve ra Tuang trang khac nhau. 

Vi nhu trong Kinh Bat Khong Quyen Sach Than Bien Chan Ngon ghi nhan 
rang: Quan Am la vi Hiep Thi cua Due Phat Di Da, tay trai cam Hoa Sen, long ban tay 
phai ngiia len de tren dui, ngoi ban gia. Chang qua la trong do co noi "Tren dinh dau 
co vi Hoa Phat dirng" so voi dac trung cua nhom thi khac nhau, co the tinh toan la 
tieu chi de dang ky cua Quan Am. Ton Phat dung nay, noi chung deu cho rang Due 
Phat A Di Da cung tuc la V6 Lirong Tho Nhn Lai (Amitayus-tathagata). 




182 



Thong thuong hinh tuong Quan The Am Bo Tat nay dirge tho phung chung voi 
Due Phat A Di Da va Dai The Chi Bo Tat, va duoc ton xung la Tay Phircng Tam 
Thanh 




Trong hai gioi Thai Tang Gioi va Kim Cang Gioi, Thanh Quan Am duoc phan 
chia thuoc dia phuong khac nhau: Trong Thai Tang Gioi Man Tra La duoc phan biet 
la Trung Dai Diep Bat Vien, Lien Hoa Bo Vien (Quan Am Vien), Thich Ca Vien, 
Van Thu Vien. ... deu co ten la Quan Ty Tai Bo Tat . Trong Kim Cang Gioi thi goi 
la Kim Cang Phap Bo Tat. Cac Ngai deu co day dii cac Hinh Tuong, An Tuong va 
Tam Muoi Gia Hinh ciia minh. 

.) Trong Trung Dai Bat Diep Vien, Quan Tu Tai Bo Tat o goc Tay Bac bieu thi 
cho Hanh Toan Thien Tam Bo De, tuc la giai doan chung ngo Bo De 

Ton Hinh: Than hien mau thit trang, tay trai de truoc nguc thanh Thi V6 Uy An, 
tay phai cam hoa sen, dau doi mao bau, tren mao co V6 Luong Tho Nhu Lai 



183 



Mat Hieu la: Chinh Phap Kim Circng 

CM chung tu la: BU ( 5 ) 

Tarn Muoi Gia Hinh la: Hoa sen he no hoac Phap Tru An 




Tuong An la Lien Hoa Hop Chuong, hay Da La Ni An: Con goi la The Ton Da 
La Ni An. Dua theo Vi Khai Phu Hoa Hop Chuong, co 2 ngon giua vao trong long ban 
tay. Bie thi cho nghia Tong Tri la The Tinh Phap Mon 




Chan Ngon la : 

W $t**$t<tZW *<SL cK *(t tftA *u* 

Namah samanta-buddhanam Buddha-dharani smrti, bala dhana kari, 
dhara dhara dharaya, sarva bhagavati akara vati samaye, svaha 

.) Trong Thich Ca Vien nay thi Quan Tu Tai Bo Tat la vi theo hau ben phai Due 
Thich Ca Mau Ni Phat, dai bieu cho Phap Bao va bieu thi cho Due Chan Tirong 

Ton Hinh: Than mau thit trang, tay phai cam cay phat trang, tay trai chong eo, 
dung thang tren hoa sen. 



184 



Mat Hieu la: Thanh Tinh Kim Circng , hoac Chinh Phap Kim Circng 

ChCr chung hi la: SA 

Tarn Muoi Gia Hinh la: Cay phat trang, hoac hoa sen chua he no. 




Tuong An la: Bat Diep Lien Hoa An. 




Chan Ngon la: 

Namah samanta-buddhanam SA 

.) Trong Van Thu Vien thi Quan Tu Tai Bo Tat bieu thi cho Diic Quyen Tri. 
Lai con bieu thi cho Giac Tinh noi tai an khuat tai noi rat sau xa trong Tarn cua chung 
sinh, chang bi sy rang buoc cua phien nao ma hay dirge dai tu tai cho nen xung la 
Quan Tu Tai. 

Ton Hinh: Than mau thit trang, tay trai cam hoa sen, tay phai ngiia long ban tay 
up tren dui phai, ngoi tren hoa sen. 



185 



Mat Hieu la: Chinh Phap Kim Cuong 

Chu chung tu la: SA 

Tarn Muoi Gia Hinh la: Hoa sen no ro. 



Tuong An la: Bat Diep An. 




J AS 



Chan Ngon la: 

Namah samanta-buddhanam SA 



.) Trong Lien Hoa Bo Vien (hay Quan Am Vien) thi Quan Ty Tai Bo Tat dirge 
xung la Thanh Quan Am Bo Tat, Thanh Quan Tu Tai Bo Tat, Chinh Quan The 
Am Bo Tat, Chinh Quan Am. La Bo Chii ciia Lien Hoa Bo Vien tuong trung cho 
Ban Nguyen dung Tu Bi cuu te chung sinh. Hoac dai bieu cho Tam Dai Bi cua chu 
Phat, bieu tuong ciia Ngai la hoa sen tuong trung cho Tri thanh tinh. 

Ton Hinh: Than mau thit trang, dau doi mao bau, tren mao co Due V6 Luong Tho 
Nhu Lai, tay trai cam hoa sen do, tay phai hoi co cac ngon tay cam mot canh hoa sen 
lam dang boc mo hoa sen, ngoi tren toa hoa sen 

Due V6 Luong Tho Phat trong mao bau bieu thi cho Qua cuoi cung cua Hanh 
Lien Hoa, tuc la Tri Phuong Tien Pho Mon cua Nhu Lai 

Hoa sen do 6 tay trai bieu thi cho Tam sen (lien tam) Ban Giac cua chung sinh bi 
vo minh phien nao rang buoc che lap trong vo luong kiep, chang the he no cho nen bi 
chim dam trong bien kho. 

Tay phai lam the boc hoa tuong trung cho y nghla: dung Cong Due Dai Bi lam 
phuong tien de giai tru su Vo Minh me vong va giup cho Tam sen ciia chung sinh tu 
he no, tuc la giac ngo duoc Ban Tam thanh tinh von co ciia minh 



186 



Mat Hieu la: Chinh Phap Kim Cirong, Ban Tinh Kim Cirong 

Chu chung tii la: SA (H) hay MO (If) hay HRffl (^:) 
Tarn Muoi Gia Hinh la: So Cat Lien Hoa (hoa sen moi cat) 



Tirong An la: Bat Diep An (Quan Tu Tai An) 




Hay Lien Hoa Bo Tam An: Hai tay tac Noi Phoc, duoi thang ngon cai phai, xirng 
la Lien Hoa Bo Tam An 




Chan Ngon la: 

Namah samanta-buddhanam_ sarva tathagata-avalokita karuna-maya, ra 
ra ra, hum jah svaha 

187 



.) Trong Thanh Than Hoi thi Quan Tu Tai Bo Tat duoc xung la Kim Cirong 
Phap Bo Tat (Vajra-dharma), hoac xung la Kim Cuong Nhan Bo Tat (Vajra-netre) 
Ton nay duoc sinh ra tu Tri Tue ty tai khong nhiem ciia tat ca Nhu Lai. 
_ Liroc thuat Kim Cirong Dinh Du Gia phan biet Thanh Vi tu chnng Phap 

Mon ghi nhan rang: 

"O Noi Tarn cua Ty L6 Gia Na Phat chung dac Kim Cirong Phap Thanh Tinh 
V6 Nhiem Tam Ma Dia Tri . Vi tu tho dung cho nen tu Kim Cuong Phap Thanh Tinh 
V6 Nhiem Tam Ma Dia Tri tuon ra anh sang Kim Cuong Phap (Phap cua Kim Cuong) 
chieu khap muoi phuong The Gioi tinh tru nam due cua chung sinh khien cho than tam 
duoc thanh tinh giong nhu hoa sen chang nhiem bui do, roi quay tro lai thu lam mot 
The.Vi khien cho tat ca Bo Tat tho dung Tam Ma Dia Tri cho nen thanh hinh Kim 
Cirong Phap Bo Tat tru o vanh trang truoc mat Quan Tu Tai Vuong Nhu Lai". 

Do Kim Cuong Phap Bo Tat gia tri cho nen chung duoc ban tinh Thanh Tinh cua 
Phap, deu hay dien noi Phap Mon vi dieu, biet tat ca Phap deu nhu Phiet Du (cai be 
dua qua song), chang the chap truoc. 



Ton Hinh: Than mau thit, tay trai de truoc nguc cam hoa sen, tay phai cam mot 
canh sen lam the boc mo 

Mat Hieu la: Chinh Phap Kim Cirong, Lien Hoa Kim Cirong 

Chu chung tu la: HRlH (^\:) 

Tam Muoi Gia Hinh la: Chay Lien Hoa Doc Co 




Tuong An la: Tay trai cam hoa sen, tay phai cam mot canh sen lam the boc mo 




Chan Ngon la: 

Om_ Vajra-dharma hnh 



188 



.) Trong Tu" An Hoi thi Quan Tu Tai Bo Tat dirge xirng la Kim Cuong Phap Bo 
Tat, la mot trong 4 vi Bo Tat than can ciia Dai Nhat Nhu Lai, bieu thi cho Phap Tri 
An (Dharma-jnana-mudra) trong 4 loai Tri An ciia Nhu Lai 

Chu chiing tit la: HPJH (&) 

Ton Hinh: Luge dong voi Thanh Than Hoi, than hien mau thit do. 




Tuong An la: Ngoai Phoc, duoi hai ngon giua nhu hinh hoa sen. 




Chan Ngon: 

Nisprapaflca-vak-siddhirbhavatu, sarva tathagata-samadhayo me 
ajayantam 

.) Trong Tam Muoi Gia Hoi thi Kim Cuong Phap Bo Tat co chu chiing tu la: RI 

id) 

Tam Muoi Gia Hinh la: Tren chay Doc Co co hoa sen. Bieu thi cho su dung Mon 
Thu Thang Hanh, ly nghia vi dieu, phuong tien Dai Bi ma ket thanh be Nhan vao 
Hanh Nguyen Bo De, Thang Nghia ma don chiing. 




189 



Tuang An la: Ngoai Phoc, kem dung hai ngon cai, co hai ngon tro nhu hoa sen 

[ft 

Chan Ngon la: 
Sarva kari 

Cac loai hinh tugng cua Thanh Quan Am tuang doi pho bien, noi chung Thanh 
Quail Am phan nhieu chi ve Ton Quan Tu Tai Bo Tat 6 Quan Am Vien. 

Ngoai ra trong "Giac Thien Sao" cung dan dung trong "Tho Ky Kinh" ke lai 
rang: "Ve Quan Tu Bo Tat, ngoi tren Hoa Sen, than mau hong nhat, trang sue Anh 
Lac, toe doi Mao Bau Hoa Phat, ben trai co soi day Than mau trang, tay trai cam Hoa 
Sen, tay phai de tren dinh dau, hien bay tu the Kinh Le. Cac loai Anh Lac trang nghiem 
tren than, dien mao mim cuoi, do la hinh thai Tugng ngoi". 

Lai cung trong sach do co ghi chep Tugng cam cay Gay: "Quan Tu Tai Bo Tat 
Dai Bi Thanh Gia, den tu phuong Dong, tay cam cay Gay, mac y phuc mau trang, dung 
bau Anh Lac de trang nghiem, dung da huou den quan quanh bap tay phai, toe doi Mao 
Bau". 

Lai co Tugng tay cam cay Phat tran va Trang Hat: "Dung da Ho lam quan, hien 
hinh phan no, cam cay Phat tran va Trang Hat, toe tren dinh doi V6 Lugng Tho Phat, 
co day du 3 con mat, mac ao mau Hoa Sen, thuong xot cac Huu Tinh". 

Nhung trong "A Sa Phoc Sao" thi ke rang tay phai Quan Am cam cay Phat tran 
mau trang, tay trai cam Hoa Sen. 

Ngoai nhung hinh Tugng nay ra con co rat nhieu vat cam, An Tuong khac nhau, 
dai bieu cho phuong tien Dai Bi cuu giiip chung sinh cua Bo Tat. 




190 



THIEN THU QUAN AM 



Thien Thu Quan Am neu xung danh day du la: Thien Thu Thien Nhan Quan 
Ty Tai (Avalokitesvara sahasra bhuja locana) Hoac xung la: Thien Thu Thien Nhan 
Quan The Am, Thien Thu Thien Ty Quan The Am, Thien Thu Thanh Quan Am 
(Sahasra bhuja arya avalokitesvara), Thien Ty Quan Am, Thien Thu Thien Quang 
Nhan Dai Lien Hoa Vuong Quan Tu Tai (Sahasra bhujaya sahasra jvala netre maha 
padma raja avalokitesvara), Thien Nhan Thien Thu Thien Tuc Thien Thiet Thien Ty 
Quan Tu Tai. 

Theo Thien Quang Nhan Kinh, Thien Thu Kinh, Mau Da La Ni Kinh. . . thi 

Thien Thu Quan Am Bo Tat la Than Than Bien cua Thanh Quan The Am (Arya 
Avalokitesvara ). 

Theo Nghia Tinh Thich Kinh thi Thien Thu Quan The Am la Than So Hoa cua 
Dai Nhat Nhu Lai (Vairocana-tathagata) 

Theo Thien Thu Thien Nhan Kinh thi Thien Thu Quan Am la hau than cua 
Chinh Phap Minh Nhu Lai (Samyakdharma-vidya-tathagata) 

Nhin chung, do Dai Nguyen Tu Bi cuu nan bat kho cho tat ca chung sinh trong 
The Gidi ma than Thien Thu Quan Am duoc hien hien. Day chinh la Phap Mon Cong 
Due Tu Bi Dong The cua chu Phat ba doi ma Thien Thu Quan Am dung 1000 lam so, 
trong do : 

- Thien Nhan bieu thi cho 1.000 vi Phat doi qua khu. 

- Thien Thu bieu thi cho 1.000 vi Phat doi hien tai. 

- Thien Tuc bieu thi cho 1.000 vi Phat doi vi lai 
(Tuc la 10 hieu cua Nhu Lai) 

TON TlTONG THIEN THU QUAN AM: 
Nghi Quy tao phap thu tu cua Thien Thu Quan Am va Nhiep V6 Ngai Da 

La Ni ghi nhan la: Ngai co 500 mat, 1000 canh tay. 

_Hue Thap A Do Le So cho rang ngai co 30 mat (hay 5 mat) va 1.000 canh tay. 
Thien Thu Thien Ty Mau Da La Ni Kinh ghi rang: Ngai co 1 mat 1.000 canh 

tay. 

Thien Quang Nhan Kinh ghi nhan Ngai co 500 dau mat voi 25 than bien hoa 
deu co 1 1 mat, 1 .000 canh tay, trong do co 40 tay cam bau vat. 

Thai Tang ky, Mat Giao Hien Do Thai Tang Gioi Man Tra La va Quan Tu 
Tai Bo Tat Lien Hoa Dinh Du Gia Phap ghi nhan rang: Ngai co 27 mat, 1000 canh 
tay trong do 40 tay (hoac 42 tay) cam khi truong. 

Theo nghia thu thi Quan Tu Tai Bo Tat hay Chinh Quan Am la Tong The cua 
cac Quan Am, bieu thi cho Nhan Vi cua Lien Hoa Bo nen co Mat Hieu la Chinh Phap 
Kim Cuong (Samyakdharma-Vajra) chung tu la SA (-H), Tarn Ma Gia Hinh la hoa 
sen chua no. Con Chinh Phap Minh Nhu Lai tuc Thien Thu Quan Am la Than So Hoa 
bieu thi cho Qua The cua Lien Hoa Bo nen co Mat Hieu la Dai Bi Kim Cuong (Maha- 
karuna-vajra) chung tu la HRlH (^t\- ) Tarn Ma Gia Hinh la hoa sen no. 

Hoac nhu trong "Thien Thu Da La Ni Kinh", "Thien Quang Nhan Kinh".... 
noi rang: "Cdu Tri Tue thi dung cdi Guong Bau, cdu ban lanh thi dung Mui Ten Bau, 
duoc moi su mong cdu, vat cam cua 40 tay cam giu deu la Tarn Muoi Gia Hinh. Hoac 
co noi la Vien Ngoc Bau tren Hoa Sen, goi Vien Ngoc Bau nay hay tuy theo nguyen ma 
sinh ra tat cd, cho nen khong can phdn biet chon dung vat cam tren 40 tay lam Tarn 
Muoi Gia Hinh ". 



191 



Hoa sen bieu thi cho The Tinh von co, vien ngoc bau bieu thi cho day du van 
Due, nhan day vien ngoc bau tren hoa sen tuc la tuong ung voi Qua Due cua Lien Hoa 
Bo, tuc la Ban The cua Ton nay. 

Bi Tang Ky ghi rang: "Tarn pham phu nhu hoa sen khep kin, tarn thdnh 
nhan la hoa sen na ro" 

Vi the, Chinh Quan Am bieu thi cho Nhan Vi "V6 Nhiem Cau" von co trong 
tarn cua moi mot chung sinh, con Thien Thu Quan Am la phuong tien thien xao lam no 
ro Qua The "V6 nhiem cau" ay. Cho nen Thien Thu Quan Am bieu thi cho Qua Due 
cua 1 1 Dia cho Phat Qua. Do vay, trong cac Ton thuoc Lien Hoa Bo thi Thien Thu 
Quan Am la Ton toi thang va duoc xung la Lien Hoa Virong (Padma-raja). 

Dua vao y nghia nay thi Ton Tuong 500 dau mat, 1.000 canh tay bieu thi cho 
Phuoc Tri vien man cua Phat Qua trong do 500 dau mat (Mot dau mat co 2 mat nen 
hop thanh 1.000 mat) bieu thi cho Tri Due vien man va 1.000 canh tay bieu thi cho 
Phuoc Due vien man. 

-Ton Tirong 11 mat: duoc nhan dinh theo nhieu each khac nhau, nhung da phan 
deu xac nhan 1 1 mat la su bieu thi cho muoi Dia (hay 10 Ba La Mat) va Phat Qua 

-Ton tirong 27 mat bieu thi cho chi tiet tu tap 1 1 Dia Qua cua Phat Dao voi 26 
mat bieu thi cho 10 Do va mat Phat thu 27 la mat Chinh Phap Minh Nhu Lai (hay A Di 
Da Nhu Lai) bieu thi cho Phat Qua . 

*- Y nghia 10 Do ma rpng thdnh 26 mat la: 

6 Do dau moi do co 3 Phap tu tap nen lap thanh 18 mat, 4 Do sau moi do co 2 
Phap tu tap nen lap thanh 8 mat. 

1) Bo Thi Ba La Mat (Dana paramita) co 3 Phap thi phuoc nham tru tarn keo 
kiet ich ky la: 

a) Tu Sinh Thi (hay Tai Thi): Giup do tien bac cua cai cho nguoi ngheo kho 
(giup ich ve vat chat) 

b) Vo Uy Thi: Dung moi phuong tien giup cho nguoi khac tranh duoc su so hai 
buon lo (giup ich ve tinh than) 

c) Phap Thi: Dem Chinh Phap giang giai khien cho nguoi nghe dua vao do dut 
tru phien nao, tinh tien tu Phuoc Tue.(giiip ve phan thien can) 

Khi vien man duoc Bo Thi Ba La Mat thi doi doi duoc day du duyen lanh giau 
co, tarn duoc tu tai, mau tang tho menh. 

2) Tri Gioi Ba La Mat (Sila paramita) co 3 Phap nghiem tri nham diet tru hat 
giong pha Gioi la : 

a) Nhiep Luat Nghi Gi&i: Giu gin luat le, nghi thuc do Due Phat che ra (nham 
tru dieu ac) 

b) Nhiep Thien Phap Gioi: Lam phat sinh cac dieu lanh (tang truong can lanh) 

c) Nhieu Ich Him Tinh Gi&i : Khien cho chung sinh duoc loi ich an lac (co 
tinh each loi sinh) 

Khi vien man duoc Tri Gioi Ba La Mat thi thuong dung Gioi Pham de trang 
nghiem than, khau, y. Tat ca su vi pham vao 4 Gioi cam, 8 loai Bac So, hay Bac So Ni, 
Hoa Thang Toi ... thay deu thanh tinh.Ngay sau tuy nguyen duoc sinh vao coi Phat tinh 
dieu 

3) Nhan Nhuc Ba La Mat (Ksanti paramita): Co 3 Phap cong due nhan nham 
diet tru nghiep chung san no la: 



192 



a) Nai Odn Hai Nhan (hay Sinh Nhan) Tuy bi nguoi thu ghet, ham hai cung 
khong oan hon ma thuong thuong xot cuu do ke ay. 

b) An Thg Kho Nhan (hay Phap Nhan)du gap cac su kho nhu nong lanh,doi 
khat, benh tat, nguy nan... van co gang tu hanh khong co tarn thoai chuyen. 

c) De Sat Phap Nhan (hay V6 Sinh Phap Nhan): Dung Tri Tue quan sat tu 
hanh, chung duoc chan ly hay phap tinh. 

Khi vien man duoc Nhan Nhuc Ba La Mat thi dien mao trang nghiem khien 
nguoi ua nhin, chang muon ghet hai,deu muon gan gui. Luc do Hanh Gia co Thang 
Giai rat tham sau, tuy niem bien hoa. 

4) Tinh Tien Ba La Mat (Vlrya paramita) co 3 Phap tinh tien nham diet tru 
nghiep chung luoi bieng cham chap la. 

a) Bi Gidp Tinh Tien: Sot sang tu hanh khong ngai gian lao tro ngai nhu mac ao 
giap xong pha noi chien dia voi the luc hung manh. 

b) Nhiep Thien Phap Tinh Tien : Sieng nang tu tap cac Cong Due lam cho Phap 
lanh ngay cang tang truong. 

c) Lai Lac Him Tinh Tinh Tien: Du thay chung sanh nhieu phien nao nhung 
van khong sinh tarn chan nan lui sut, co gang dung phuong phap dieu nhiep hoa do 
khien cho loai huu tinh duoc loi ich an lac. 

Khi vien man duoc Tinh Tien Ba La Mat thi than tarn an vui, xa lia cac benh tat, 
khong co kho nao, hoan thanh duoc moi nguy en ve Phuoc Tri cua The Gian va Xuat 
The Gian 

5) Thien Dinh Ba La Mat (Dhyana paramita) Co 3 Phap Tinh Lu nham diet tru 
chung phong rung loan dong la : 

a) An Tru Tinh Lu: Tarn hang o yen trong canh sang suot lang le trong khong 
cua Phap Lac. 

b) Dan Phdt Tinh Lu: Sue Thien Dinh co the dan sinh 6 phap Than Thong . 

c) Bien Su Tinh Lu: Khong doi Thien Dinh ma co the lam cac viec loi sinh, 
hoac dung sue Thien Dinh hoa hien de cuu do chung sinh trong canh phien nao, benh 
tat, doi khat . 

Khi vien man duoc Thien Dinh Ba La Mat thi than tarn lanh loi, Than Thong da 
tu mau duoc thanh tuu, cac Ma chang the xam nhiem, tieu diet duoc tat ca Nghiep 
Chudng 

6) Bat Nha Ba La Mat (Prajna paramita) Co 3 Phap Tue nham tru diet nghiep 
chung si me nay : 

a) Nhan Khong Vd Phdn Biet Tue: Co tinh each doan tuyet tarn chap Nga. 

b) Phap Khong Vd Phdn Biet Tue: Canh gidi niem Chap Phap da tieu tru . 

c) Cdu Khong Vd Phdn Biet Tue: Dut han canh gidi tarn niem Chap Nga va 
Chap Phap . 

Khi vien man duoc Bat Nha Ba La Mat thi duoc thong minh Tri Tue , giai ngo 
duoc cac phap The Gian va Xuat The Gian, truyen dat duoc nghia tham sau cua 5 
Minh 

7) Phircng Tien Ba La Mat (Upaya paramita) Co 2 phap phuong tien thien xao 
nham dut tru nghiep chung cua phuong tien khong kheo leo la: 

a) Hoi Hu&ng Phuang Tien Thien Xdo: Dem cac can lanh xoay ve cau chung 
Dao V6 Thuong Bo De. Mon phuong tien nay thuoc ve Bat Nha . 

b) Bat Te Huu Tinh Phuang Tien Thien Xdo: Dung cac phuong phap kheo 
leo, hoac thuan hoac nghich de cuu vot loai huu tinh trong vong me kho. Mon phuong 
tien nay thuoc ve Dai Bi . 



193 



Khi vien man dugc Phuong Tien Ba La Mat thi Hanh Gia tuong ung tu tri 6 Ba 
La Mat cua The Gian chi dung it cong sue la gat dugc Phuoc Due rong lan, moi viec 
lam deu dugc thanh tuu va dat den cuu canh, thanh tu luang cua Bo De V6 Thugng . 

8) Nguyen Ba La Mat (Pranidhana paramita) Co 2 phap Thang Nguyen nham 
tru diet nghiep chung cac ac nguyen la: 

a) Cau Vo Thugng Bo De Nguyen: Cau nguyen dat thanh Phat Qua 

b) Lgi Lac Him Tinh Nguyen: Cau nguyen luon dem lai lgi ich cho tat ca 
chung sinh 

Khi vien man dugc Nguyen Ba La Mat thi trong khoang thai gian tu So Phat 
Tarn den luc thanh Phat, moi Thugng Nguyen thu thang cua The Gian va Xuat The 
Gian deu dugc vien man . 

9) Lye Ba La Mat (Bala paramita) Co 2 loai Luc, nham tru diet nghiep chung 
cua y kem coi trong The Gian va Xuat The Gian la: 

a) Tu Track Luc: Dung sue Tri Tue suy nghi lua chon phuong phap tu . 

b) Tu Tap Luc: Dem het kha nang thuc hanh nhung dieu minh suy nghi lua 
chon tren duong dao 

Khi vien man dugc Luc Ba La Mat thi thanh tuu cac Phap doi tri, hang phuc 

> r r 

dugc cac loai Phien Nao va Chuong Hoac, tu Dao thi quyet dinh thang phuc dugc 
nghiep ac cua Thien Ma va dac dugc su chang thoai chuyen noi qua vi V6 Thugng 
Chanh Dang Chanh Giac 

10) Tri Ba La Mat: (Jnana paramita) Co 2 loai Tho Dung Tri nham tru diet hat 
giong cua Cau Sinh Nga Chap va Cau Sinh Phap Chap la : 

a) Tho Dung Phap Lac Tri: Tri nhan xet su lgi ich cua Phat Phap, sinh tarn 
quyet dinh khong roi bo va dung Tri nay thanh lap 6 Do, muon Hanh de dem lai su an 
vui ve Dao Phap cho minh. 

b) Thanh Tuu Him Tinh Tri: Tri dung 6 Do, muon Hanh lam lgi ich thanh tuu 
cho tat ca chung sinh 

Khi vien man dugc Tri Ba La Mat thi dut tru dugc 2 Chuong la Phien Nao 
Chuong va So Tri Chuong, chung dac tat ca Phap nhu huyen, nhu quang nang, nhu 
mong, nhu anh tugng, nhu tieng vang, nhu anh sang, nhu trang trong nuoc, nhu bien 
hoa, nhu thanh Can That Ba, nhu hu khong. Chang bao lau day du 10 Dia (Dasa- 
bhiimi), tru Phap Van Dia (Dharma-megha-bhumi) lam Dai Phap Su. 

*- Hoac co thuyet cho rang, 27 bieu thi cho 10 Gidi, trong do : 
.) 25 mat bieu thi cho 25 Huu la 6 neo luan hoi sinh tu, gom co 
4 neo ac la Dia Nguc, Nga Quy, Sue Sinh, Tu La (A Tu La). 
4 chau la: Dong Thang Than Chau, Nam Thiem Bo Chau, Tay Nguu Hoa Chau, 
Bac Cu Lau Chau. 

6 troi Due gioi la: Tu Thien Vuong, Dao Lgi Thien, Diem Ma Thien, Dau Suat 
Da Thien, Hoa Lac Thien,Tha Hoa Tu Tai Thien 

4 troi Sac Gioi la: So Thien, Nhi Thien, Tarn Thien, Tu Thien . 

3 troi : V6 Tuong Thien, Tinh Cu Thien, A Na Ham Thien. 

4 troi V6 Sac Gioi : Khong V6 Bien Xu, Thuc V6 Bien Xu, V6 So Huu Xu, Phi 
Tuong Phi Phi Tuong Xu . 

.) Mat thu 26 bieu thi cho Qua Nhi Thua . 
Bo Tat Duong Ton khong co mat rieng. 

.) Mat thu 27 la mat Phat o tren dinh dau bieu thi cho Phap Gioi (Dharma- 
dhatu). 



194 



Nhir vay, 27 mat bieu thi cho chin Gioi hien Phat Gioi (Buddha-dhatu) tiic la 10 
Gioi The. 

_T6n tirang 30 mat bieu thi cho 30 Do cua phat qua nghia la trong 10 Ba La Mat 
(Bo Thi, Tri Gioi, Nhan Nhuc, Tinh Tien, Thien Dinh, Tue, Phuong Tien, Nguyen, 
Luc, Tri) moi ba la mat duoc tu tap theo 3 bac la ba ben kia, ba tren, ba cao 
thuang...Nen hop thanh 30 Dp. Con 1.000 tay bieu thi cho dieu dung cua Tarn Dai Bi 
nham diu dat chi dan cho chung sinh tien dan tren con duong tu tap Chinh Phap Giai 
Thoat. 

_ Ton Tuxmg 5 mat bieu thi cho 5 Tri cua Nhu Lai la: Dai Vien Kinh Tri, Binh 
Dang Tinh Tri, Dieu Quan Sat Tri, Thanh So Tac Tri 

Tom lai, Ton tuong Thien Thii Thien Nhan Quan Am Bo Tat la bieu tuong minh 
hoa cho Qua Due cua Phat Phap dong thoi bieu thi cho Ban Nguyen Tir Bi co hiru cua 
Bo Tat Dao. Noi each khac, Ton Tuong nay la bieu tuong nham ket tinh va huong dan 
ke tu hanh biet "Nirffng qua gieo nhan " dap tat tham ai, san han, chap thu de mau 
chong vuot kho dau lia sinh tii vay . 




195 



NAM LOAI TON Tl/ONG THIEN THU QUAN AM 



Theo Truyen Thong Mat Giao, de co the rong do Chung Sinh, chir Phat da giang 
day cac Giao Phap tu hanh qua Phap tu Thien Thu Quan Am. Tuy nhien de phu hop 
voi can co ciia tung loai chung sinh nen chu Phat, chu To da van dung tung loai hinh 
tuong kem theo Chan Ngon va An Khe de giao hoa. 

A_ Vi muon cho Chung Sinh tu thau ngo rang minh von co Ly Tri day du, Giac 
Dao (Buddha-marga) vien man chi vi V6 Minh (Avidya) che lap ma chua hien 16 nen 
cac vi Dao Su da minh hoa than Thien Thu Quan Am co 497 dau mat xep lam ba 
tang tren mao mat chinh, ben phai mat chinh co mat Lien Hoa mau xanh, ben trai mat 
chinh co mat Kim Cuong mau trang (Tong cong la 500 dau mat), Than co mot ngan 
canh tay trong do co 42 tay cam khi truong bieu thi cho viec tham nhap vao 42 Tu 
Mon de tu chung ngo duoc Chinh Phap Giai Thoat. Danh hieu cua Ton nay la Thien 
Thu Thien Quang Nhan Dai Lien Hoa Vucng va Phap chinh cua Ngai la Lien Hoa 
Phat (Padma-buddha) 




196 



_ 42 tay tuang ung vai 42 Tu Mau la: 

1) Khi Bo Tat Quan The Am nhap vao chu A (A_jF{} thai hien ra tay Hoa Phat, 
ngo tat ca Phap von chdng sink. 

2) Khi Bo Tat Quan The Am nhap vao chu LA (RA_£ ) thai hien ra tay cam cai 
Gircng bau, ngo tat ca Phap lia bui da 

3) Khi Bo Tat Quan The Am nhap vao chu BA (PA_*{) thoi hien ra tay cam 
quyen Kinh Bat Nha, ngo tat ca Phap Thdng Nghia Be chdng the ddc. 

4) Khi Bo Tat Quan The Am nhap vao chu TA (CA_^) thoi hien ra tay cam Hoa 
Sen tim, ngo tat ca Phap khong co cdc Hdnh, khong co sinh tu. 

5) Khi Bo Tat Quan The Am nhap vao chu NANG (NA_«*[) thoi hien ra tay cam 
vien ngoc Nhu Y (Ma Ni Chau), ngo tat ca Phap Tinh Tuang chdng the ddc. 

6) Khi Bo Tat Quan The Am nhap vao chu LA (LA_ cT ) thoi hien ra tay cam Hoa 
Sen xanh, ngo tat ca Phap Xudt The Gian nen ua thich su vinh vien chdng hien cua 
CHI NHAN DUYEN. 

7) Khi Bo Tat Quan The Am nhap vao chu NA (DA thoi hien ra tay cam cay 
Bua bau, ngo tat ca Phap dieu phuc tich tinh Chan Nhu binh dang khong co phdn biet. 

8) Khi Bo Tat Quan The Am nhap vao chu MA (BA_c[) thoi hien ra tay cam 
Chay Doc Co Kim Cirong, ngo tat ca Phap lia cot gidi. 

9) Khi Bo Tat Quan The Am nhap vao chu NOA (DA _\) thoi hien ra tay cam 
nhanh Dnong Lieu, ngo tat ca Phap lia nong buc 6 ue, duac mat me trong sach. 

10) Khi Bo Tat Quan The Am nhap vao chu SAI (SA _ ^() thoi hien ra tay V6 Uy 
Du Nguyen, ngo tat ca Phap khong co tra ngai. 

11) Khi Bo Tat Quan The Am nhap vao chu PH0C (VA_^) thoi hien ra tay cam 
cai Chuong bau, ngo tat ca Phap cat diet duang ngon ngie. 

12) Khi Bo Tat Quan The Am nhap vao chu DA (TA_y ) thoi hien ra tay cam 
Banh Xe Kim Cuong (Kim Cuong Luan), ngo tat ca Phap Chan Nhu bat dong. 

13) Khi Bo Tat Quan The Am nhap vao chu DA (YA_ c\) thoi hien ra tay cam 
Trang Hat (So Chau), ngo tat ca Phap Nhu That chdng sinh. 

14) Khi Bo Tat Quan The Am nhap vao chu SAT-TRA (STA thoi hien ra tay 
cam chum Bo Dao, ngo tat ca Phap ve tuong Che Phuc Nhdm Tri chang the dac. 

15) Khi Bo Tat Quan The Am nhap vao chu CA (KA Jfy) thoi hien ra tay Xa Ma 
Tha (tay trai), ngo tat ca Phap Tdc Gid chdng the ddc. 

16) Khi Bo Tat Quan The Am nhap vao chu SA (SA _ -F() thoi hien ra tay Ty Bat 
Sa Ma (Tay phai), ngo tat ca Phap THOI Binh Bang Tinh chdng the ddc. 

Hai tay nay bieu thi cho Ly Tri ket thanh Binh An, ben tren An co dat cai Binh 
Bat bau. 

17) Khi B6 Tat Quan The Am nhap vao chu MANG (MA _J() thoi hien ra tay 
cam cay Phat Tran trang, ngo tat ca Phap Ngd Sa Chap Tinh chdng the ddc. 

1 8) Khi Bo Tat Quan The Am nhap vao chu NGA (GA thoi hien ra tay cam 
cai Vong Ngoc (Ngoc Hoan), ngo tat ca Phap Hdnh Thu Tinh chdng the ddc. 

19) Khi BoTat Quan The Am nhap vao chu THA (THA_ G{) thoi hien ra tay cam 
cai ruong bau (Bao Khiep), ngo tat ca Phap xu sa chdng the ddc. 

20) Khi Bo Tat Quan The Am nhap vao chu NHA (JA _ ^) thoi hien ra tay cam 

^ r 9 9 f 

Hoa Sen hong, ngo tat ca Phap Ndng Sa sinh khai chdng the ddc. 

21) Khi B6 Tat Quan The Am nhap vao chu SA-PH0C (SVA_ *{) thoi hien ra 
tay cam Soi Day (Quyen Sach), ngo tat ca Phap An An Tinh chdng the ddc. 

197 



22) Khi Bo Tat Quan The Am nhap vao chu DA (DHA_ C[ ) thai hien ra tay cam 
Nhat Tinh Ma Ni, ngo tat ca Phap Nang Tri Giai Tinh chdng the dac. 

23) Khi Bo Tat Quan The Am nhap vao chu XA (SA_ i\) thai hien ra tay cam 
Nguyet Tinh Ma Ni, ngo tat ca Phap Tich Tinh Tinh chdng the dac. 

24) Khi Bo Tat Quan The Am nhap vao chu KHI/ (KHA _ thoi hien ra tay 
cam Bang Bai, ngo tat ca Phap Nhu Hu Khong Tinh chdng the dac. 

25) Khi B6 Tat Quan The Am nhap vao chu KHAT-SAI (KSA _ ^) thoi hien ra 
tay cam cay Tich Truong, ngo tat ca Phap Cung Tan Tinh chdng the dac. 

26) Khi Bo Tat Quan The Am nhap vao chu DA-SA (STA _- < 5f ) thoi hien ra tay 

\ r r r 

cam Cung Dien bau, ngo tat ca Phap Nhdm Tri Xu Phi Xu khien cho Tinh Bat Dong 
chuyen chdng the dac. 

27) Khi B6 Tat Quan The Am nhap vao chu NU"ONG (NA _ £) thoi hien ra tay 
cam Tri An, ngo tat ca Phap Nang So Tri Tinh chdng the dac. 

28) Khi Bo Tat Quan The Am nhap vao chu LA-THA (RTHA_ &() thoi hien ra 
tay cam cay Gay Dau Lau, ngo tat ca Phap Chap Truac NghTa Tinh chdng the dac. 

29) Khi Bo Tat Quan The Am nhap vao chu BA (BHA_ -*\) thoi hien ra tay cam 

r ' 9 9? 

cay Idem bau, ngo tat ca Phap Khd Phd Hoai Tinh chdng the dac. 

30) Khi Bo Tat Quan The Am nhap vao chu THA (CHA_cp) thoi hien ra tay cam 
cai Ho Binh, ngo ta ca Phap Due Lac Phu Tinh chdng the dac. 

31) Khi Bo Tat Quan The Am nhap vao chu SA-MA (SMA _-5() thoi hien ra tay 

■v r ' r, 9 9? 

cam Hoa Sen trang, ngo tat ca Phap Khd Uc Mem Tinh chdng the dac. 

32) Khi B6 Tat Quan The Am nhap vao chu HA-PH0C (HVA _$.) thoi hien ra 
tay cam cay Thiet Cau, ngo tat ca Phap Khd Ho Trieu Tinh chdng the dac. 

33) Khi BoTat Quan The Am nhap vao chu DA-SA (TSA thoi hien ra tay 
cam Bat Chiet La, ngo tat ca Phap Dung Kien Tinh chdng the dac. 

34) Khi Bo Tat Quan The Am nhap vao chu GIA (GHA_ t l() thoi hien ra tay Tir 
Niem Dinh (tay trai), ngo tat ca Phap Nguyen (cai nguon) Binh Dang Tinh chdng the 
dac. 

35) Khi Bo Tat Quan The Am nhap vao chu XA (THA_0) thoi hien ra tay Bi 
Niem Tue (tay phai), ngo tat ca Phap Tich Tap Tinh chdng the dac. 

Hai tay Dinh Tue nay hop thanh Lien Chuong an trudc nguc. 

36) Khi Bo Tat Quan The Am nhap vao chu NINH (NA_ rt\) thoi hien ra tay cam 
cay Kich Sao, ngo tat ca Phap Ha ede Huyen Thinh Vo Vang Vo Lai Hdnh Tru Toa 
Ngoa ( Khong qua khong lai, di dung ngdi nam ) chdng the dac. 

37) Khi Bo Tat Quan The Am nhap vao chu PHA (PHA_ Cp) thoi hien ra tay cam 
cay Cung bau, ngo tat ca Phap Bien Man Qua Bdo chdng the dac. 

38) Khi Bo Tat Quan The Am nha vao chu XA-CA (SKA _\) thoi hien ra tay 
cam Mui Ten bau, ngo tat ca Phap Tich Tu udn Tinh chdng the dac. 

39) Khi Bo Tat Quan The Am nhap vao chu DA-SA (YSA_^{) thoi hien ra tay 
cam cai Binh Quan Tri, ngo tat ca Phap Suy Lao Tinh Twang chdng the dac. 

40) Khi Bo Tat Quan The Am nhap vao chu THAT-TA (SCA_-Qr) thoi hien ra tay 

\ r ' 9 9 r 

cam dam May Ngfl Sac, ngo tat ca Phap Tu Tap Tuc Tich chdng the dac. 

41) Khi Bo Tat Quan The Am nhap vao chu TRA (TA_£9 thoi hien ra tay Dinh 
(tay trai), ngo tat ca Phap Tuang Khu Bach (thuc ep ) Tinh chdng the dac. 

42) Khi Bo Tat Quan The Am nhap vao chu TRA (DHA_-f>) thoi hien ra tay Tue 
(tay phai), ngo tat ca Phap Cuu Cdnh Xu Sa chdng the dac. 

198 



Hai tay Dinh Tue nay hop (lira len tren dinh dau an vi Hoa Phat thanh tay Dinh 
Thirong Hoa Phat. 

Cau xung tan Thien Thu Thien Quang Nhan Dai Lien Hoa Virong Bo Tat la: 

NAMO SAHASPvA BHUJAYA SAHASRA-JVALA-NETRE MAHA- 
PADMA-RAJA SARVA APAYAJAHAYA VISUDDHA. 

Tarn Chii Cua Ton nay la: 

OM_ VAJRA-DHARMA HRIH 

Thu An cua Ton nay la Cfru Phong Mat An: Hai tay ket Kim Cuong Hop 
Chuong (Vajra-jalim) hoi cong ngon tay lia tudng Hop Chuong. Hop 2 Do Nhan 
Nguyen (2 ngon giua) voi nhau, deu dung 4 Do Dan Tue (2 ngon lit) Thien Tri (2 ngon 
cai ) lien thanh. 




An nay lam hinh 9 ngon nui. 2 ngon ut, 2 ngon cai la 4 ngon. 2 ngon tro, 2 ngon 
vo danh la 4 ngon. 2 ngon giua hop thanh mot ngon, tong cong thanh 9 ngon , Nang 
Cu va So Cu dong mot The. Do do Tuong cua Can Ban An bieu thi cho 9 ngon nui, 
day la 4 Tri cua 2 Bo. 8 ngon tay bieu thi cho 8 Due, 2 ngon giua la mot Tri cua Binh 
Dang bieu thi cho Tong Due, nen thuong dich la Cuu Phong Mat An 

B_ Vi muon giup cho Chung Sinh pha tan phien nao chuong dang ngan che anh 
sang Thang Dieu cua Tri Tue ban nhien trong tarn cua minh nen cac vi Dao Su da 
minh hoa than Thien Thu Thien Nhan Thap Nhat Dien Quan The Am. 

Ngai co than mau trang. 1 1 mat xep thanh 5 tang : 

3 mat cua tang mot co mat chinh giua mau trang, mat ben phai mau xanh luc, mat 
ben trai mau do 

3 mat cua tang thu hai co mat chinh giua mau xanh luc, mat ben phai mau do, mat 
ben trai mau trang 

3 mat cua tang thu ba co mat chinh giua mau do, mat ben phai mau trang, mat ben 
trai mau xanh luc. Tat ca khuon mat deu co mat dai va nho nhu dang mini cuoi 

1 mat cua tang thu tu la khuon mat mau den bieu 16 su phan no, mieng 16 rang 
nanh, co 3 mat va toe mau cam dung dung 

1 mat cua tang thu nam la khuon mat hien hoa mau do doi vuong mien 

2 tay dau tien chap lai truoc nguc cam vien ngoc bau 

Ben phai : Tay thu hai cam trang hat, tay thu ba ket Dieu Thi Thang An, tay thu 
tu cam Phap Luan 

Ben trai : Tay thu hai cam hoa sen vang, tay thu ba cam binh co chua nuoc Cam 
L6, tay thu tu cam cung ten 

992 tay con lai deu mem mai nhu nhung canh sen ket Dieu Thi Thang An. 

199 



Trong moi long ban tay deu co mot con mat, khong mot canh tay nao vuot qua 
vuong mien va cung khong buong thap qua dau goi 

Nguc trai ciia Ngai duoc che bang mieng da huou. Trang phuc ben duoi lam bang 
lua vai tot, that lung bang vang co nam ngoc quy, vuong mien cung nam ngoc quy va 
than cua Ngai duoc trang diem bang moi loai bau nhu vong, xuyen, anh lac, lua nhieu 
mau ... toa anh hao quang sang ngoi. 




Phap chinh ciia Ton nay la Lien Hoa Kim Circng (Padma-vajra) 
Tarn Chu ciia Ton nay la: 

OM_ MANI PADME HUM HRIH 

Thii An ciia Ton nay la Bat Diep An: Chap 2 tay lai giua trong khong. 2 ngon 
cai, 2 ngon lit cung hop nhau dung diing. 6 ngon con lai bung duoi thang nhu hinh hoa 
sen no. Ket An xong. Quan tuong tren An co vien ngoc Nhu Y. 




Do Ton nay bieu thi cho luc gia tri ciia Kim Cuong Bo trong Quan Am Bo nen 
Mat Giao Tay Tang thuong truyen day Phap tu theo Ton nay. 



200 



C_ Vi muon cho Chung Sinh nuoi Ion Phuoc Due dang tiem an trong tarn cua 
minh khien cho ho tu nhan biet rang minh von co day du Cong Due nhu chu Phat 
khong khac nen cac vi Dao Su da minh hoa than Thien Thu Quan Am voi 27 dau 
mat xep thanh 5 tang, bieu thi cho 9 Gioi hien Phat Gioi. Than co 42 tay cam khi 
truong va 958 tay con lai xep vong quanh than. 




Ton nay bieu thi cho Due Phdp Tai va co danh hieu la Thien Thu Quan Am. 
Phap chinh cua Ton nay la Lien Hoa Ma Ni (Padma-mani) 

Chan Ngon cua Ton nay la: The Ton Thanh Gia Thien Nhan Thien Thu Thien 
Tuc Thien Thiet Thien Ty Quan Tu Tai Bo De Tat Doa Dat Phoc Quang Dai Vien 
Man V6 Ngai Dai Bi Tam Da La Ni 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy menh Tam Bao 

NAMAH ARYA AVALOKITESVARAYA BODHI-SATVAYA MAHA- 
SATVAYA MAHA-KARUNIKAYA: Kinh le Dang co day du Tam Dai Bi la Thanh 
Quan Tu Tai B6 Tat Ma Ha Tat 

W*flM -H^^A -H^^H-fA 

mahA-virAya, sahasra aksAya, sahasra sirsAya, 

SAHASRA PADAYA, SAHASRA JfflVAYA, SAHASRA BHUJAYA: Dang Dai 
Dung Manh co ngan mat, ngan dau, ngan chan, ngan luoi, ngan canh tay 

EHI BHAGAVAN ARYA AVALOKITESVARA: Due Thanh Quan Tu Tai 
The Ton nhu vay 



201 



UGRA SATYA UGRA MAHA-UGRA MAHA-NADA: Ding co uy due, uy 
due chan that, uy due to lan, phat ra nang luc duoi hinh thuc am thanh to Ion 

&&&&&&&& 

KILI KILI KILI KILI: Gam chat, gam chat 
MILI MILI MILI MILI: Ngan chan, can tro 
CILI CILI CILI CILI: Lap lai lau dai 
NATU NATU NATU NATU: Huong dan diu dat 
KRASA KRASA KRASA KRASA: Nhu thuan 
KURU KURU KURU KURU: Tac lam 

EHYEHI MAHA-VlRA: Hay kheo den! Hoi Bang Dai Dung Manh 
VARAM DADA: Ban b6 uoc nguyen 
VIRYAMI DADA: Ban b6 su tinh tien 

SARVA KAMAM ME PRAYACCHA: Mau le ban cho toi tat ca su mong uoc 
yeu thich 

SIRGHAM VASAM ME RASTA : Giao hoa uoc mo cua toi 

SARAJAKAM KURU: Tac lam hanh dong cua vi vua t6t (Thien Vuong) 

SAHASRA BHUJA SAHASRA VlRA LOKESVARA SADHAYA SADA 
SIDDHIM MEBHAVA: Chung minh cho toi thanh tuu Nghi Thuc cua Dang Thien Ty 
Thien Dung The Tu Tai 

DHARADOBHAVA AGROBHAVA MI: Tri giu phat sinh canh hien huu noi 

toi 

OM NAMO STUTE: Quy menh kinh le 

BHAGAVAN ARYA AVALOKITES VARA : Thanh Quan Tu Tai Th6 Ton 

PRAPUNYA PRASlDAMAM VARADOMAMA: Ban b6 cho toi su hieu bilt 
thau dao cao thuong cua Phuoc Due thu thang 

BHAVA MI: Hien huu noi toi 

SVAHA : Quy£t dinh thanh tuu 



202 



Thu An ciia Ton nay la Lien Hoa Ngu Co An: Con goi la Ngu Phong An, Ngu 
Tri An, Ngu Dai An, Ngoai Ngu Co An. 

Hai tay cai cheo cac ngon ben ngoai roi nam lai thanh Quyen (Ngoai Phoc 
Quyen) dung 2 ngon giua dinh nhau nhu cay kim (hoac hinh canh sen up) 2 ngon cai, 2 
ngon ut deu kem nhau dung thang dung, duoi bung 2 ngon tro. 




Do 40 tay duoc chia lam 5 Bo bieu thi cho dieu dung cua 5 Tri Nhu Lai nen Lien 
Hoa Ngu Co An bieu thi cho 5 Tri cua Lien Hoa Bo. Vi the Ngu Co Mat An nhiep 40 
tay, tuc la Tong An cua 40 tay va duoc goi la Thien Thu Can Ban An 

_ (Hoac dung Cnu Phong Mat An va tung Chan Ngon: OM_ VAJRA-DHARMA 
HRJH) 

D_ Vi muon lam tuoi tot muon dieu lanh va khai mo cho Chung Sinh tu thau ngo 
duoc ban tarn Thanh Tinh V6 Cau Nhiem von co noi minh nen cac vi Dao Su da minh 
hoa Than Thien Thu Thien Nhan Thanh Canh Quan Am. Than nay co day du tuong tot 
dep nhu than Thanh Quan Am voi cai co mau xanh, hien ngan tay ngan mat. 

Bien Than ciia Ton nay la: Than mau trang co 3 mat, mat chinh co dung mao Tu 
Bi vui ve, ben phai la mat su tii, ben trai la mat heo. Dau dpi mao bau, trong mao co vi 
Hoa Phat V6 Luong Tho. Than co 4 canh tay. Ben phai: Tay thu nhat cam cay gay, tay 
thu hai cam Hoa Sen. Ben trai: Tay thu nhat cam banh xe (Luan), tay thu hai cam vo 
6c (Loa). Dung da cop lam quan, da huou den lam khan quan khoac 6 goc vai trai, 
dung con ran den lam Than Tuyen. Ngoi tren hoa sen tarn canh, Anh Lac, vong xuyen 
toa anh lua trang nghiem than the va Than Tuyen tu bap tay trai ru xuong. 




203 



Do Ton nay bieu thi cho Phap tu Lien Hoa Phap (Padma-dharma) ciia Due Quan 
Tu Tai Vircng Nhu Lai (Avalokitesvara-rajaya-tathagata) nen Mat Giao Trung Hoa 
thuong truyen day Phap tu theo Ton nay. 

Tarn CM ciia Ton nay la : 
OM_ AROLIK SVAHA 

Thu An cua Ton nay co 2 loai la: 
.) Ngoai Phoc Thanh Lien An: 2 ngon lit, 2 ngon vo danh, 2 ngon giua cai cheo 
nhau ben ngoai. Dung 2 ngon tro cham dau nhau nhu canh sen. Dung 2 ngon cai song 
song nhu cay phudng. 




Chan Ngon la: OM_ PADME NlLAKANTHI JVALA BHRU BHRU HUM 
.) Hai tay ket Kim Cuong Phoc, 2 ngon giua nhu cay phuong. 




Chan ngon la: OM_ LOKE JVALA RAJA HRlH 
Dai Chu ciia Ton nay co 2 ban: 

Quang Ban la: Thanh Canh Quan Ty Tai Bo Tat Da La Ni va 
Luge Ban la: Thien Thu Thien Nhan 
.) Quang Ban: Thanh Canh Quan Tu Tai Bo Tat Da La Ni 

Thu An cua Quang Ban la THANH CANH AN: Hai tay cai cheo nhau ben 
ngoai. Rut ngon cai trai vao long chuong, duoi thang ngon cai phai, 2 ngon giua lam 
hinh canh sen. Duoi thang 2 ngon vo danh, 2 ngon lit (Ben trai de ben phai) cung cai 
chac nhau. 

.) Luge Ban: Thien Thu Thien Nhan Quan The Am Bo Tat Quang Dai Vien 
Man Vo Ngai Dai Bi Tam Da La Ni 

Thu An cua Lugc Ban la THANH CANH DAI BI TAM AN: ChSp 2 tay lai giua 
rong. Co 2 ngon tro deu moc long thu hai cua ngon cai (Day la Loa Phap). Dung hop 2 
ngon giua (Day la Hoa sen). Dung 2 ngon vo danh nghiem tron tria (Day la Banh xe). 
Dung hop 2 ngon ut (Day la cay gay). Noi Mot An co du 4 An la: Phap Loa, Lien Hoa, 
Luan, Trugng vay. 



204 



7/ 













Do Luge Ban ham chua day du Ly Thu tu hanh cua Phap tu Quan Am nen cac vi 
Dao Su Mat Giao (Trung Hoa, Dai Han, Nhat Ban, Viet Nam) thirang truyen day Ban 
nay. 

E_ Vi Due Hoa Tha Nghiep Dung cua chu Phat vi thuong xot Chung Sinh ma thi 
hanh tat ca su nghiep nham giup cho doan tru moi me vong de tu chung duoc ban tarn 
Tich Tinh an nhien cua chinh minh nen cac vi Dao Su da minh hoa than Thien Thu 
Thien Ty Quan The Am giong nhu than Thanh Quan Am voi moi tuong tot dep , day 
du ngan mat ngan tay. 




205 



Bien Than cua Ton nay la: Than cua Bo Tat ve mau vang Diem Phu De, mat co 3 
mat, tay co 1.000 ban tay, d moi long ban tay deu co 1 con mat, dau doi mao bau, mao 
co vi Hoa Phat. Ban tay Ion chinh co 18 canh tay. Trudc tien la hai tay de ngang trai 
tim chap lai, 1 ban tay cam chay Kim Cirong, 1 ban tay cam Tarn Kich Xoa, 1 ban tay 
ket An Pham Giap, 1 ban tay nam cai An Bau, 1 ban tay cam cay Thiet Truong, 1 ban 
tay nang Vien ngoc bau, 1 ban tay cam Banh xe bau, 1 ban tay cam hoa sen he no, 1 
ban tay cam soi day, 1 ban tay cam canh Duong lieu, 1 ban tay cam Trang hat, 1 ban 
tay cam cai binh Tao Quan, 1 ban tay ban nude Cam Lo tuon chay, 1 ban tay tuon moi 
loai mua bau ban cho su khong so hai. Lai dung hai ban tay de ngang ron, ben phai de 
ben trai, ngua long ban tay. 982 ban tay con lai d trong ban tay deu nam An cua moi 
loai khi truong. 

Phap chinh cua Ton nay la Lien Hoa Yet Ma (Padma-karma). 

Chan Ngon cua Ton nay la: Thien Thu Thien Ty Quan The Am Dai Than Chu 

Thu An cua Ton nay la Tong Nhiep Thien Ty An: Dung thang, hai chan song 
song nhau. Ngua long ban tay phai, nam ngon deu phu nhau. Lai ngua long ban tay trai 
de tren long ban tay phai roi de cham dinh trai tim. 




i r 

An nay hay giang phuc Ma Oan cua ba ngan Dai Thien The Gidi. 
Chu la: Tadyatha: Avalokitesvaraya sarva dusta uha miya svaha 

*) Khi Bo Tat Quan Tu Tai nhap vao Tarn Muoi V6 Sff Uy thoi hien ra 25 vi Bo 
Tat, moi mot vi Bo Tat deu co than mau vang, du cac tuong tot dep nhu Quan Tu Tai, 
noi dinh dau co 1 1 mat, tren than co du 40 canh tay, trong moi ban tay co mot con mat 
Tir (Maitra-Netra: Tu Nhan), 40 tay mat cua mot vi Hoa Bo Tat lai hien thanh 40 vi Bo 
Tat pha mot Huu. Nhu vay 40 tay cua 25 vi Hoa Bo Tat nay hop thanh ngan tay ngan 
mat hien thanh mot ngan vi Bo Tat pha cac uu am cua 25 Huu. Rieng vi Hoa Bo Tat 
hien than d coi Nam Thiem Bo Chau co ten goi la Thi V6 Uy Quan Tu Tai Bo Tat, 
dung 40 tay hoa thanh 40 vi Bo Tat tao phuong tien hoa do cho cac Chung Sinh. 

Chan Ngon chung cua 25 vi Hoa Bo Tat nay la: 

OM_ VAJRA-DHARMA VISUDDHA PADMA-SATVA HITA SPHARANA 
40 Phap nay co the dung chung cho ca 5 Ton Thien Thu. 



206 



1_ Nhir Y Chau Thu (Tay cam vien ngoc Nhu Y): 




_ Tay thii nhat trong tarn tay thuoc Ma Ni Bo (Mani-kulaya) cua Mat Phap, la 
Phap Tang Ich (Vasikarana) 

_ Cau thii 25 trong van cua bai Chu ghi la: "Ma la ma la" dich nghia la trong 
ngodi khong da ban, tuc la Nhw Y Chau Thu Nhan trong tuong tay Dai Bi 

Thien Thu Thien Nhan Dai Bi Tam Da La Ni: Ban dich cua Tarn Tang BAT 
KHONG Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 3 1 trong Kinh Van: 

"Neu mudn cau giau co, moi loai trdn bdo vat dung thi nen cau nai tay Nhu Y 
Bdo Chau " 

_ Dai Bi Tam Da La Ni Kinh : Ban dich cua Tay Thien True GIA PHAM DAT 
MA Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu nhat: 

"Neu nguai ndo vi su giau co, moi thu trdn bdo, vat dung can thiet thi nen cau 
nai ban tay cam vien ngoc Nhu Y" 

Thien Quang Nhan Quan Tir Tai Bo Tat Bi Mat Phap Kinh: Tuong tay An 
thu nhat la: 

Neu muon duoc tai bao giau co, nen tu Phap MA NI Nay DTT NGUYEN 

QUAN TU" TAI BO TAT, tay trai dat ngang trai tim cam Ma Ni, hinh trang trai chau 
mau luu ly, anh sang vang va phat ra anh liia. Tay phai ket Du Nguyen khe, co canh 
tay huong len tren. Ve tuong nhu vay xong, dat o noi thanh tinh, le bai, ciing duong, 
tac phap niem tung. 




Tuong An do la: hai tay buoc chat, Tien Luc (2 ngon tro) lam hinh Ma Ni, Thien 
Tri (2 ngon cai) kem duoi dung, lien thanh tuu. 
Chan ngon la: 

AN_ PH0C NHAT LA DAT MA (Kim Cuong Phap) CHAN DA MA NI (Nhu 
Y Chau) NHAP PHOC LA (Quang minh) PHOC LA NI (Du nguyen) SA PHOC HA. 

^ ^<{ii ecfw ?C^L^ W 

Om_ Vajra-dharma cintamani jvala varani svaha 



207 



2- Quyen Sach Thu (Tay cam soi day): 



_ Tay thii hai trong tarn tay thuoc Nhu Lai Bo (Tathagata-kulaya) ciia Mat Phap, 
la Phap Tuc Tai (Santika) 

_ Bon cau thii 60,61,62,63 trong van ciia bai Chii la: "Na la can tri, sa ba ha, 
ma la na la, sa ba ha" dich nghia la thdnh tuu Hien Ai , tuc la "Quyen Sach thu 
nhan" trong tuong tay Dai Bi. 

Thien Thu Thien Nhan Dai Bi Tam Da La Ni: Ban dich cua Tarn Tang 
BAT KHONG Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 32 trong Kinh Van: 

"Neu mudn moi thu bat an tra thdnh dieu an on thi nen cau nai tay Quyen Sach 
(Sai day to ) 

_ Dai Bi Tam Da La Ni Kinh: Ban dich cua Tay Thien True GIA PHAM DAT 
MA Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu hai: 

"Neu nguai ndo vi moi thu chang yen, cau an on thi nen cau nai ban tay cam sai 
day (Quyen Sach) " 

Thien Quang Nhan Quan Tu Tai Bo Tat Bi Mat Phap Kinh: Tuong tay An 
thu hai la: 

Neu nguoi muon duoc an on nen tu phap Quyen Sach (Soi day).Tuong TRI 
SACH QUAN TLT TAI BO TAT do... chi co tay phai nam quyen dat o eo phai.Tay trai 
co canh tay lai cam soi day, ve tuong xong. 




Tuong An do la ket Vi Phu Lien Hoa an (an hoa sen chua no) Tien Luc (2 ngon 
tro) giu nhau nhu cai vong. Day goi la Lien Hoa Sach (soi day hoa sen) hay man cac y 
nguyen. 

Chan Ngon la: 

AN_ PHQC NHAT LA DAT MA (Kim Cuong Phap) BAT NA MA BA XA 
(Lien Hoa Sach) HONG ( Ho khSp) DIA SAT TRA (Phong ho, gia tri) TAT VONG 
(Khong co the trai nguoc) MA HAM (Noi toi) SA PHOC HA. 

Om_ Vajra-dharma padma-pasa hum adhista svamam svaha 



208 



3_ Bao Bat Thu (Tay cam cai binh bat bau): 




_Tay thii sau trong tarn tay thuoc Kim Cuong Bo (Vajra-kulaya) ciia Mat Phap, la 
Phap Dieu Phuc (Abhicaruka) 

Cau thii 42 trong van cua bai Chu la: "Ho 16 ho 16 he loi" dich nghia la Tdc 
Phap tu tai tuc la Bao Bat Thu Nhan trong tuong tay Dai Bi. 

Thien Thu Thien Nhan Dai Bi Tam Da La Ni: Ban dich cua Tarn Tang BAT 
KHONG Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 33 trong Kinh Van: 

"Neu mudn tri cdc benh kho trong bung thi nen cdu nai tay Bao Bat (Cai bat 

bau) " 

_ Dai Bi Tam Da La Ni Kinh : Ban dich cua Tay Thien True GIA PHAM 
DAT MA Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu ba: 

"Neu nguai ndo vi cdc benh trong bung thi nen cdu nai ban tay cam cat bat bau " 
Thien Quang Nhan Quan Tu Tai Bo Tat Bi Mat Phap Kinh: Tuong tay An 
thu ba la: 

Neu nguoi muon tri benh trong bung, co the tu phap Bat Bau.Nen ve tuong BAO 

BAT QUAN TT/ TAI BO TAT xong hai tay de ngang ron cam binh bat bau , lien 

thanh. 




Tuong An do la Ly Tri (2 tay trai phai) ket Nhap Dinh An. 
Chan Ngon la: 

AN_ PHQC NHAT LA DAT MA ( Kim Cuong Phap) A 6 NA LA THAU LAM 
(Khong co benh trong bung) SA PHOC HA. 

Om_ Vajra-dharma A udara-sulam svaha 



209 



4_Bao Kiem Thu (Tay cam cay kiem bau): 




_Tay thu ba trong tarn tay thuoc Kim Cuong Bo (Vajra-kulaya) ciia Mat Phap, la 
Phap Dieu Phuc (Abhicaruka) 

_ Cau thu 50 trong van cua bai CM la:"Dia loi sat ni na" dich nghia la kien lai 
tuc Bao Kiem Thu Nhan trong tuong tay Dai Bi. 

Thien Thu Thien Nhan Dai Bi Tam Da La Ni: Ban dich cua Tarn Tang BAT 
KHONG Phap Sir o Doi Duong, la tuong tay thu 15 trong Kinh Van: 

"Neu mudn gidng phuc tat cd Vong Luang Quy Than thi nen cau nai tay Bao 
Kiem (cay kiem bau) " 

_ Dai Bi Tam Da La Ni Kinh : Ban dich cua Tay Thien True GIA PHAM 
DAT MA Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu tu: 

"Neu nguai ndo vi gidng phuc tat cd Vong Luang, Quy Than thi nen cau nai ban 
tay cam cay kiem bau " 

Thien Quang Nhan Quan Tu Tai Bo Tat Bi Mat Phap Kinh: Tuong tay An 
thu tu la: 

Neu muon giang phuc Vong Luong Quy Than, nen tu phap Kiem bau.Tuong 

BAO KIEM QUAN TU" TAI BO TAT do chi co tay phai cam cay kiem hop chac. 

Tay trai dat tren eo, dem ngon cai de len mong cua Dia Thuy (ngon ut, ngon vo danh) 
Hoa Phong (ngon giua, ngon tro) kem cung, An do huong ve than an, ve tuong xong. 




Tuong An do la Tay phai ngon cai de len mong 2 ngon Dia Thuy (ngon ut, ngon 
vo danh),kem chac Hoa Phong ( ngon giua, ngon tro) lien thanh. 
Chan Ngon la: 

AN_ PHQC NHAT LA DAT MA (Kim Cuong Phap) KIET NGA (cay kiem) 
TAT PHOC LAM LA HA ( Tat ca quy ) TAT BA TRA ( Pha hoai) SA PHOC HA. 

Om_ Vajra-dharma khadga sarva graha sphat svaha 



210 



5_ Bat Chiet La Thu (Tay cam chay Kim Cuang Tarn Co): 




_Tay thii nhat trong tarn tay thuoc Kim Cuang Bo (Vajra-kulaya) cua Mat Phap, 
la Phap Dieu Phuc (Abhicaruka) 

_ Cau thu 68, 69 trong van cua bai Chii la: "Gia cat la , a tat da da, sa ba ha" 
dich nghia la thdnh tuu su khong the so sdnh tuc Bat Chiet La Thu Nhan trong tuong 
tay Dai Bi. 

Thien Thu Thien Nhan Dai Bi Tam Da La Ni: Ban dich cua Tam Tang BAT 
KHONG Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 36 trong Kinh Van: 

"Neu mudn gidng phuc tat cd Thien Ma , Ngoai Dao thi nen cau nai tay Bat 
Chiet La ". 

_ Dai Bi Tam Da La Ni Kinh : Ban dich cua Tay Thien True GIA PHAM 
DAT MA Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu nam: 

"Neu nguai ndo vi gidng phuc tat cd Thien Ma, Than thi nen cau nai ban tay 
cam Bat Chiet La (Vajra: chay Tam Co) " 

Thien Quang Nhan Quan Tu Tai Bo Tat Bi Mat Phap Kinh: Tuong tay An 
thu nam la: 

Neu muon giang phuc Dai Ma Than, nen tu phap Phoc Nhat La (tay Tam Co Xii) 
Tuong KIM Cl/ONG QUAN TU" TAI do.... xong tay phai cam chay Tam Co dat o eo 
phai.Tay trai nam quyen dat o eo, ve tuong xong. 

A 




Tuong An la: Tay phai ngon cai de len dong voi mong ngon lit, cac ngon con lai 
nhu hinh Phoc Nhat La, chuyen ben trai 3 vong. 
Chan Ngon la: 

AN_ NGQT LY (Chung tu) PHQC NHAT LA BA NI (Chap Kim Cuong) MA 
LA BAT LA MA LAT DA (Ho Ma) SA PHOC HA. 

Om_ Hrih vajra-pani mara pramathana svaha 



211 



6_ Kim Circng Xu Thu (Tay cam chay Kim Cuong Doc Co): 




_Tay thii hai trong tarn tay thuoc Kim Cuong Bo (Vajra-kulaya) ciia Mat Phap, la 
Phap Dieu Phuc (Abhicaruka) 

_ Cau thu 43 trong van ciia bai Chu la: "Sa la sa la " dich nghia la sue ben chdc 
tuc Kim Cuong Xu Thu Nhan trong tuong tay Dai Bi. 

Thien Thu Thien Nhan Dai Bi Tarn Da La Ni: Ban dich ciia Tarn Tang BAT 
KHONG Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 16 trong Kinh Van: 

"Neu mudn toiphuc tat cd odn doi thu dich , nen cdu nai tay Kim CuangXu" 
_ Dai Bi Tam Da La Ni Kinh: Ban dich ciia Tay Thien True GIA PHAM DAT 
MA Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu sau: 

"Neu nguai ndo vi toiphuc tat cd odn dich thi nen cdu nai ban tay cam chay Kim 
Cuang (chay Doc Co) " 

Thien Quang Nhan Quan Tu Tai Bo Tat Bi Mat Phap Kinh: Tuong tay An 
thu sau la: 

Neu nguoi muon dap nat oan dich nen tu phap Kim Cuong Xu (Doc Co Kim 
Cuong) Tuong TRI XU QUAN T\S TAI do....chi co tay trai nam quyen dat o eo.Tay 
phai cam chay Doc Co dat o long may nhu the dap danh, ve tuong xong. 

k 




Tuong An do la: Tay phai nam quyen, duoi ngon tro, dung An lam the dap nat. 
Chan Ngon la: 

AN_ NGQT LY (chung tu) PHQC NHAT LA BA NINH (Tri Kim Cuong) TAT 
PHOC THIET DOT LO (tat ca oan dich) SA PHA TRA DA (pha hoai) SA PHOC HA. 

Om_ Hrlh vajra-pani sarva-satru sphatya svaha 



212 



7_ Thi V6 Uy Thu : 




_ Tay thu ba trong tarn tay thuoc Nhu Lai Bo (Tathagata-kulaya) cua Mat Phap, 
la Phap Tuc Tai (Santika) 

_ Cau thii 72,73 trong van cua bai Chii la: "Na la can tri ba gia la gia, sa ba ha" 
dich nghia la thdnh tuu quang minh tu tai tuc Thi V6 Uy Thu Nhan trong tuong tay 
Dai Bi. 

Thien Thu Thien Nhan Dai Bi Tam Da La Ni: Ban dich cua Tarn Tang BAT 
KHONG Phap Sir o Doi Duong, la tuong tay thu hai trong Kinh Van: 

"Neu mudn trie su sa hai chdng yen a tat cd thai , tat cd nai thi nen cau nai tay 
ThiVdUy" 

_ Dai Bi Tam Da La Ni Kinh: Ban dich cua Tay Thien True GIA PHAM DAT 
MA Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu bay: 

"Neu nguoi nao vi tat ca chon so hai, chang an thi nen cau noi ban tay Thi V6 

Uy" 

Thien Quang Nhan Quan Tu Tai Bo Tat Bi Mat Phap Kinh: Tuong tay An 
thu bay la: 

Neu muon lia so hai nen tu phap Thi V6 Uy. Tuong TRU" BO QUAN TU" TAI BO 

TAT chi duoi 5 ngon tay phai hien chuong, tay trai duoi 5 ngon nang dat o tren vu 

trai hien chuong, ve tuong xong. 




Tuong An do nhu tuong tay an cua tuong ve. 
Chan Ngon la: 

AN_ PHQC NHAT LA DAT MA (Kim Cuong Phap) TAT PH0C THA (kh^p ke 
khac) NHI NA NHI NA ( thang, nang thSng) BQl DA NANG XA NA (tru khung bo) 
SA PHOC HA. 

Om_ Vajra-dharma sarvatha, jina jina, bhaya nasana svaha 



213 



8_ Nhat Tinh Ma Ni Thu (Tay cam vanh mat trod): 




_Tay thii bay trong tarn tay thuoc Kim Cuong Bo (Vajra-kulaya) ciia Mat Phap, 
la Phap Dieu Phuc (Abhicaruka) 

_ Cau thu 32 trong van cua bai Chu la: "That phat la gia" dich nghia la phong 
dnh sang tuc Nhat Tinh Ma Ni Thu Nhan trong tuong tay Dai Bi. 

Thien Thu Thien Nhan Dai Bi Tam Da La Ni: Ban dich cua Tarn Tang BAT 
KHONG Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu ba trong Kinh Van: 

"Neu nguai bi mat ma khong co dnh sang thi nen cau nai tay Nhat Tinh Ma Ni ". 

_ Dai Bi Tam Da La Ni Kinh: Ban dich cua Tay Thien True GIA PHAM DAT 
MA Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu tam: 

"Neu nguai ndo vi mat bi ma toi khong co dnh sang thi nen cau nai ban tay cam 
Nhat Tinh Ma Ni" 

Thien Quang Nhan Quan Tu Tai Bo Tat Bi Mat Phap Kinh: Tuong tay An 
thu tam la: 

Neu nguoi bi mat mo cau anh sang, co the tu phap Nhat Tinh Ma Ni. Tuong 
NHAT TINH QUAN TU" TAI BO TAT.... chi co tay trai tren ban tay cam Hoa Pha Le 
(Nhat tinh) tay phai ngiia long ban tay dat o trai tim,ve tuong xong. 




Tuong an do la: Nang tay Dinh (tay trai) lam the nhan mat troi, quan trong mat 
cua ta co chu [£( (MA)-trong mat phai, ^ (T) trong mat trai]. Neu muon duoc Thien 
Nhan, quan ngay giu hai long may co mot con mat. 

Chan Ngon la: 

AN _ PH0C NHA LA DAT MA ( Kim Cuong Phap) A NHI DA GIA (Mat troi) 
NHAP PHOC LA (Quang minh) NHI KHAT SO (con mat ) SA PHOC HA 

Om_ Vajra-dharma aditya-jvala-caksu svaha 



214 



9_ Nguyet Tinh Ma Ni Thu (Tay cam vanh mat trang): 




_Tay thu bay trong tarn tay thuoc Kim Cuong Bo (Vajra-kulaya) ciia Mat Phap, 
la Phap Dieu Phuc (Abhicaruka) 

_ Cau thii 28 trong van cua bai Chii la: "Do 16 do 16" dich nghia la su trong sack 
cua dnh sang tuc Nguyet Tinh Ma Ni Thu Nhan trong tuong tay Dai Bi. 

Thien Thu Thien Nhan Dai Bi Tam Da La Ni: Ban dich cua Tam Tang BAT 
KHONG Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu tu trong Kinh Van: 

"Neu mudn tri benh Nhiet Doc ma cau su mat me thi nen cau nai tay Nguyet Tinh 
MaNi" 

_ Dai Bi Tam Da La Ni Kinh: Ban dich cua Tay Thien True GIA PHAM DAT 
MA Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu chin: 

"Neu nguai ndo vi benh nhiet doc, cau duac mat me thi nen cau nai ban tay cam 
Nguyet Tinh MaNi" 

Thien Quang Nhan Quan Tu Tai B6 Tat Bi Mat Phap Kinh: Tuong tay An 
thu chin la: 

Neu muon tieu tru tat ca nhiet nao nen tu phap Nguyet Tinh Ma Ni. Tuong 
NGUYET TINH QUAN TU TAI....chi co tay phai mo long ban tay cam Thuy Pha Le, 
tay trai duoi 5 ngon lam the xoa than, ve tuong xong. 




Tuong An do nhu tay an cua tuong. 
Chan Ngon la: 

AN_ PH0C NHAT LA DAT MA (Kim Cuong Phap) CHIEN NAI GIA (Mat 
trang) TAT PHOC NA HA BAT LA XA NHI (tru tat ca nhiet nao) SA PHOC HA. 
^ 4cf«i( *{t 

Om_ Vajra-dharma candra sarva-daha prasamana svaha 



215 



10_ Bao Cung Thu (Tay cam cay cung bau): 




_ Tay thii nhat trong tarn tay thuoc Ma Ni Bo (Mani-kulaya) cua Mat Phap, la 
Phap Tang Ich (Vasikarana) 

_ Cau thii 39 trong van cua bai Chu la: "Phat sa phat sam" dich nghia la lai noi 
vui mimg (Hoan Ngu) tuc Bao Cung Thu Nhan trong tuong tay Dai Bi. 

Thien Thu Thien Nhan Dai Bi Tam Da La Ni: Ban dich cua Tarn Tang BAT 
KHONG Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu nam trong Kinh Van: 

"Neu vi thang Quan tien chuc, cau mong Quan Vi thi nen cau noi tay Bao Cung 
(Cay Cung bau) " . 

_ Dai Bi Tam Da La Ni Kinh: Ban dich cua Tay Thien True GIA PHAM DAT 
MA Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu muoi: 

"Neu nguai ndo mudn thang Quan tien Chuc thi nen cau noi ban tay cam cay 
Cung bau " 

Thien Quang Nhan Quan Tu Tai Bo Tat Bi Mat Phap Kinh: Tuong tay An 
thu muoi la: 

Neu muon thang quan tien chuc nen tu phap Cay cung bau. Tuong TRI CUNG 
QUAN TU TAI .... xong tay Dinh Tue (tay trai, tay phai) cam cay cung nam ngang 
lam the tinh so do tuan, ve tuong xong 




Tuong An do la Kim Cuong Hop Chuong 
Chan Ngon la: 

AN _ PHQC NHAT LA DAT MA (Kim Cuong Phap) KIEN TRA DA NO SA 
(cay cung) A BAT LA DE HA DA GIA (khong co chuong ngai) TAM MA DIA SA 
PHOCHA. 

Om_ Vajra-dharma keti-dhandasi apratihataya-samadhi svaha 



216 



1 1_ Bao Tien Thu (Tay cam mui ten bau): 




_Tay thii nam trong tarn tay thuoc Yet Ma Bo (Karma-kulaya) ciia Mat Phap, la 
Phap Cau Trieu (Akarsani) 

_ Cau thii 5 1,52 trong van ciia bai Chii la: "Ba da ma na, sa ba ha" dich nghia la 
thdnh tuu tieng tarn (danh van) tuc Bao Tien Thu Nhan trong tuong tay Dai Bi. 

Thien Thu Thien Nhan Dai Bi Tam Da La Ni: Ban dich ciia Tarn Tang BAT 
KHONG Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu sau trong Kinh Van: 

"Neu mudn sam gap cdc ban lanh thi nen cau nai tay Bao Tien (Mui ten bau) " 

_ Dai Bi Tam Da La Ni Kinh: Ban dich cua Tay Thien True GIA PHAM DAT 
MA Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 1 1 : 

"Neu nguai ndo vi cdc bang him tot, sam dupe gap nhau thi nen cau nai ban tay 
cam mui ten bau ". 

Thien Quang Nhan Quan Tu Tai Bo Tat Bi Mat Phap Kinh: Tuong tay An 
thu 1 1 la: 

Neu muon co ban lanh nen tu phap mui ten bau.Tuong TOC TRI/C QUAN TU" 
TAI.... chi co tay phai cam mui ten, dat dau mui ten len tren tay trai, ve tuong xong. 




Tuong An do la: Tay phai nam quyen bung dung ngon tro, ngon giua, dung an 
lam the keu goi. 
Chan Ngon la: 

AN _ PHQC NHAT LA DAT MA (Kim Cuong Phap) LA DAT NA KIEM NOA 
(mui ten bau) MAN THU (dieu am) TAT DAT BA (chiing sinh) DUE E DUE TtJf 
(mau lai) LA NGA LA NGA (ai nhiem, ai nhiem) SA PHOC HA. 

^ ^c[i[ <7^ mtn^ 

Om_ Vajra-dharma ratna-kanda mamju-satva, ehyehi raga raga svaha 



217 



12_ Duong Chi Thu (Tay cam canh Duong Lieu): 



3 



_Tay thii tarn trong tarn tay thuoc Nhu Lai Bo (Tathagata-kulaya) cua Mat Phap, 
la Phap Tuc Tai (Santika) 

_ Cau thu 35 trong van ciia bai Chu la: "Muc de le" dich nghia la Gidi thodt tuc 
Duong Chi Thu Nhan trong tuong tay Dai Bi. 

Thien Thu Thien Nhan Dai Bi Tam Da La Ni: Ban dich cua Tarn Tang BAT 
KHONG Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu tam trong Kinh Van: 

"Neu mudn trie moi thu berth nan tren than thi cdu nai tay Duang Lieu Chi " . 

_ Dai Bi Tam Da La Ni Kinh: Ban dich cua Tay Thien True GIA PHAM DAT 
MA Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 12: 

"Neu nguai ndo vi moi loai benh tren than thi nen cdu nai ban tay cam canh 
Duang Lieu ". 

Thien Quang Nhan Quan Tu Tai Bo Tat Bi Mat Phap Kinh: Tuong tay An 
thu 12 la: 

Neu muon tieu tru moi benh tren than nen tu phap thuoc cua nhanh duong 
lieu.Tuong DLTOC Vl/ONG QUAN TU" TAI.... chi co tay phai cam nhanh duong lieu, 
tay trai dat tren vu hien chuong, ve tuong xong. 




Tuong An do la tay phai co canh tay, buong cac ngon ru xuong. Tung chan ngon 
xong, xoa tren than the. 
Chan Ngon la: 

AN_ PHQC NHAT LA DAT MA (Kim Cuong Phap) BE SAT NHI GIA (thudc) 
LA NHA GIA (vua) SA PHOC HA. 

Om_ Vajra-dharma bhaisaijya-rajaya svaha 



218 



13_ Bach Phat Thu (Tay cam cay phat trang): 




_Tay thii tu trong tarn tay thuoc Nhu Lai Bo (Tathagata-kulaya) cua Mat Phap, la 
Phap Tuc Tai (Santika) 

_ Cau thii 34 trong van cua bai Chu la: "Ma ma" dich nghia la dat nai chi thien 
tuc Bach Phat Thu Nhan trong tuong tay Dai Bi. 

Thien Thu Thien Nhan Dai Bi Tam Da La Ni: Ban dich cua Tam Tang BAT 
KHONG Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu chin trong Kinh Van: 

"Neu mudn diet trie tat cd chu&ng nan dc thi nen cau nai tay Bach Phdt " 

_ Dai Bi Tam Da La Ni Kinh: Ban dich cua Tay Thien True GIA PHAM DAT 
MA Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 13: 

"Neu nguai ndo vi trie chu&ng nan dc tren than thi nen cau nai ban tay cam cay 
phdt trdng " 

Thien Quang Nhan Quan Tu Tai Bo Tat Bi Mat Phap Kinh: Tuong tay An 
thu 13 la: 

Neu muon giai thoat tat ca chuong nan nen tu phap cay phat tran trang, tuong 
PHAT NAN QUAN TU" TAI.... xong tay phai co canh tay huong long ban tay ra ngoai, 
tay trai cam cay phat tran trang, ve tuong xong. 




Tuong An la: Tay trai co canh tay, ru cac ngon tay xuong duoi, rung Chu chuyen 
ben trai. 

Chan Ngon la: 

AN PHQC NHAT LA DAT MA (Kim Cuong Phap) THU CA LA PH0C LA 
NHI DA CHE NANG (phat tran trSng) TAT PH0C MA LA BA GIA (tat ca chuong 
nan) VI MUC KHAT DE (giai thoat) SA PHOC HA. 

Om_ Vajra-dharma sukra-valavyajana sarva mara-bhaya vimukti svaha 



219 



14_ Ho Binh Thu (Tay cam cai H6 Binh): 




_Tay thii nam trong tarn tay thuoc Lien Hoa Bo (Padma-kulaya) cua Mat Phap, la 
Phap Kinh Ai (Pustika) 

Cau thii 49 trong van cua bai Chii la: "Na la can tri" dich nghia la Dai Bi tuc 
Bao Binh Thu Nhan trong tuong tay Dai Bi. 

Thien Thu Thien Nhan Dai Bi Tam Da La Ni: Ban dich cua Tam Tang BAT 
KHONG Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu muoi trong Kinh Van: 

"Neu mudn tat cd Quyen Thuoc kheo hoa hap thi nen cdu nai tay Bao Binh " . 
_ Dai Bi Tam Da La Ni Kinh: Ban dich cua Tay Thien True GIA PHAM DAT 
MA Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 14: 

"Neu nguai nao vi tat cd quyen thuoc kheo hoa thudn thi nen cdu nai ban tay 
cam cai Ho Binh". 

Thien Quang Nhan Quan Tu Tai Bo Tat Bi Mat Phap Kinh: Tuong tay An 
thu 14 la: 

Neu muon cau quyen thuoc hoa thuan an lanh nen tu phap Ho Binh, tuong TRI 
BINH QUAN TI/ TAI ....chi co tay phai cam Ho binh, dau cai binh nhu dau chim Kim 
Xi dieu, tay trai de tren ron hudng len tren thanh the nhan cai Ho binh, ve tuong xong. 




Tuong An do la an hoa sen chua no, mo dung 2 Khong (2 ngon cai) cung hop 
ngon tro. 

Chan Ngon la: 

AN _ PHQC NHAT LA DAT MA (Kim Cuong Phap) MA HA MU0I DAT LY 
(Dai Tu) VONG BA PHOC (phat sinh) SA PHOC HA. 

Om_ Vajra-dharma maha-maitri udbhava svaha 



220 



15_ Bang Bai Thu (Tay cam cai Bang Bai): 




_Tay thii nam trong tam tay cua Nhu Lai Bo (Tathagata-kulaya) cua Mat Phap, la 
Phap Tuc Tai (Santika) 

Cau thii 28 trong van ciia bai Chii la: "Phat xa gia de" dich nghia la Do song 
chet tuc Bang Bai Thu Nhan trong tuong tay Dai Bi. 

Thien Thu Thien Nhan Dai Bi Tam Da La Ni: Ban dich cua Tam Tang BAT 
KHONG Phap Su d Doi Duong, la tuong tay thu 1 1 trong Kinh Van: 

"Neu mudn tick trie tat cd cop, soi, cdc lodi thu dc thi nen cdu nai tay Bang Bai ". 
_ Dai Bi Tam Da La Ni Kinh: Ban dich cua Tay Thien True GIA PHAM DAT 
MA Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 15: 

"Neu nguai ndo vi tick trie tat cd cop, cho soi, bdo, cdc thu dc thi nen cdu nai 
ban tay cam cai Bang Bai ". 

Thien Quang Nhan Quan Tu Tai Bo Tat Bi Mat Phap Kinh: Tuong tay An 
thu 15 la: 

Neu muon tich tru tat ca thii ac nen tu phap Bang Bai, tuong HIEN N0 QUAN 

TLT TAI BO TAT chi co tay trai hudng ra ngoai cam hinh Bang Bai. Tay phai ket 

Quyen an, ve tuong xong. 




Tuong An do la tay trai hudng ra ngoai duoi cac ngon tay xoay chuyen, tay phai 
nam quyen lam the danh ke khac. 
Chan Ngon la: 

AN _ PH0C NHAT LA DAT MA (Kim Cuong Phap) TAT PHQC M0T LY 
THUY CHi CA TAT PHA NANG CAU LA (Nguon xa, chuot, lang...) TU" DUNG 
HA (su tu) VI DA GIA LA (dai trung) LY KHAT XA (con giu) DA LA LY KHAT 
XA (con Bi) GIA MAT LA NHI VI NGOA (ca Ma Kiet) HONG (niem khung bo) 
PHAT TRA (pha hoaij SA PHOC HA. 

Om_ Vajra-dharma sarva vrscika, sarpa, nakula, simha, vyaghra, riksa, 
tarariksa, camara, jivika hum phat svaha 



221 



16_ Phu Viet Thu (Tay cam cay bua): 




_Tay thii sau trong tarn tay cua Nhir Lai Bo (Tathagata-kulaya) ciia Mat Phap, la 
Phap Tuc Tai (Santika) 

Cau thii 64,65 trong van ciia bai Chii la: "Tat la tang, a muc khir gia, sa ba 
ha" dich nghia la thdnh tuu Phuac Due tuc Viet Phu Thu Nhan trong tuong tay Dai 
Bi. 

Thien Thu Thien Nhan Dai Bi Tam Da La Ni: Ban dich cua Tarn Tang BAT 
KHONG Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 12 trong Kinh Van: 

"Neu mudn a tat cd thai, tat cd nai xa lia Quan nan thi nen can nai tay Viet Phu 
(Cay Bua 16m ) " 

_ Dai Bi Tam Da La Ni Kinh: Ban dich cua Tay Thien True GIA PHAM DAT 
MA Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 16: 

"Neu nguai ndo vi tat cd Thai Xu kheo lia nan quan quyen thi nen cdu nai ban 
tay cam cay bua " 

Thien Quang Nhan Quan Tu Tai Bo Tat Bi Mat Phap Kinh: Tuong tay An 
thu 16 la: 

Neu muon lia nan cua quan quyen nen tu phap Phu viet (cay bua Ion), tuong 

TRAN NAN QUAN TU" TAI BO TAT xong tay phai cam phu viet, tay trai nam 

quyen dat o eo, ve tuong xong. 




Tuong an do la: Co tay phai nhu the cam bua, dung an chuyen hoi. 
Chan Ngon la: 

AN _ PHQC NHAT LA DAT MA (Kim Cuong Phap) PHA LA THU (phu viet) 
LA NHA BA GIA (nan vua chuaj VI MUC KHAT DE (giai thoat) SA PHOC HA. 

Om_ Vajra-dharma parasu raja-bhaya vimukti svaha 



222 



17_ Ngoc Hoan Thu (Tay cam cai vong ngoc) 




_Tay thu tu trong tarn tay thuoc Lien Hoa Bo (Padma-kulaya) cua Mat Phap, la 
Phap Kinh Ai (Pustika) 

Cau thu 41 trong van cua bai Chii la: "Ho 16 ho 16, ma la" dich nghia la lam 
Phap nhu y tuc Ngoc Hoan Thu Nhan trong tuong tay Dai Bi. 

Thien Thu Thien Nhan Dai Bi Tam Da La Ni: Ban dich cua Tarn Tang BAT 
KHONG Phap Su 6 Doi Duong, la tuong tay thu 34 trong Kinh Van: 

"Neu mudn co nam nu vd toi t& thi nen cau nai tay Ngoc Hoan (Cai Vong ngoc) " 
_ Dai Bi Tam Da La Ni Kinh: Ban dich cua Tay Thien True GIA PHAM DAT 
MA Phap Su 6 Doi Duong, la tuong tay thu 17: 

"Neu nguai ndo vi toi to nam nu thi nen cau nai ban tay cam cai vong ngoc " 
Thien Quang Nhan Quan Tu Tai Bo Tat Bi Mat Phap Kinh: Tuong tay An 
thu 17 la: 

Neu cau nam nu toi to nen tu hanh phap cai vong ngoc. Tuong TRI HOAN 
QUAN TLT TAI BO TAT.... xong tay trai de 6 trai tim cam vong ngoc, tay phai che 
tren vong ngoc nhu cai long, ve tuong xong. 




Tuong An la: Dung tay trai nam co tay phai cung dung tay phai nam co tay trai, 
ben trai bieu thi cho nu, ben phai bieu thi cho nam. 
Chan Ngon la: 

AN _ PHQC NHAT LA DAT MA ( Kim Cuong Phap) VI SAI DA (canh gidi) 
LIEP DA (dat duoc) SA PHOC HA. 

Om_ Vajra-dharma visaya prapta svaha 



223 



18_ Bach Lien Hoa Thu (Tay cam hoa sen trang): 




■ 

_ Tay thii tu trong tarn tay thuoc Ma Ni Bo (Mani-kulaya) ciia Mat Phap, la Phap 
Tang Ich (Vasikarana) 

Cau thii 27 trong van cua bai Chu la: "Yet mong" dich nghia la bien su tuc 
Bach Lien Hoa Thu Nhan trong tudng tay Dai Bi. 

Thien Thu Thien Nhan Dai Bi Tam Da La Ni: Ban dich cua Tarn Tang BAT 
KHONG Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 19 trong Kinh Van: 

"Neu vi moi loqi Cong Due thi nen cdu nai tay Bach Lien Hoa (Hoa Sen trang) " 

_ Dai Bi Tam Da La Ni Kinh: Ban dich cua Tay Thien True GIA PHAM DAT 
MA Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 18: 

"Neu nguai ndo vi moi loqi Cong Due thi nen cdu nai ban tay cam hoa sen 
trang " 

Thien Quang Nhan Quan Tu Tai Bo Tat Bi Mat Phap Kinh: Tuong tay An 
thu 18 la: 

Neu muon thanh tuu cong due nen tu phap Hoa sen trang, tuong PHAN TRA 
LOl QUAN TLT TAI BO TAT.... chi co tay trai cam hoa sen trang, tay phai ket an 
Thuyet Phap, ve tuong xong. 




Tuong An la: Khai Phu Lien an (an hoa sen he no) . 
Chan Ngon la: 

AN _ PHQC NHAT LA DAT MA (Kim Cuong Phap) SAM BA PHE BAT NA 
MA (hoa sen trang) NI PHU NHI (Dung vong hoa de trang nghiem Phap Than) SA 
PHOCHA. 

Om_ Vajra-dharma sambhave-padma nip una svaha 



224 



19_ Thanh Lien Hoa Thu (Tay cam hoa sen xanh): 




_ Tay thii nam trong tarn tay thuoc Ma Ni Bo (Mani-kulaya) cua Mat Phap, la 
Phap Tang Ich (Vasikarana) 

Cau thii 26 trong van cua bai Chu la: "Loi da dung" dich nghia la Tam hoa sen 
(Lien Hoa Tarn) tuc Thanh Lien Hoa Thu Nhan trong tuong tay Dai Bi. 

Thien Thu Thien Nhan Dai Bi Tam Da La Ni: Ban dich cua Tarn Tang BAT 
KHONG Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 20 trong Kinh Van: 

"Neu vi mudn dupe sink ve 10 phucmg Tinh Tho thi nen cdu nai tay Thanh Lien 
Hoa (Hoa Sen xanh) ". 

_ Dai Bi Tam Da La Ni Kinh: Ban dich cua Tay Thien True GIA PHAM DAT 
MA Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 19: 

"Neu nguai ndo vi mudn duac sinh ve Tinh Do a muai phuang thi nen cdu nai 
ban tay cam hoa sen xanh " 

Thien Quang Nhan Quan Tu Tai Bo Tat Bi Mat Phap Kinh: Tuong tay An 
thu 19 la: 

Neu muon vang sinh ve Tinh Tho 6 10 phuong nen tu phap Hoa Sen Xanh, tuong 

KIEN PHAT QUAN T\J TAI xong tay phai cam hoa sen xanh, tay trai dat tren vii 

trai hien chuong, ve tuong xong. 




Tuong An la: Tac Lien Hoa Hop Chuong, bung nhu the hoa no. 
Chan Ngon la: 

AN _ PH0C NHAT LA DAT MA (Kim Cuong Phap) TUY LA BAT NAP MA 
(hoa sen xanh) ON NGHIET DA (sinh) B0T DA VI SAI UAN (Phat qu6c) SA PHQC 
HA. 

Om_ Vajra-dharma nlla-padma udgata buddha-visaya svaha 



225 



20 _ Bao Kinh Thu (Tay cam cai guong bau): 




_Tay thii hai trong tarn tay thuoc Lien Hoa Bo (Padma-kulaya) cua Mat Phap, la 
Phap Kinh Ai (Pustika) 

Cau thu 37 trong van cua bai Chii la: "That na tat na" dich nghia la Dai Tri 
tuc Bao Kinh Thu Nhan trong tuong tay Dai Bi. 

Thien Thu Thien Nhan Dai Bi Tam Da La Ni: Ban dich cua Tam Tang BAT 
KHONG Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 23 trong Kinh Van: 

"Neu mudn thanh tim Tri Tue rong Ian thi nen cdu nai tay Bao Kinh (cai guang 
bau) " 

_ Dai Bi Tam Da La Ni Kinh: Ban dich cua Tay Thien True GIA PHAM DAT 
MA Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 20: 

"Neu nguai nao vi Tri Tue lan thi nen cdu nai ban tay cam cai guang bau " 
Thien Quang Nhan Quan Tu Tai Bo Tat Bi Mat Phap Kinh: Tuong tay An 
thu 20 la: 

Neu nguoi cau Tri Tue nen tu phap cai guong bau, tuong KINH TRI QUAN TU" 
TAI BO TAT. . .chi co tay trai de ngay trai tim cam cai guong bau huong ra ngoai, tay 
phai ket Tri Quyen An, ve tuong xong. 




Tuong An do la: Tay phai nam quyen dat o eo, tay trai mo duoi ra nang len truoc 
mat, thay An nay tuong thay Dai Vien Kinh Tri. 
Chan Ngon la: 

AN_ PHQC NHAT LA DAT MA (Kim Cuong Phap) TAT PH0C TAT DIA 
(thanh tuu tat ca) MA HA CHi NHUONG NANG (Dai Tri Tue) SA PHOC HA. 

Om_ Vajra-dharma sarva siddhi maha-jnana svaha 



226 



21_ Tu Lien Hoa Thu (Tay cam hoa sen tim): 




_ Tay thii bay trong tarn tay thuoc Ma Ni Bo (Mani-kulaya) cua Mat Phap, la 
Phap Tang Ich (Vasikarana) 

Cau thii 40 trong van cua bai Chii la: "Phat la xa gia" dich nghia la binh hoa 
tuc Tu Lien Hoa Thu Nhan trong tudng tay Dai Bi. 

Thien Thu Thien Nhan Dai Bi Tam Da La Ni: Ban dich cua Tarn Tang BAT 
KHONG Phap Su d Doi Duong, la tuong tay thu 21 trong Kinh Van: 

"Neu mudn dien kien tat cd muai phuang chu Phat thi nen cdu nai tay Tu Lien 
Hoa (Hoa Sen tim ) " 

_ Dai Bi Tam Da La Ni Kinh: Ban dich cua Tay Thien True GIA PHAM DAT 
MA Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 21 : 

"Neu nguai ndo vi mudn dien kien tat cd chu Phat a muai phuang thi nen cdu 
nai ban tay cam hoa sen tim " 

Thien Quang Nhan Quan Tu Tai Bo Tat Bi Mat Phap Kinh: Tuong tay An 
thu 21 la: 

Neu nguoi muon thay cac Nhu Lai nen tu phap hoa sen tim, tuong KIEN LIEN 
QUAN TU" TAI...xong tay phai cam hoa sen tim, tay trai ngua len dat o trai tim, ve 
tuong xong. 




Tuong An la: Ket Lien Hoa Hop Chuong nhu the hoa no, roi buong An. 
Chan Ngon la: 

AN _ PHQC NHAT LA DAT MA (Kim Cuong Phap) NHU LAO LA SA BAT 
NAP MA (hoa sen tim) TAT PH0C B0T DA (tat ca Phat) CHi HOAI NANG (Tri) 
SA KHAT SO TY GIA (nhin thayj SA PHOC HA. 

Om_ Vajra-dharma jambura-padma sarva buddha-jnana-caksobhya 
svaha 



227 



22_ Bao Khiep Thu (Tay cam cai ruang bau): 




_Tay thii sau trong tarn tay thuoc Yet Ma Bo (Karma-kulaya) cua Mat Phap, la 
Phap Cm Trieu (Akarsani) 

Cm thii 57,58,59 trong van cua bai Chu la: "Tat da du nghe, that ba la da, sa 
ba ha" dich nghia la thdnh tuu lai ich tuc Bao Khiep Thu Nhan trong tuong tay Dai 
Bi. 

Thien Thu Thien Nhan Dai Bi Tam Da La Ni: Ban dich cua Tarn Tang BAT 
KHONG Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 27 trong Kinh Van: 

"Neu mong cdu moi loqi kho tang trong long ddt thi nen cdu nai tay Bao Khiep 
(cai ruang bau) " 

_ Dai Bi Tam Da La Ni Kinh: Ban dich cua Tay Thien True GIA PHAM DAT 
MA Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 22: 

"Neu nguai ndo vi kho tang chon vui trong long ddt thi nen cdu nai ban tay cam 
cai ruang bau " 

Thien Quang Nhan Quan Tu Tai Bo Tat Bi Mat Phap Kinh: Tuong tay An 
thu 22 la: 

Neu muon thay kho tang o trong long dat nen tu phap cai ruong bau, tuong KIEN 
AN QUAN TLT TAI...chi co tay trai cam ruong bau, tay phai lam the mo nap ruong, 
ve hinh xong. 




Tuong An la: Ngiia tay trai,dem tay phai che ben tren tay trai, rung Chan Ngon 
xong, sau do mo nap roi buong An. 
Chan Ngon la: 

AN _ PHQC NHAT LA DAT MA (Kim Cuong Phap) CHl/dC CU SO (mSt 
chinh) GIA TRA GIA (khai mo) A BAT LA DE HA DA GIA (khong co cac chuong 
ngai) SA PHOC HA. 

Om Vajra-dharma caksu-jataya apratihataya svaha 



228 



23_ Ngfi Sac Van Thu (Tay cam may ngu sac): 




_Tay thii tarn trong tarn tay thuoc Yet Ma Bo (Karma-kulaya) ciia Mat Phap, la 
Phap Cm Trieu (Akarsani) 

Cm thii 26 trong van cua bai Chu la: "Ma he ma he" dich nghia la Dai Tu Tai 
tuc Ngu Sac Van Thu Nhan trong tuong tay Dai Bi. 

Thien Thu Thien Nhan Dai Bi Tam Da La Ni: Ban dich cua Tarn Tang BAT 
KHONG Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 26 trong Kinh Van: 

"Neu vi cdu thdnh tuu Phdt Dao thi nen cdu nai tay Ngu Sac Van (dam may nam 
mdu ) " 

_ Dai Bi Tam Da La Ni Kinh: Ban dich cua Tay Thien True GIA PHAM DAT 
MA Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 23 : 

"Neu nguai ndo vi Tien Dao thi nen cdu nai ban tay cam may ngu sac " 
Thien Quang Nhan Quan Tu Tai Bo Tat Bi Mat Phap Kinh: Tuong tay An 
thu 23 la: 

Neu nguoi vi thanh tuu phap Tien nen tu phap dam may ngu sac, tuong TIEN 
VAN QUAN TXj TAI....xong tay phai cam dam may ngu sac, tay trai nang len tren 
cam dm cai ao khoac ngoai (Thien Y) de mac, ve tuong xong. 




Tuong An do la: Hai tay phai trai ket Vu Khe (an miia) lam tuong bay. 
Chan Ngon la: 

AN _ PH0C NHAT LA DAT MA (Kim Cuong Phap) BAN GIA L0 BA MINH 
GIA (may ngu sac) TAT DA Vi DIA DA DA LA NAM (thanh tuu Minh Tien) SA 
PHOC HA. 

Om Vajra-dharma pamca-rupa-megha siddha vidya-dharanam svaha 



229 



24_ Quan Tri Thu (Tay cam binh Quan Tri): 




_Tay thii sau trong tarn tay thuoc Lien Hoa Bo (Padma-kulaya) cua Mat Phap, la 
Phap Kinh Ai (Pustika) 

Cau thii 30 trong van cua bai Chii la: "Da la da la" dich nghia la Ndng TongAn 
Tri tuc Quan Tri Thu Nhan trong tuong tay Dai Bi. 

Thien Thu Thien Nhan Dai Bi Tam Da La Ni: Ban dich cua Tarn Tang BAT 
KHONG Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu bay trong Kinh Van: 

"Neu mong cdu sink len cdc Trai Pham Thien thi nen cdu nai tay Quan Tri 
Binh " 

_ Dai Bi Tam Da La Ni Kinh: Ban dich cua Tay Thien True GIA PHAM DAT 
MA Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 24: 

"Neu nguai ndo vi sinh ve coi Pham Thien thi nen cdu nai ban tay cam cdi binh 
Quan Tri" 

Thien Quang Nhan Quan Tu Tai Bo Tat Bi Mat Phap Kinh: Tuong tay An 
thu 24 la: 

Neu nguoi muon sinh len coi Pham Thien nen tu phap cai binh Quan Tri, tuong 
THIEN DINH QUAN TU" TAI....chi co tay phai cam cai binh Quan Tri, tay trai lam 
tuong suy tu, dung dung dau goi phai, dat canh tay phai tren dau goi, dem chuong trai 
de o giua go ma va long may, ve tuong xong. 




Tuong An la: Lien Hoa Hop Chuong, hop co tay. 
Chan Ngon la: 

AN _ PHQC NHAT LA DAT MA (Kim Cuong Phap) SA PH0C BA PHQC (tu 
tinh) MOT LA HA MA NI DE BA (Pham Thien) SA PHOC HA. 

Om Vajra-dharma svabhava brahmani-deva svaha 



230 



25 _ Hong Lien Hoa Thu (Tay cam hoa sen hong): 




_Tay thii bay trong tarn tay thuoc Lien Hoa Bo (Padma-kulaya) ciia Mat Phap, la 
Phap Kinh Ai (Pustika) 

Cau thii 70,71 trong van ciia bai CM la: "Ba da ma yet tat da da, sa ba ha" 
dich nghia la thdnh tuu Thien Thdng tuc Hong Lien Hoa Thu Nhan trong tuong tay 
DaiBi. 

Thien Thu Thien Nhan Dai Bi Tam Da La Ni: Ban dich cua Tarn Tang BAT 
KHONG Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 22 trong Kinh Van: 

"Neu mong cdu sink ve cdc Cung Trai thi nen cdu nai tay Hong Lien Hoa (Hoa 
Sen hong) " 

_ Dai Bi Tam Da La Ni Kinh: Ban dich cua Tay Thien True GIA PHAM DAT 
MA Phap Su 6 Doi Duong, la tuong tay thu 25 : 

"Neu nguai ndo vi sink ve cung Trai thi nen cdu nai ban tay cam hoa sen hong" 
Thien Quang Nhan Quan Tu Tai Bo Tat Bi Mat Phap Kinh: Tuong tay An 
thu 25 la: 

Neu nguoi muon sinh o cung dien cua chu Thien nen tu phap Hoa Sen hong, 
tuong THIEN HOA QUAN TU" TAI...chi co tay trai cam hoa sen hong, co canh tay 
phai chi len troi, ve tuong xong. 




Tuong An la: Tac Khai Phu Lien Hoa an. 
Chan Ngon la: 

AN _ PHQC NHAT LA DAT MA (Kim Cuong Phap) CU SACH TAT BA BAT 
NAP MA (Hoa sen hong) TAT PH0C DE BA ON NGHIET DA (sinh tat ca Trcri) SA 
PHOC HA. 

Om Vajra-dharma kusubha-padma sarva deva udgata svaha 



231 



26_ Bao Kich Thu (Tay cam cay Kich bau): 




_Tay thii bay trong tarn tay ciia Nhu Lai Bo (Tathagata-kulaya) ciia Mat Phap, la 
Phap Tiic Tai (Santika) 

Cau thii 29 trong van ciia bai Chii la: "Ma ha phat xa gia de" dich nghia la 
Thdng Dai Phap Bao (Duong loi ciia Dai Phap thu thang) tiic Bao Kich Thu Nhan 
trong tuong tay Dai Bi. 

Thien Thu Thien Nhan Dai Bi Tam Da La Ni: Ban dich ciia Tam Tang BAT 
KHONG Phap Su 6 Doi Duong, la tuong tay thu 29 trong Kinh Van: 

"Neu mudn tick tru he nghich tac odn dich a phucmg khdc thi nen cdu nai tay 
Bao Kich (cay kich bau) " 

_ Dai Bi Tam Da La Ni Kinh: Ban dich ciia Tay Thien Tnic GIA PHAM DAT 
MA Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thii 26: 

"Neu nguai ndo vi tich trie gidc nghich tit phucmg khdc den thi nen cdu nai ban 
tay cam cay Kich bau " 

Thien Quang Nhan Quan Tu Tai Bo Tat Bi Mat Phap Kinh: Tuong tay An 
thii 26 la: 

Neu vi nguoi thau nhiep cot troi giac cudp doi nghich nen tu phap Kich Sao (cay 
kich bau). Tuong PHA TAC QUAN TU" TAI Bo Tat.... xong tay trai dua len tren cam 
than ciia cay kich dai.Tay phai mo bung de len eo phai, ve tuong xong. 




Tuong An la: Tay trai ket Tam Co An dua dai len tren, quyen phai dat o eo. 
Chan Ngon la: 

AN _ PH0C NHAT LA DAT MA (Kim Cuong Phap) A VI XA (thu nhiep cot 
troi) CHU LA BA GIA (nan giac cuop) HONG PHAT TRA SA PHOC HA 

Om Vajra-dharma avisa cora-bhaya hum phat svaha 



232 



27_ Bao Loa Thu (Tay cam vo 6c bau): 




_Tay thii tu trong tarn tay thuoc Yet Ma Bo (Karma-kulaya) ciia Mat Phap, la 
Phap Cm Trieu (Akarsani) 

Cm thii 27 trong van ciia bai Chii la: "Cau 16 cau 16" dich nghia la tdc Phap 
tuc Bao Loa Thu Nhan trong tuong tay Dai Bi. 

Thien Thu Thien Nhan Dai Bi Tam Da La Ni: Ban dich cua Tarn Tang BAT 
KHONG Phap Su 6 Doi Duong, la tuong tay thu 30 trong Kinh Van: 

"Neu mudn ho trieu (keu goi) tat cd chu Thien , Thien Than thi nen cau nai tay 
Bao Loa (cdi loa bau) " 

_ Dai Bi Tarn Da La Ni Kinh: Ban dich cua Tay Thien True GIA PHAM DAT 
MA Phap Su 6 Doi Duong, la tuong tay thu 27: 

"Neu nguai ndo vi ho trieu tat cd chu Thien, Thien Than thi nen cau nai ban tay 
cam cdi Loa bau (vo 6c bau) " 

Thien Quang Nhan Quan Tu Tai B6 Tat Bi Mat Phap Kinh: Tuong tay An 
thu 28 la: 

-Neu vi ho trieu tat ca Thien Than cau xin thu ho thi nen tu phap Bao Loa, tuong 
TRI LOA QUAN T\J TAI....Xong tay trai cam cai Loa bau, tay phai nam quyen duoi 
ngon Phong (ngon tro) lam the keu goi, ve tuong xong. 




Tuong An do la: Chap hai tay lai giua rong, co 2 ngon phong (2 ngon tro) deu 
buoc 6 lung 2 ngon cai . Hai Khong (2 ngon cai) deu 16 ra giua khe cua 2 ngon tro va 
giua, dung mieng lam the thoi. 

Chan Ngon la: 

AN _ PHQC NHAT LA DAT MA (Kim Cuong Phap) MA HA DAT MA NG0T 
LY (Dai phap am) AM (Tran khSp ca) TAT PHQC DE BA NANG NGA (Tat ca Troi 
R6ng) DlTOC KHAT XOA (Duoc Xoa) DUE E DUE TU" (mau d6n) LA KHAT XOA 
LA KHAT XOA HAM (ung ho) SA PHOC HA. 

Om Vajra-dharma maha-dharma Hrlh, Am sarva deva naga yaksa ehyehi 
raksa raksa mam svaha 



233 



28_ Doc Lau Truong Thu (Tay cam cay gay dau lau): 




_Tay thii bay trong tarn tay thuoc Yet Ma Bo (Karma-kulaya) ciia Mat Phap, la 
Phap Cm Trieu (Akarsani) 

Cm thii 36 trong van ciia bai Chii la: "Y he di he" dich nghia la thuan day bdo 
(Thuan Giao) tuc Doc Lau Trirong Thu Nhan trong tuong tay Dai Bi. 

Thien Thu Thien Nhan Dai Bi Tam Da La Ni: Ban dich ciia Tarn Tang BAT 
KHONG Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 13 trong Kinh Van: 

"Neu mudn sai khien tat cd Quy Than chdng dam chong trdi thi nen cdu nai tay 
Doc Lau Truang (Cay gay dau lau) " 

_ Dai Bi Tam Da La Ni Kinh: Ban dich ciia Tay Thien True GIA PHAM DAT 
MA Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 28: 

"Neu nguai nao vi sai khien tat cd Quy Than thi nen cdu nai ban tay cam cay 
gay dau lau " 

Thien Quang Nhan Quan Tu Tai Bo Tat Bi Mat Phap Kinh: Tuong tay An 
thu 29 la: 

Neu nguoi muon sai khien tat ca Quy Than nen tac phap Doc Lau (gay dau lau) 
Tuong PH0C QUY QUAN TU" TAI Bo Tat.... chi co tay phai cam cay gay dau lau, 
quyen trai dat 6 eo, ve tuong xong. 




Tuong An do la: Quyen trai dat o eo, co canh tay phai dua len tren tac Kim 
Cuong Quyen, dung an lam the trieu moi. 
Chan Ngon la: 

AN _ PHQC NHAT LA DAT MA (Kim Cuong Phap) NOA SU" DA MA TAT 
PHA DA LA (Dau nguoi chet) TAT PHQC NGHIET LA HA (tat ca Quy) A PH0C 
XA (thu nhiep cot troi) SA PHOC HA. 

Om Vajra-dharma mrta-manusya-maspha-dhara, sarva graha avisa 
svaha 



234 



29 _ So Chau Thu (Tay cam trang hat): 




_Tay thii ba trong tarn tay thuoc Yet Ma Bo (Karma-kulaya) cua Mat Phap, la 
Phap Cm Trieu (Akarsani) 

Cm thii 38 trong van ciia bai Chu la: "Phat la xa loi" dich nghia la than gidc 
ngo (Giac Than) tuc So Chau Thu Nhan trong tuong tay Dai Bi. 

Thien Thu Thien Nhan Dai Bi Tam Da La Ni: Ban dich cua Tarn Tang BAT 
KHONG Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 14 trong Kinh Van: 

"Neu mudn muai phuang chu Phat mau den trao tay thi nen cdu nai tay So 
Chau " 

_ Dai Bi Tam Da La Ni Kinh: Ban dich cua Tay Thien True GIA PHAM DAT 
MA Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 29: 

"Neu nguai ndo vi chu Phat a muai phuang mau den trao vdo ban tay thi nen 
cdu nai ban tay cam trang hat " 

Thien Quang Nhan Quan Tu Tai Bo Tat Bi Mat Phap Kinh: Tuong tay An 
thu 27 la: 

Neu vi chu Phat den trao vao tay nen tu phap So chau (trang hat). Tuong NIEM 
CHAU QUAN TU TAI Bo Tat....Xong tay phai cam chuoi trang hat, tay trai dat o dau 
goi nhu the xoa, ve tuong xong. 




Tuong An la: Hai tay phai trai cam chuoi trang hat tri niem, doi tren dinh dau 3 
lan,lam tuong Quy Menh. 
Chan Ngon la: 

AN _ PH0C NHAT LA DAT MA (Kim Cuong Phap) TAT PH0C DAT THA 
NGHIET DA (tat ca Nhu Lai) NHAP PHQC LA (quang minh) BO NHA (tay) MAU 
LAT LA HAM (an len toi) SA PHOC HA 

Om Vajra-dharma sarva tathagata-jvala-bhuja mudra mam svaha 



235 



30_ Bao Dac Thu (Tay cam cai chuong bau): 




_ Tay thii sau trong tarn tay thuoc Ma Ni Bo (Mani-kulaya) cua Mat Phap, la 
Phap Tang Ich (Vasikarana) 

Cau thii 33 trong van cua bai Chii la: "Gia la gia la" dich nghia la hdnh dong 
tuc Bao Dac Thu Nhan trong tuong tay Dai Bi. 

Thien Thu Thien Nhan Dai Bi Tam Da La Ni: Ban dich cua Tam Tang BAT 
KHONG Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 35 trong Kinh Van: 

"Neu mudn thdnh tuu tat cd tieng Pham Am mdu nhiem thi nen cdu nai tay Bao 
Dac (Cai chuong bau nhd) " 

_ Dai Bi Tam Da La Ni Kinh: Ban dich cua Tay Thien True GIA PHAM DAT 
MA Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 30: 

"Neu nguai ndo vi thdnh tuu tat cd tieng Pham Am thuang dieu thi nen cdu nai 
ban tay cam cai chuong bau (Bao Dac) " 

Thien Quang Nhan Quan Tu Tai Bo Tat Bi Mat Phap Kinh: Tuong tay An 
thu 30 la: 

Neu muon thanh tuu Pham Am thuong dieu (am thanh tieng Pham tuyet dieu) 
nen tac phap Bao Dac (cai chuong bau nho). Tuong PHAP AM QUAN TU" TAI, 

xong tay trai cam cai chuong Kim Cuong bau, tay phai nam quyen dat o eo, ve 

tuong xong. 




Tuong An la: Dem 2 ngon cai vao trong long ban tay cao nhe 3 lan. 
Chan Ngon la: 

AN_ PHQC NHAT LA DAT MA (Kim Cuong Phap) PHE XA HQC (chuong vui 
hp) TAT DA M0T LA HA MA NG0T LY (Pham am thanh tuu) A KHAT XOA LA 
(vo tan) SA PHOC HA. 

Om Vajra-dharma vesa hoh, siddha brahma Hrlh aksaya svaha 



236 



3 1_ Bao An Thu (Tay cam cai An bau): 




_Tay thii ba trong tarn tay thuoc Lien Hoa Bo (Padma-kulaya) ciia Mat Phap, la 
Phap Kinh Ai (Pustika) 

Cau thii 24 trong van cua bai Chu la: "Tat ba tat ba" dich nghia la tat cd lai lac 
tuc Bao An Thu Nhan trong tuong tay Dai Bi. 

Thien Thu Thien Nhan Dai Bi Tam Da La Ni: Ban dich cua Tarn Tang BAT 
KHONG Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 24 trong Kinh Van: 

"Neu mudn thanh tuu mieng noi , bien luqn hay kheo thi nen cdu nai tay Bao An " 

_ Dai Bi Tam Da La Ni Kinh: Ban dich cua Tay Thien True GIA PHAM DAT 
MA Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 3 1 : 

"Neu nguai ndo vi Khdu Nghiep bien luqn kheo leo thi nen cdu nai ban tay cam 
cai An bau " 

Thien Quang Nhan Quan Tu Tai Bo Tat Bi Mat Phap Kinh: Tuong tay An 
thu 31 la: 

Neu muon thanh tuu dieu bien tai (bien thuyet kheo leo) nen tac phap Bao An. 
Tuong TRI AN QUAN TXj TAI Bo Tat.... chi co tay phai dat tren trai tim cam cai hinh 
an bau, tay trai nam quyen dat o eo, ve tuong xong. 

A 




Tuong An la: Dung tay phai an len trai tim. 
Chan Ngon la: 

AN _ PHQC NHAT LA DAT MA (Kim Cuong Phap) CHI NHl/ONG NANG 
MAU LAT LA (Tri An) NI THAP PHQC NANG (Moi loai Phap) MA HQ NA DA 
(Ion rong) SA PHOC HA. 

Om Vajra-dharma jnana-mudra visvana maha-naya svaha 



237 



32_ Cau Thi Thiet Cau Thu (Tay cam cay Thiet Cau): 




_Tay thii nhat trong tarn tay thuoc Yet Ma Bo (Karma-kulaya) ciia Mat Phap, la 
Phap Cau Trieu (Akarsani) 

Cau thu 3 1 trong van ciia bai Chii la: "Dia loi ni" dich nghia la che giit su 
chdng lanh tuc Cau Thi Thiet Cau Thu Nhan trong tuong tay Dai Bi. 

Thien Thu Thien Nhan Dai Bi Tam Da La Ni: Ban dich ciia Tarn Tang BAT 
KHONG Phap Su 6 Doi Duong, la tuong tay thu 17 trong Kinh Van: 

"Neu mudn Thien Than, Long Vuong thuang den ung ho thi nen cau nai tay Cau 
Thi Thiet Cau " 

_ Dai Bi Tam Da La Ni Kinh: Ban dich cua Tay Thien True GIA PHAM DAT 
MA Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 32: 

"Neu nguai ndo vi Thien Than, Long Vuang thuang den ung hp thi nen cau nai 
ban tay cam cay Cau Thi Thiet Cau " 

Thien Quang Nhan Quan Tu Tai Bo Tat Bi Mat Phap Kinh: Tuong tay An 
thu 32 la: 

Neu muon Troi, R6ng,Thien Than den gia ho nen tac Phap Thiet Cau. Tuong 
CAU TRIEU QUAN TU" TAI Bo Tat ay.... chi co tay trai cam cai moc cau, tay phai 
nam quyen dat o eo, ve tuong xong. 




Tuong An do la: Tay trai nam quyen, dung ngon tro nhu hinh moc cau ma trieu 

moi. 

Chan Ngon la: 

AN _ PHQC NHAT LA DAT MA (Kim Cuong Phap) CAU XA NHA (Cau 
trieu) TAT PH0C DE PHE NANG NGHE (Tat ca Troi R6ng) LA KHAT XOA HAM 
(ung ho) SA PHOC HA. 

Om Vajra-dharma amkusa jah, sarva deve nage raksa mam svaha 



238 



33_ Tich Truffng Thu (Tay cam cay Tich Trugng): 




l 



_Tay thii tarn trong tarn tay thuoc Lien Hoa Bo (Padma-kulaya) ciia Mat Phap, la 
Phap Kinh Ai (Pustika) 

Cau thii 28 trong van ciia bai Chii la: "Di de loi da" dich nghia la Dai Bi tiic 
Tich Truong Thu Nhan trong tuong tay Dai Bi. 

Thien Thu Thien Nhan Dai Bi Tam Da La Ni: Ban dich cua Tarn Tang BAT 
KHONG Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 18 trong Kinh Van: 

"Neu vi Tu Bi mudn che giup tat cd Chung Sink thi nen cdu nai tay Thiet 
Truang " 

_ Dai Bi Tam Da La Ni Kinh: Ban dich cua Tay Thien True GIA PHAM DAT 
MA Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 33: 

"Neu nguai nao vi Tit Bi che giup tat cd chung sink thi nen cdu nai ban tay cam 
cay Tich Truang " 

Thien Quang Nhan Quan Tu Tai Bo Tat Bi Mat Phap Kinh: Tuong tay An 
thu 33 la: 

Neu nguoi cau Tam Tu Bi nen tac Phap Tich Trugng. Tuong TU TRLTONG 

QUAN TU TAI Bo Tat xong tay phai cam cay Tich Trugng, tay trai de o ron huong 

len tren, ve tuong xong. 




Tuong An do la: Hai tay cai buoc ben trong, Hoa luan (ngon giua) vung chac 
vien man nhu hinh Tich Trugng. 
Chan Ngon la: 

AN _ PHQC NHAT LA DAT MA (Kim Cuong Phap) TAM MUQl GIA (Ban 
the) MA HA CA LO NI CA GIA (Day du Tam Dai Bi) SA PHOC HA. 

Om Vajra-dharma samaya maha-karunikaya svaha 



239 



34_ Hop Chuong Thu (Hai tay chap lai): 



m 

_Tay thii nhat trong tarn tay thuoc Lien Hoa Bo (Padma-kulaya) cua Mat Phap, la 
Phap Kinh Ai (Pustika) 

Cau thii 44 trong van cua bai Chu la: "Tat loi tat loi" dich nghia la Thu thdng 
cat tuong tuc Hop Chuong Thu Nhan trong tuong tay Dai Bi. 

Thien Thu Thien Nhan Dai Bi Tam Da La Ni: Ban dich cua Tarn Tang BAT 
KHONG Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 26 trong Kinh Van: 

"Neu mudn khien cho tat cd Quy, Than, Rong, Ran, Cop, Soi, Su Tu, Nguai, Phi 
Nhan thuang cung kinh yeu nha nhau thi nen cdu nai tay Hap Chuang " 

_ Dai Bi Tam Da La Ni Kinh: Ban dich cua Tay Thien True GIA PHAM DAT 
MA Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 34: 

"Neu nguai ndo vi tat cd chung sinh thuang cung kinh yeu nha nhau thi nen cdu 
nai ban tay Hap Chuang" 

Thien Quang Nhan Quan Tu Tai Bo Tat Bi Mat Phap Kinh: Tuong tay An 
thu 34 la: 

Neu cau duoc nguoi kinh yeu nen tu Phap Hop Chuong. Tuong HIEN KINH 

QUAN TLT TAI Bo Tat chi co hai tay de ngang trai tim tac Lien Hoa Hop Chuong, 

tuong thanh xong. 




Tuong An do nhu tay An cua tuong. 
Chan Ngon la: 

AN _ PH0C NHAT LA DAT MA (Kim Cuong Phap) TAT DA PH0C THI CA 
LA (Thanh tuu Kinh Ai) SA PHOC HA. 

Om Vajra-dharma siddha vasikarana svaha 




240 



35_ Hoa Phat Thu (Tay nang vi Hoa Phat): 




_Tay thii nhat trong tarn tay cua Nhu Lai Bo (Tathagata-kulaya) cua Mat Phap, la 
Phap Tuc Tai (Santika) 

Cau thii 38 trong van cua bai Chii la: "A la sam" dich nghia la tu tai noi Phap 
tuc Hoa Phat Thu Nhan trong tuong tay Dai Bi. 

Thien Thu Thien Nhan Dai Bi Tam Da La Ni: Ban dich cua Tarn Tang BAT 
KHONG Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 37 trong Kinh Van: 

"Neu mudn doi doi sink ra chang xa lia vd a ben canh chu Phat thi nen cdu a tay 
Hoa Phat " 

_ Dai Bi Tam Da La Ni Kinh: Ban dich cua Tay Thien True GIA PHAM DAT 
MA Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 35: 

"Neu nguai nao vi doi doi chang lia ben chu Phat thi nen cdu noi ban tay Hoa 

Phat" 

Thien Quang Nhan Quan Tu Tai Bo Tat Bi Mat Phap Kinh: Tuong tay An 
thu 35 la: 

Neu nguoi muon chang xa lia va o ben canh Due Phat thi co the tu Phap Hoa 

Phat. Tuong BAT LY QUAN TU" TAI chi co tren long ban tay trai dat vi Hoa Phat, 

tay phai lam cai ban do Toa Hoa Phat, ve tuong xong. 





Tuong An la: chap hai tay lai giua rong. 
Chan Ngon la: 

AN_ PHQC NHAT LA DAT MA (Kim Cuong Phap) TAT DA BA LA MAT 
DA (Thanh tuu dao bi ngan) SA PHOC HA. 

Om Vajra-dharma siddha paramita svaha 



241 



36_ Hoa Cung Dien Thu (Tay Hoa Cung Dien): 




_Tay thii tu trong tarn tay thuoc Kim Cuong Bo (Vajra-kulaya) ciia Mat Phap, la 
Phap Dieu Phuc (Abhicaruka) 

Cau thii 34 trong van ciia bai Chii la: "Phat ma la" dich nghia la toi thdng ly 
cau tuc Hoa Cung Dien Thu Nhan trong tuong tay Dai Bi. 

Thien Thu Thien Nhan Dai Bi Tam Da La Ni: Ban dich ciia Tarn Tang BAT 
KHONG Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 38 trong Kinh Van: 

"Neu mudn dai doi kiep kiep a trong Cung Dien cua Phdt, chdng a trong bdo 
thai de tho than thi nen cdu nai tay Hoa Cung Dien " 

_ Dai Bi Tam Da La Ni Kinh: Ban dich cua Tay Thien True GIA PHAM DAT 
MA Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 36: 

"Neu nguai ndo vi dai dai kiep kiep thuang a trong cung dien cua Phdt, chdng 
nhan than a trong bdo thai thi nen cdu nai ban tay Hoa Cung Dien " 

Thien Quang Nhan Quan Tu Tai Bo Tat Bi Mat Phap Kinh: Tuong tay An 
thu 36 la: 

Neu muon chang tho than trong bao thai nen tac Phap Cung Dien.Tuong DAI 

THE QUAN TXj TAI xong tay trai cam cai hinh Cung Dien, tay phai co canh tay 

huong ra ngoai hien chuong, ve tuong xong. 




Tuong An la: Hai tay cai nhau ben trong, dung dung 2 ngon giua, co nhu hinh cai 

dien. 

Chan Ngon la: 

AN_ PHQC NHAT LA DAT MA (Kim Cuong Phap) TAT PH0C BA DA NHA 
HA DA (Hoai tat ca neo ac) SA PHOC HA. 

Om Vajra-dharma sarva apayajahaya svaha 



242 



37_ Bao Kinh Thu (Tay cam quyen Kinh bau): 




_ Tay thii ba trong tarn tay thuoc Ma Ni Bo (Mani-kulaya) cua Mat Phap, la Phap 
Tang Ich (Vasikarana) 

Cau thii 53, 54,55,56 trong van ciia bai Chu la: "Tat da da, sa ba ha, ma ha tat 
da da, sa ba ha" dich nghia la thdnh tuu Tri Tue tuc Bao Kinh Thu Nhan trong 
tuong tay Dai Bi. 

Thien Thu Thien Nhan Dai Bi Tam Da La Ni: Ban dich cua Tarn Tang BAT 
KHONG Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 39 trong Kinh Van: 

"Neu mudn thong minh, nghe nhieu hoc rong chdng quen mat thi nen cdu nai tay 
Bao Kinh (Quyen Kinh bau) " 

_ Dai Bi Tam Da La Ni Kinh: Ban dich cua Tay Thien True GIA PHAM DAT 
MA Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 37: 

"Neu nguai ndo vi nghe nhieu hoc rong thi nen cdu nai ban tay cam quyen Kinh 

bau" 

Thien Quang Nhan Quan Tu Tai Bo Tat Bi Mat Phap Kinh: Tuong tay An 
thu 37 la: 

Neu nguoi cau da van nen tac Phap Bat Nha Kinh. Tuong BAT NHA QUAN TLT 

TAI chi co tay phai de ngang trai tim cam Tri An xuat sinh Bat Nha Ly Thii Kinh, 

tay trai ket Quyen An, tuong thanh xong. 




Tuong An dung Pham Giap An. 
Chan Ngon la: 

AN _ PH0C NHAT LA DAT MA (Kim Cuong Phap ) BAT LA NHA (Bat Nha 
hay Tri Tue) T6 DAT TAN (quyen Kinh) MA HA NA DA (Ion rong) SA PHOC HA. 
^ ^<{li ^ 
Om_ Vajra-dharma prajna-sutram maha-naya svaha 

243 



38_ Bat Thoai Kim Luan Thu (Tay cam banh xe bau): 




_Tay thu nam trong tarn tay thuoc Kim Cuong Bo (Vajra-kulaya) cua Mat Phap, 
la Phap Dieu Phuc (Abhicaruka) 

_ Cau thii 46 trong van cua bai Chii la: "Bo de da bo de da" dich nghia la Gidc 
Dao Gidc Tarn tuc Bat Thoai Kim Luan Thu Nhan trong tudng tay Dai Bi. 

Thien Thu Thien Nhan Dai Bi Tarn Da La Ni: Ban dich cua Tarn Tang BAT 
KHONG Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 40 trong Kinh Van: 

"Neu mudn tit than nay cho den dupe Phat Than chang bi thoai chuyen Tarn Bo 
De thi nen cau nai tay Bat Thoai Kim Luan " 

_ Dai Bi Tam Da La Ni Kinh: Ban dich cua Tay Thien True GIA PHAM DAT 
MA Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 38: 

"Neu nguai ndo vi tu Than hien tqi cho den Than Phat, Tam Bo De thuang chang 
thoai chuyen thi nen cau nai ban tay cam Bat Thoai Kim Luan " 

Thien Quang Nhan Quan Tu Tai Bo Tat Bi Mat Phap Kinh: Tuong tay An 
thu 38 la: 

Neu vi Tam Bo De chang thoai chuyen nen tu Phap Bat Chuyen Luan. Tuong 
BAT CHUYEN QUAN TU" TAI BO TAT.... xong tay phai cam Kim Luan (banh xe 
vang) tay trai an toa lam the bat dong, ve tuong xong. 




Tuong An la: Tay trai an mat dat, tay phai nam quyen dung Phong (ngon tro) va 
Khong (ngon cai) nhu the cam banh xe. 
Chan Ngon la: 

AN_ PHQC NHAT LA DAT MA (Kim Cuong Phap) TAT DA BO DIA CHAT 
DA (Thanh tuu Tam B6 De) PHQC LAT NA CHU6C KHAT LA (Kim luan) A TAT 
NOA (khong co lay dong) SA PHOC HA. 

Om_ Vajra-dharma siddha bodhi-citta suvarna-cakra acala svaha 



244 



39_ Dinh Thuong Hoa Phat Thu (Tay nang vi Hoa Phat tren dinh dau) 




_Tay thii hai trong tarn tay thuoc Yet Ma Bo (Karma-kulaya) ciia Mat Phap, la 
Phap Cau Trieu (Akarsani) 

_ Cau thu 47 trong van cua bai Chu la: "Bo da da bo da da" dich nghia la Tri 
gid Gidc gid tuc Dinh Thuong Hoa Phat Thu Nhan trong tudng tay Dai Bi. 

Thien Thu Thien Nhan Dai Bi lam Da La Ni: Ban dich cua Tarn Tang BAT 
KHONG Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 25 trong Kinh Van: 

"Neu mudn muai phuang chu Phat mau den xoa ddu tho ky thi nen cau nai tay 
Dinh Thuang Hoa Phat" 

_ Dai Bi Tam Da La Ni Kinh: Ban dich cua Tay Thien True GIA PHAM DAT 
MA Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 39: 

"Neu nguai ndo vi chu Phat a muai phuang mau den xoa dinh ddu tho ky thi nen 
cau nai ban tay Dinh Thuang Hoa Phat" 

Thien Quang Nhan Quan Tu Tai Bo Tat Bi Mat Phap Kinh: Tuong tay An 
thu 39 la: 

Neu nguoi muon duoc tat ca Nhu Lai quan dinh tho ky nen tu phap Dinh Thuong 

Hoa Phat. Tuong QUAN DINH QUAN Ttf TAI chi co 2 tay quyen, tren dinh dau 

dat vi Hoa Phat, ve tuong xong. 




Tuong an la: Hai tay cai buoc ben trong, dung kem 2 ngon cai de len ben canh 
ngon tro. Dem an dat o dinh dau, roi bung an. 
Chan Ngon la: 

AN _ PHQC NHAT LA DAT MA (Kim Cuong Phap) TY TRU GIA (Quan 
dinh) BAT LA DE XA (truyen cho) BO DA DAT LA NI (Phat Dia) SA PHOC HA. 

Om_ Vajra-dharma abhisaika pratlccha buddha-dharanam svaha 



245 



40_ Bo Dao Thu (Tay cam chum Bo Dao): 




_ Tay thii tarn trong tarn tay thuoc Ma Ni Bo (Mani-kulaya) cua Mat Phap, la 
Phap Tang Ich (Vasikarana) 

_ Cau thu 66,67 trong van cua bai Chu la: "Sa ba ma ha a tat da da, sa ba ha" 
dich nghia la thdnh tuu vd luang tuc Bo Dao Thu Nhan trong tuong tay Dai Bi. 

Thien Thu Thien Nhan Dai Bi Tam Da La Ni: Ban dich cua Tarn Tang BAT 
KHONG Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 41 trong Kinh Van: 

"Neu mudn co duac qua trdi, cdc thu lua gao thi nen cau nai tay Bo Dao " 

_ Dai Bi Tam Da La Ni Kinh: Ban dich cua Tay Thien True GIA PHAM DAT 
MA Phap Su o Doi Duong, la tuong tay thu 40: 

"Neu nguai nao vi qua trdi, cdc thu lua ddu thi nen cau nai ban tay cam chum 
Bo Dao " 

Thien Quang Nhan Quan Tu Tai Bo Tat Bi Mat Phap Kinh: Tuong tay An 
thu 40 la: 

Neu vi thanh tuu ngu coc ,tat ca thuc vat nen tu Phap Bo Dao. Tuong HQ DIA 
QUAN TU" TAI BO TAT.... chi co tay trai cam chum Bo Dao, tay phai la the Thi 
Nguyen Khe, tuong do thanh roi. 




Tuong An la: quyen trai dat o eo, tay phai duoi cac ngon an len mat dat. 
Chan Ngon la: 

AN_ PHQC NHAT LA DAT MA (Kim Cuong Phap) TAT DA DAT LA NI, SA 
LA, SA LA (dia vi thanh tuu) SA PHOC HA. 

Om_ Vajra-dharma siddha dharanam, sala sala svaha 



246 



THANH CANH QUAN Am 



Thanh Canh Quan Am co ten Phan la Nllakantha trong do Nila la mau xanh, 
Kantha la cai co. Nhu vay Nllakantha co nghia la cai co mau xanh nen goi la 
THANH CANH. Mot so ban truyen thua dich am ten nay la: Na La Gian Da, Ni La 
Kien Tha, Ne La Can Tri, Ne La Kien The, Na La Can Tri. . . Hoac ghi nhan ten Phan 
la: Nilaghace, Arya Nilaghace, Nllakanthi, Nalakiddhi . . . 

Theo truyen thong Mat Giao thi Ton nay vi muon dut tru moi su so hai, oan nan 
cho tat ca chung sinh nen da an nuot tat ca chat doc, moi loai bat thien ue ac ... gom tu 
6 co ma co cai co mau xanh va sau nay cai co mau xanh duoc bieu thi cho nghia Phien 
Nao tuc Bo De. Do day moi co ten la Thanh Canh. 

Truyen thong nay cung tuong dong voi truyen tich than thoai co xua cua An Do 
ve Siva Thuong De. Tuong truyen khi cac Thien Than quay dong bien sua tim cau 
Cam Lo (Amrta) thoi Siva (Thap Ba Than) phat hien trong bien co cai binh doc, do so 
cai binh doc nay se gay hai chung sinh nen Siva da phat Tarn Dai Bi tu minh nuot het 
cai binh doc va bi chat doc hai phat tac cho nen co gay bien thanh mau xanh. Tu truyen 
thong nay ma Thanh Canh Quan Am co hinh tuong tuong to voi Siva. 




Theo truyen thong Hoa Van thi Ton nay con duoc xung la Thanh Canh Quan 
Tu Tai Bo Tat, la mot Hoa Than cua Quan Am Bo Tat, thuoc vi Quan Am thu 14 
trong 33 The Quan Am. Hoac la vi Minh Vuong (Vidya-raja) do Quan Am Bo Tat hoa 
hien ra. Neu co chung sinh niem vi Quan Am nay at xa lia so hai, ach nan, duoc giai 
thoat cac kho. 

Can cu vao Ca Lau La VI Sa Phap thi Ma He Thu La (Mahesvara) co 3 mat, 
ten co hien mau xanh, toan than co 1 8 tay nen duoc xem la tuong dong voi Ton nay. 

Theo Thai Tang Gi&i Man Da La cua A Xa Le thi Thanh Canh Quan Am (Loc 
Bi Y Hinh: Hinh mac ao da huou) co vi tri trong Vien Quan Am va la mot trong 4 vi 
Da La Ton tu tri thanh tuu phap Quan Am dong thoi bieu thi cho Cong Due noi chung 
cua Quan Tu Tai Bo Tat. 

Mat Giao Trung Hoa ghi nhan rang: do Due Quan Tu Tai Vuong Nhu Lai 
(Lokesvara-raja-tathagata) tu hanh phap yeu Lien Hoa Dat Ma (Padma-dharma: Lien 
Hoa Phap) nen Due Phat A Di Da (Amitayus: V6 Luong Tho) co biet hieu la Thanh 
Canh. 



247 



❖ HINH TlTONG: 

co 3 loai Ton Tugng la 2 tay, 4 tay, 1000 mat 1000 tay. 



_ Phat Giao An Do ghi nhan Thanh Canh la mot trong 108 vi Quan Am voi danh 
xung la Thanh Canh The Tu Tai (Nilakantha-Lokesvara) 




_ Thanh Canh Quan Am (hay Thanh Dau Quan Am): Ton thii 14 trong 33 
The Quan Am, tuong duong voi hoa than Phat Da cua Bo Tat Quan Am 




_ Quyen Sach Kinh 9 ghi la: Thanh Canh Quan The Am co tay trai cam hoa sen, 
tay phai giuong long ban tay, ngoi kiet gia. 



248 



_ Khau Quyet ghi la: nhu Thanh Quan Am chi co cai co mau xanh, hien 1000 
mat 1000 tay (Do Ton tuong nay ma Thanh Canh Quan Am con duoc ton ximg la 
Thien Thu Thien Nhan Quan Am). 

_ Thanh Canh Dai Bi Niem Tung Nghi Quy ghi: Tuong ay co 3 mat, bon canh 
tay cam 4 loai vat la: cay gay, hoa sen, banh xe, vo 6c (loa). Than mau trang hong, co 
mau xanh bieu thi cho nghia Phien Nao tnc Bo De. 




_ Thanh Canh Nghi Quy ghi la: Mau trang co 3 mat. Mat chinh co dung mao tu 
bi vui ve, ben phai la mat su tu, ben trai la mat heo. Dau doi mao bau, trong mao co Vi 
Hoa V6 Luong Tho Phat. Toan than co 4 tay. Ben phai: tay thu nhat cam cay gay, tay 
thu hai cam hoa sen. Ben trai: tay thu nhat cam banh xe (Luan), tay thu hai cam vo 6c 
(Loa). Dung da cop la quan, da huou den lam khan quan khoac 6 goc vai trai, dung con 
rang den lam Than tuyen. Ngoi tren hoa sen tarn canh. Anh lac, vong xuyen toa anh liia 
trang nghiem than the va Than tuyen tu bap tay trai ru xuong. 



249 



* Ton nay co chung tu la HRlH (^) hay SA hoac SAH (*(:) 

* Tarn muoi gia hinh la Hoa sen xanh m&i no hoac vat bdu co hinh bdnh xe. 

* AN QUYET: 

1) Bat Diep Lien Hoa An: 

Day la An thong dung ciia cac vi Quan Am trong Lien Hoa Bo. Ben tren hoa 
sen 8 canh thu dieu, quan tuong vien ngoc bau, bieu thi cho hinh Tarn Ma Gia ciia Ban 
Ton la dung Phap Dai Bi thanh tinh giiip cho chung Hun Tinh tu true ngo Giac Tinh 
Toi Thuong von co trong Tarn minh. Vi ket Hien An nen goi la Toi Mat An 

Chap 2 tay lai giua trong khong. 2 ngon cai, 2 ngon ut cung hop nhau dung 
dung. 6 ngon con lai bung duoi thang nhu hinh hoa sen no. Ket An xong. Quan tuong 
tren An co vien ngoc Nhu Y. 




Chan Ngon la: 

OM MANI PADME HUM HPJH 

Neu chi ket An ma khong quan vien ngoc Nhu Y thi co the dung moi Chan 
Ngon cua cac vi Quan Am trong Lien Hoa Bo. 



250 



2) Thien Thu Thien Nhan Quan Am Tuy Tam An 

An nay tuc la Dieu Huang An va co ten la Dai Bi Bat Kho An. 

Hai tay cai cheo cac ngon trong long ban tay roi nam lai thanh Quyen (Noi 
Phoc Quyen). Duoi 2 ngon tro sao cho dau ngon hop lai nhu canh sen, kem song song 
2 ngon cai duoi thang. 




Chan Ngon la: 

OM _ VAJRA-DHARMA HRIH 

Neu ket An, rung Chan Ngon nay thi hay tru tat ca tai hoa , benh tat. Sau khi 
chet duoc vang sinh ve coi Cue Lac. Ngoai ra moi mong uoc cua The Gian hay Dai 
Nguyen Xuat The Gian deu thanh tuu 

3) Lien Hoa Ngu Co An 

Con goi la Ngu Phong An, Ngu Tri An, Ngu Dai An, Ngoai Ngu Co An 

Do 40 tay duoc chia lam 5 Bo bieu thi cho dieu dung cua 5 Tri Nhu Lai nen 

Lien Hoa Ngu Co An bieu thi cho 5 Tri cua Lien Hoa Bo. Vi the Ngu Co Mat An nhiep 

40 tay tuc la Tong An cua 40 tay va duoc goi la Thien Thu Can Ban An 

Hai tay cai cheo cac ngon ben ngoai roi nam lai thanh Quyen (Ngoai Phoc 

Quyen) dung 2 ngon giua dinh nhau nhu cay kim (hoac hinh canh sen up) 2 ngon cai, 2 

ngon ut deu kem nhau dung thang dung, duoi bung 2 ngon tro. 




Chan Ngon dung Dai Bi Tam Da La Ni 
4) Bo Da Lac So"n An 

Do nui Bo Da Lac (Potala) co 9 ngon va nui nay bieu thi cho tru xu cua Thien 
Thu Quan Am, tuc goi la Thien Thu Thien Nhan Can Ban An. Theo Kinh Quy thi An 
Tuong co 2 dang la : 

a_Dai Tang Kinh Do Tnong 8, phan An Do co ve tay An Bo Da Lac Son la: 
Chap 2 tay lai giua trong rong, duoi bung cac ngon: lit, vo danh, tro, cai thanh 8 
ngon va hoi hudng 2 long ban tay ve phia truoc. 



251 



Cau xirng tan la " Nam mo Bo Da Lac Son Quan Am Bao Thap" 

b_ Trong Quy ghi: 

Can Ban An la 2 tay ket Kim Cuong Hop Chuong (Vajra-jalim) hai cong ngon 
tay lia tuong Hop Chuong. Hop 2 Do Nhan Nguyen (2 ngon giua) voi nhau, deu dung 
4 Do Dan Tue (2 ngon ut) Thien Tri (2 ngon cai) lien thanh 




_ Kim Cuong Dinh Giang Tarn The Dai Nghi Quy Phap Giao Trung Quan 
Tu Tai Bo Tat Tam Chan Ngon Nhat Thilt Nhu Lai Dai Man Tra La Pham co ghi 

Chap 2 tay lai, 2 ngon vo danh 2 ngon tro giao nhau, 2 ngon cai 2 ngon ut deu 
mo thang, 2 ngon giua hop nhau. Day la Can Ban An 




_ Bat Khong Quyen Sach 8 ghi la: 

An nay lam hinh 9 ngon nui. 2 ngon ut, 2 ngon cai la 4 ngon. 2 ngon tro, 2 ngon 
vo danh la 4 ngon. 2 ngon giua hop thanh mot ngon, tong cong thanh 9 ngon , Nang 
Cu va So Cu dong mot The. Do do Tuong ciia Can Ban An bieu thi cho 9 ngon nui, 
day la 4 Tri ciia 2 Bo. 8 ngon tay bieu thi cho 8 Due, 2 ngon giua la mot Tri ciia Binh 
Dang bieu thi cho Tong Due, nen thuong dich la Cuu Phong Mat An 

_ Khau ghi: 

An nay: 2 ngon ut, 2 ngon tro la ngan anh sang (Thien Quang) nhu Bao Trang 
Phat An phong ra ngan anh sang. 2 ngon giua la Hoa Sen chua no, trong hoa quan chu 
HrTh (^-) hie la hoa sen cua Ban Giac. 2 ngon vo danh, 2 ngon tro cai nhau bieu thi 
cho nghla Cot Buoc tuc la Yet Ma (Karma:Nghiep Dung). Nhu vay An nay thanh canh 
nho, bieu thi cho Su Nghiep 

Chan Ngon cua Can Ban An la Dai Bi Tam Da La Ni. 

5) Bi Mat An: 

2 ngon ut, 2 ngon vo danh, 2 ngon giua cai cheo nhau ben ngoai. Dung 2 ngon 
tro cham dau nhau nhu canh sen. Dung 2 ngon cai song song nhu cay phuong. An nay 
co ten la Ngoai Phoc Thanh Lien An 



252 




Chan Ngon la: 

OM_ PADME NILAKANTHA JVALA BHRU BHRU HUM 
[Ban khac ghi la: 

^ H2t ^ct * 44 & 

OM_ PADME NlLAKANTHESVARA BHRU BHRU HUM] . 

6) Thanh Canh Bo Tat An: 

Hai tay cai cheo nhau ben ngoai. Diit ngon cai trai vao long ban tay, duoi thang 
ngon cai phai, 2 ngon giua lam hinh canh sen, duoi thang 2 ngon vo danh, 2 ngon lit 
(ben phai de ben trai) cung cai chac nhau 

Chan Ngon la Thanh Canh Quan Tir Tai Bo Tat Tam Da La Ni 

7) Thanh Canh Dai Bi Tam An: 

Chap 2 tay lai giua rong, co 2 ngon tro deu moc long thu hai ciia ngon cai (day 
la Loa Phap) dirng hop 2 ngon giua (day la Hoa Sen) dung 2 ngon vo danh nghiem 
tron tria (day la banh xe_ Luan Phap) dung hop 2 ngon lit (day la Cay Gay _ Truong 
Phap) Noi mot An dii 4 An : Phap Loa, Lien Hoa, Luan, Truong. 




Chan Ngon la Dai Bi Tam Chu 



253 



8) Thanh Canh Tam An: 

Hai tay ket Kim Cuong Phoc, 2 ngon giua nhu cay phudng. 




Chan Ngon la: 

OM_ LOKE-JVALA-RAJA HRlH 
[Ban khac ghi la: 

OM_ LOKESVARA-RAJA HRlH ] 

Thanh Canh Quan Tu Tai Phap la Phap cau thinh Thanh Canh Quan Am. 
Dung Ton nay lam Ban Ton de cau nguyen tru benh, diet toi, keo dai mang song 
(dien menh)...lam Bi Phap de tu thi xung la Thanh Canh Quan Am Phap. 

Luge Ban Thien Thu Thien Nhan Quan The Am Bo Tat Quang Dai Vien 
Man V6 Ngai Dai Bi Tam Da La Ni, lai goi la Dai Bi Tarn Da La Ni (Maha- 
karunika-citta-dharam) la bai Chu can ban minh hoa Cong Due Noi Chung ciia Due 
Quan Tu Tai Bo Tat (Avalokitesvara-bodhisatva). Bai Chu nay co cac ten goi la: 
Thien Thu Thien Nhan Quan The Am Dai Bi Tam Da La Ni, Quang Dai Vien Man V6 
Ngai Dai Bi Tam Da La Ni, Thien Thu Thien Nhan Quan Tu Tai Bo Tat Quang Dai 
Vien Man V6 Ngai Dai Bi Tam Da La Ni. . . va thuong goi tat la Chu Dai Bi 

Theo Kinh Thien Thu Thien Nhan Quan The Am Bo Tat Quang Dai Vien 
Man V6 Ngai Dai Bi Tam Da La Ni do Ngai Gia Pham Dat Ma 
(Bhagavad_Dharma) dich thi bai Chu Dai Bi co 9 ten goi la : 

1) Quang Dai Vien Man Da La Ni 

2) V6 Ngai Dai Bi Da La Ni 

3) Cuu Kh6 Da La Ni 

4) Dien Tho Da La Ni 

5) Diet Ac Thu Da La Ni 

6) Pha Nghiep Chuong Da La Ni 

7) Man Nguyen Da La Ni 

8) Tuy Tam Tu Tai Da La Ni 

9) Toe Sieu Thanh Dia Da La Ni 

Nguoi muon tu tri Chu Dai Bi nay, truoc tien phai phat khoi Tam cam on su 
trong sach cua nguon Phap, quy menh Ban Ton Dai Bi Thanh Canh Quan Am cung 
voi Than Chu nay. Tiep theo khan cau Due Quan The Am Bo Tat giup do chung ta den 
duoc canh gidi vien man thanh tinh, dap nat tat ca chuong ac. Ngoai ra chung ta can 
phai nho tri mudi loai tudng mao Da La Ni nay, nham tang cudng them cho uy luc cua 
Chu Dai Bi. 

1_ Tam Dai Tu Bi: Dai Tu (Maha-maitri) la giup cho chung sinh vui ve, Dai Bi 
(Maha-karuna) la nho sach kho dau ciia chung sinh, can phai day du Tam Dai Tu Bi 



254 



nay moi goi la Quang Dai Vien Man V6 Ngai Dai Bi Tam Da La Ni. Tarn Dai Tu Bi 

i r 

la tu trong The Tinh ciia Phap Giai sinh ra, la luc luong dugc sinh ra true tiep tu trong 
Tam Bo De 

2_ Tam Binh Dang: La biet tat ca Phap Giai deu binh dang. Chu Phat, chiing 
sinh chang co sai khac, ta va Chu Phat ngang bang khong hai. Ta tri rung Chii nay tuc 
la chu Phat cung tri rung Chii nay, ma trong Tam khong co bat cii nga man nao, toan 
bo la 6 sue Phap Giai tri rung Chu nay, phan biet can ban khong co ta cung khong co 
Chu Phat. Ta tri rung Chu nay cung duong tat ca chiing sinh, tat ca chiing sinh cung 
phai nhan cung duong cua Due Phat Da. Tat ca binh dang, khong co hai. 

3_ Tam V6 Vi: V6 Vi la khong chap truoc, khong tac y, tu nhien ma khoi, khong 
can theo thu tu ma tien len, buot mieng noi ra; tu nhien sinh khoi, Tam khong co 
chuong ngai, bay gio tuc la V6 Try Sinh Tam, Tam Qua khii, hien tai, vi lai chang the 
dac. V6 Vi khong che tac, tu nhien buot mieng ma niem. 

4_ Tam khong co nhiem dinh (V6 nhiem truoc): Khong chap dinh canh gioi cua 
Chii Dai Bi, khong chap dinh canh gioi cua chu Phat, khong chap dinh canh gioi cua 
chiing sinh, khong chap dinh het thay canh gioi cua Than Thong, cung khong chap 
dinh vao cong dung cua Chu Dai Bi, tat ca deu la Nhir Huyen cua Hien Quan. 

5_ Tam Khong Quan: Khong Quan do la nhu huyen. Quan sat su trong rong cua 
Tinh Duyen Khoi, Nhu Huyen cua Hien Quan, dong dang cung khong co bat cu su 
nhiem dinh, ngay ca Chu Dai Bi cung la trong rong (Siinya: Khong). Nhan vao Duyen 
cua trong rong (Khong) cho nen hay sinh khoi Chii Dai Bi. 

6_ Tam Cung Kinh: Cho du chiing ta biet ro la trong rong, cho du la nhu huyen, 
cho du la khong nhiem dinh, nhung doi voi Chii Dai Bi van co Tam cung kinh vo 
thuong, doi voi Quan The Am Bo Tat co Tam cung kinh vo thuong, doi voi chu Phat 
co Tam cung kinh vo thuong. 

7_ Tam Thap Kem: Cho du biet cac Phap binh dang khong hai, nhung khong tu 
man, khong tu cho la dii, ciing duong Chii nay. Noi chung giong nhu trai dat, ciing 
duong tat ca, Tam khong dang len cao. 

8_ Tam khong co Tap Nhiem: Tam khong co tap nhiem la Dinh, buot mieng noi 
ra, an tru vao trong Chii Dai Bi, Tam khong hon loan bat cii cai gi, an tru o canh gioi 
Dang Tri (Samadhi) ciia Dinh Tue, la Tam khong co tap nhiem. 

9_ Tam khong co Kien Thu: Kien Thii la 6 trong phap Ngu Uan quen loai bo 
nga chap, loai bo su dinh mac cac Phap. Tam khong co Kien Thu la tuong ling voi 
Tam Khong Quan, Tam khong co Kien Thu la Khong Quan, do la khoi Hien Khong, 
khong co chap dinh, niem niem chang the dac. La phap mon Vo Niem, la phap mon 
Bat Nha, la Nhat Hanh Tam Muoi. Di, diing, ngoi, nam trong Nhat Hanh deu 6 tri rung 
Chii Dai Bi ma khong co chap dinh; tuy do tat ca chiing sinh ma qua thuc khong mot 
chiing sinh nao duoc do. 

10_ Tam Vo Thuong Bo De: Can phai phat khoi Tam Vo Thuong Bo De cung 
voi Quan The Am Bo Tat va muoi phuong chu Phat dong mot Tu Luc, cung voi chiing 
sinh dong mot Bi Nguong, day dii Vo Thuong Bo De, ciiu do tat ca chiing sinh. 

Neu hay nhu Phap rung tri Chii nay, khong nhung chi thong dat Phat Phap ma tat 
ca hoc van the gian cung deu hieu biet het, cac loai Kinh Dien, Phap Thuat cung hay 
thong dat, hay xua duoi tat ca benh tat, cung hay che phuc tat ca Thien Ma va Quy 
Than. . . . khien cho khong the gay chuong ngai. 

Ngoai ra bai Chii nay con hien bay cac than bien hoa ciia Quan The Am Bo Tat 
nham giiip cho tat ca chiing sinh mau chong dut kho trir me qua Phap Dai Bi Tam Da 
La Ni Xuat Tudng: 



255 



DAI BI TAM DA LA NI XUAT TI/6NG 



1 ) Nam mo hat la dat na da la da gia 

NAMO RATNA-TRAYAYA 




Quan The Am Bo Tat hien tirong tay cam trang hat (Niem Chau) 



256 



2 ) Nam mo a lo'i gia 

NAMAH ARYA 




Quan The Am Bo Tat hien tuong tay cam banh xe Phap (Phap Luan) 

257 



3 ) Ba 16 yet de thirds bat la gia 

AVALOKITESVARAYA 




Quan The Am Bo Tat hien tuong tay cam cai bat. 



258 



4 ) Bo de tat da ba gia 

BODHI SATVAYA 




259 



5 ) Ma ha tat da ba gia 

MAHA satvAya 




260 



6 ) Ma ha ca 16 ni ca gia 

HQ ft* Gnaw 

mahA kArunikAya 




Quan The Am Bo Tat hien tuong Ma Minh Bo Tat 



261 



7) An 

OM 




Quan The Am Bo Tat hien tirong cac Quy Than Vncng chap tay tung Chu 



262 



8 ) Tat ba la phat due 

SARVA RABHAYE 




Quan The Am Bo Tat hien tuong Tu* Dai Thien Vinmg 



263 



9 ) So dat na dat ta 

SUDDHA NADASYA 




Quan The Am Bo Tat hien tirong Bo Lac cua bon Dai Thien Virong 



264 



10 ) Nam mo tat cat loi doa y mong a hri gia 

vans ' 

NAMASKRTVA IMAM ARYA 




Quan The Am Bo Tat hien tuong Long Tho Bo Tat 



265 



11 ) Ba 16 cat de that phat la lang da ba 

AVALOKITESVARA LAMTABHA 




Quan The Am Bo Tat hien tuong Vien Man Bao Than L6 Xa Na Phat 



266 



12 ) Nam mo na la can tri 

NAMO NlLAKANTHA 




Quan The Am Bo Tat hien tirong Thanh Tinh Phap Than Ty L6 Gia Na Phat 



267 



13 ) He loi ma ha ba da sa me 

HR MAHA PATASAMI 




Quan The Am Bo Tat hien tirong Dircng Dau Than Vircng 



268 



14 ) Tat ba a tha dau du bang 

SARVATHA du supham 




Quan The Am Bo Tat hien tirong Cam L6 Virong Bo Tat 



269 



15 ) A the dung 

AJIYAM 




Quan The Am Bo Tat hien tirong Phi Dang Da Xoa Thien Vuxmg 



270 



16 ) Tat ba tat da, na ma ba tat da, na ma ba gia 

SARVA SATVA NAMA BHAGA 




Quan The Am Bo Tat hien tuong Ba Gia Ba De Than Vircng 



271 



17 ) Ma phat dac dau 

MA BHATI DU 




Quan The Am Bo Tat hien tirong Quan Tra Loi Bo Tat 



272 



18 ) Dat diet tha 

TADYATHA 




Quan The Am Bo Tat hien than tirang A La Han 



273 



19 ) An , a ba 16 he 

OM AVALOKI 




274 



20 ) L6 ca de 

LOKATE 




Quan The Am Bo Tat hien tuong Dai Pham Thien Vircng 



275 



21 ) Ca la de 

KALATI 




Quan The Am Bo Tat hien tuong De Than 



276 



22 ) Di he loi 

I HELIH 




Quan Th§ Am Bo Tat men tirang Tam Thap Tam Thien, Ma He Thu La Thien 

Than 



277 



23 ) Ma ha bo de tat doa 

MAHA bodhisatva 




Quan The Am Bo Tat hien tuong Thanh Tinh V6 Nga Tu Bi 

278 



24 ) Tat ba tat ba 

SARVA SARVA 




Quan The Am Bo Tat hien tuong Hircng Tich Bo Tat 



279 



25 ) Ma la ma la 

MALA MALA 




Quan The Am Bo Tat hien tuong Bach Y Quan The Am Bo Tat 



280 



26 ) Ma he ma he lo'i da dirng 

MASI MASI HRDAYAM 




Quan The Am Bo Tat hien tuong Bach Phat A Di Da Phat 



281 



27 ) Cau 16 cau 16 yet mong 

4^ 4^ 

KURU KURUKARMAM 




Quan The Am Bo Tat hien tirong Khong Than B6 Tat 



28 ) Do 16 do 16, phat xa gia de 

282 



TURU TURU BHASI YATI 




Quan The Am Bo Tat hien tuong Nghiem Tuan Bo Tat 



283 



29 ) Ma ha phat xa gia de 

MAHA bhasi yati 




Quan The Am Bo Tat hien tuong Dai Lire Thien Tirong 



284 



30 ) Da la da la 

tft eft 

dhAra dhAra 




285 



31 ) Dia loi ni 

DHIRINI 




Quan The Am Bo Tat hien than tuang Sir Tit Vircng 



286 



32 ) That phat la gia 

ISVARAYA 




Quan The Am Bo Tat hien tuong Phich Lich Bo Tat 



287 



33 ) Gia la gia la 

CALA CALA 




Quan The Am Bo Tat hien tirong Toi Toai Bo Tat 



288 



34 ) Ma ma phat ma la 

MAMA VIMALA 




Quan The Am Bo Tat hien tirong Dai Giang Ma Kim Circng 



289 



35 ) Muc de le 

MUKTE 




Quan The Am Bo Tat hien tuong chu Phat Bo Tat 



290 



36 ) Y he di he 

EHYEHI 




37 ) That na that na 

mm 

SINA SINA 




Quan The Am Bo Tat hien tirang Gia Na Ma Tirong Thien Vircng 



292 



38 ) A la sam phat la xa loi 

ARASIM BHALA SARI 




39 ) Phat xa phat sam 

BHASA BHASIM 




Quan The Am Bo Tat hien tirong Kim Khoi Dia Tirong 



294 



40 ) Phat la xa gia 

BHARA SAYA 




Quan The Am Bo Tat hien tirong A Di Da Phat 



295 



41 ) Ho Id ho Id ma la 

HULU HULU PRA 




Quan The Am Bo Tat hien tuang Bat Bo Than Virong 



296 



42 ) Ho Id ho 16 he loi 

HULU HULU SRI 




Quan The Am Bo Tat hien tuong Tu* Ty Ton Thien 



297 



43 ) Sa la sa la 

SARA SARA 




Quan The Am Bo Tat hien tuang dai ac nam trugc 



298 



44 ) Tat loi tat loi 

m m 

SIRI SIRI 




Quan The Am Bo Tat cam Tinh Binh, canh Duong hien tuong Tu Bi 



299 



45 ) To ro to 16 

SURU SURU 




Quan The Am Bo Tat hien tuong tieng la cay roi ciia chir Phat 

300 



46 ) Bo de da, bo de da 

BUDDHIYA BUDDHIYA 




47 ) Bo da da, bo da da 

buddhAya buddhAya 




302 



48 ) Di de loi da 

MAITRIYA 




49 ) Na la can tri 

NlLAKANTHA 




Quan The Am Bo Tat hien tirong Dia Tang Bo Tat 



304 



50 ) Dia loi sat ni na 

TRISARANA 




Quan The Am Bo Tat hien tuong Bao Trang Bo Tat 



305 



51 ) Ba da ma na 

ABHAYA MANA 




Quan The Am Bo Tat hien tirong Kim Quang Trang Bo Tat 



306 



52 ) Sa ba ha 

SVAHA 




53 ) T4t da da 

SIDDHIYA 




Quan The Am Bo Tat hien tirong Xa Loi Phat Ton Gia 



308 



54 ) Sa ba ha 

SVAHA 




Quan The Am Bo Tat hien tirong Hang Ha Sa Bo Tat 



309 



55 ) Ma ha tit da da 

MAHA siddhiya 




Quan The Am Bo Tat hien tuong Phong Quang Bo Tat 



310 



56 ) Sa ba ha 

SVAHA 




57 ) Tit da du nghe 

SIDDHAYOGA 




Quan The Am Bo Tat hien tirong chir Thien Bo Tat trong The Gioi Cue Lac 



312 



58 ) Th4t ba la gia 

ISVARAYA 




Quan The Am Bo Tat hien tuong Thien Nu. 



313 



59 ) Sa ba ha 

SVAHA 




Quan The Am Bo Tat hien tuong A Xa Na Ton Gia 



314 



60 ) Na la can tri 

NlLAKANTHA 




Quan The Am Bo Tat hien tuong Sen Hai Tue Bo Tat 



315 



61 ) Sa ba ha 

SVAHA 




Quan The Am Bo Tat hien tirong Chien Da La Ton Gia 



316 



62 ) Ma la na la 

pravarAha mukhAya 




63 ) Sa ba ha 

SVAHA 




Quan The Am Bo Tat hien tirong Cau Hy La Ton Gia 



318 



64 ) Tat la tang a muc khir gia 

SRI SIMHA MUKHAYA 




Quan The Am Bo Tat hien tuong Dirffc Virong Bo Tat 



319 



65 ) Sa ba ha 

SVAHA 




Quan The Am Bo Tat hien tuong Vien Man Bo Tat 



320 



66 ) Sa ba ma ha a tat da da 

SARVA MAHA MUKTAYA 




67 ) Sa ba ha 

SVAHA 




Quan The Am Bo Tat hien tirong Xa Loi Phat Ton Gia 



322 



68 ) Gia cat la a tat da da 

CAKRA yudhAya 




69 ) Sa ba ha 

SVAHA 




Quan The Am Bo Tat hien tirong Chir Thien Ma Virong 



324 



70 ) Ba da ma yet tat da da 

PADMA HASTAYA 




Quan The Am Bo Tat hien tuong Linh throng Thien Bo Tat 



325 



71 ) Sa ba ha 

SVAHA 




Quan The Am Bo Tat hien tuong Tan Thien Bo Tat 



326 



72 ) Na la can tri ba gia la gia, sa ba ha 

NlLAKANTHA SANKHA RAJA 




73 ) Sa ba ha 

SVAHA 




Quan The Am Bo Tat hien tuong Da La Ni Tw Bo Tat 



328 



74 ) Ma ba loi thang yet la da 

MA VARI SANKARAYA 




Quan The Am Bo Tat hien tuong Tam Ma Thien Na Bo Tat 



329 



75 ) Sa ba ha 

SVAHA 




Quan The Am Bo Tat hien tirong Dai Ca Diep Ton Gia 



330 



76 ) Nam mo hat la flat na da la da gia 

NAMO RATNA-TRAYAYA 




Quan The Am Bo Tat hien tuong U*ng Hoa Hir Khong Tang Bo Tat 

331 



77 ) Nam mo a li gia 

NAMAH ARYA 




Quan The Am Bo Tat hien tuong tTng Hoa Pho Hien Bo Tat 



332 



78 ) Ba 16 cat de 

AVALOKITA 




79 ) Thiro-c ba la da 

ISVARAYA 




Quan The Am Bo Tat hien tuong hoa sen vang ngan canh (Thien Diep Kim Lien) 



334 



80 ) Sa ba ha 

SVAHA 




81 ) An, tat dien do 

OM SIDDHYANTU 




Quan The Am Bo Tat hien tuong mo nam ngon tay 



336 



82) Man da la 

MANTRA 




337 



83) Bat da da 

PADAYA 




84 ) Sa ba ha 

SVAHA 




Quan The Am Bo Tat hien tuong giai phan cac Phap 



339 



thap nhAt dien quAn tu* tai bo tAt 



Ton nay co ten Phan la EKADASA MUKHA AVALOKITESVARA (V^ *( *\ 
t ), dich am la E Ca Na Xa Muc Khu A Phoc Lo Chi D6 Thap Phoc 
La. Dich nghia la Thap Nhat Dien Quan Tu Tai, Thap Nhat Dien Quan The Am, Thap 
Nhat Dien Quan Am. Cau dao Ton nay co the tru benh diet toi. 

Trong Quan Am Bo Toe (Padma-kulaya:Lien Hoa Bo) dac biet dung Ton nay la 
Ton ciia Dieu Thanh Tuu, bieu thi cho tuong Thanh Tun ciia Nhan Due voi Qua 
Due. 

Mot so Dao Su Mat Giao lai nhan dinh rang: Thap Nhat Dien Quan Am la vi Hoa 
Ton cua Tu La Dao, co biet danh la Dai Quang Pho Chieu Quan The Am va Mat 
Hieu la Tir Man Kim Cncng (hoac Tu Oan Kim Cuong) 

_ Theo truyen thong ciia Ba La Mon Giao o An Do thi Ton nay la Thap Nhat 
Hoang Than (Ekadasa-rudra). Vao khoang The Ky thu 5, thu 6 sau Cong Nguyen thi 
Ton nay duoc du nhap vao Phat Giao dudi hinh thuc la mot Hoa Than ciia Bo Tat 
Quan Tu Tai. 

_ Theo truyen thong Hoa Van: 

. ) Hien Do Thai Tang Gioi Man Tra La ghi nhan rang: 
Thap Nhat Dien Quan Am co vi tri o dau ben phai cua Vien To Tat Dia, Mat 
Hieu la Bien Di Kim Cinmg, hoac Tir Man Kim Cirong 

Chu Chung Tii la: KA (^), hoac SA 
Tarn Muoi Gia Hinh la: Tao Binh. 




Chung Tii la KA (lf{) la chu luge cua Karunika (Bac co tarn Bi) bieu thi cho Tac 
Nghiep, dung phuong tien Dai Bi te do chiing sinh, tao tac nghiep lanh thuoc The Gian 
va Xuat The Gian. 

Chung tu la SA (£{) bieu thi cho su khai mo Tarn Bo De von co ciia tat ca chiing 

sinh. 

Tarn Muoi Gia Hinh la hoa sen he no 




Trong Vien nay thi Ngai co than mau trang voi 1 1 dau chia lam 3 tang: Tang mot 
co 3 mat. Tang hai co 5 mat, tang ba co 3 mat. Than ngoi Ban Gia tren dai sen co 4 tay, 
ben phai: Tay thii nhat ket Thi V6 Uy An, tay thii hai cam trang hat. Ben trai: Tay thii 
nhat cam hoa sen he no, tay thii hai cam binh Quan Tri . 



340 




-Than mau trang bieu thi cho Tu Tinh Thanh Tinh khong da, chang vuong bai hai 
chuang la: So Tri Chuang va Phien Nao Chuang 

- 1 1 mat bieu thi cho Due thanh tuu cua 1 1 Dia. 

Mat tren cung la mat Phat bieu thi cho Due thanh tuu Phat Qua cua Dia thu 
muoi mot, cung co y noi la: "Nguoi dang duoc dung than Phat de cuu do thi hien than 
Phat de noi Phap". 

10 mat con lai bieu thi cho Dieu Tuong vien man day du Nhan Hanh cua 10 
Dia, tuc thanh tiru Dieu Qua da duoc. 

-4 canh tay bieu thi cho 4 Tri Noi Chung 

Tay cam hoa sen bieu thi cho Dieu Quan Sat Tri 
Tay cam binh Quan Tri bieu thi cho Binh Dang Tinh Tri. 
Tay cam trang Hat bieu thi cho Dai Vien Kinh Tri 
Tay tac Thi V6 Uy An bieu thi cho Thanh So Tac Tri. 

. ) Thap Nhat Dien Than Chu Tam Kinh ghi nhan rang: 

Ton Tuong co 1 1 mat, 4 tay. Ben phai: Tay thu nhat cam trang hat, tay thu hai 
ket Thi V6 Uy An. Ben trai: Tay thu nhat cam hoa sen, tay thu hai cam binh Quan Tri. 

1 1 mat gom co: 3 mat ngay phia trade co tuong rich tinh (hay Tu Bi), 3 mat ben 
trai co tuong uy no, 3 mat ben phai co tuong 16 rang nanh ben, 1 mat phia sau co tuong 
cuoi gian, 1 mat ben tren co tuong Nhu Lai (1 Hoa Phat cua A Di Da Phat) 

Trong mao tren moi dau deu co vi Hoa Phat. Than tuong co moi loai anh lac 
trang nghiem 



341 



.) Da La Ni Tap Kinh, mot vai Kinh do Ngai Huyen Trang dich va hinh tuong 
luu bo trong nhan gian thi Thap Nhat Dien Quan The Am co 1 1 mat va 2 tay voi tay 
ben phai cam Phap Kbi (hoac cam binh Quan Tri voi hoa sen), tay ben trai cam tich 
truong (hoac deo trang hat va ket Du Nguyen An) 




-11 mat: bieu thi cho 1 1 Dia 

-Tay cam Phap Khi (binh Quan Tri hoac hoa sen): bieu thi cho Phuoc Tri Thanh 
Tinh von co trong Ban Tarn cua muon loai. 

_Tay cam Tich Truong (hoac deo trang hat va ket Du Nguyen An): bieu thi cho y 
nghia cat dut 108 Phien Nao cho tat ca chung sinh 



342 



h — mi &%-m 



.) Ngoai ra con liru truyen Ton Tirong 1 1 mat co 6 tay, 8 tay, 40 tay, 42 tay. . 

343 



_T6n tugng 1 1 mat co 6 canh tay, hai tay chap giua nguc, ben trai: tay thu hai 
cam banh xe, tay thu ba cam hoa sen. Ben phai: tay thu hai cam cai binh, tay thu ba 
cam trang hat 




-11 mat bieu thi cho 10 Dia va Phat Dia 

-Hai tay chap giua nguc: bieu thi cho Tarn Bo Be (Bodhi-citta) ban cho nhung 
thanh tuu toi cao va thong thuong 

-Tay cam banh xe: bieu thi cho viec van chuyen Chinh Phap giup cho chung sinh 
dut tru nghiep Luan Hoi 

-Tay cam hoa sen: bieu thi cho su giup cho tat ca chung sinh thanh tuu moi loai 
Cong Due 

-Tay cam cai binh: bieu thi cho su ruoi nuoc Cam Lo tran khap, ban Phudc cho 
chung sinh 

-Tay cam trang hat: bieu thi cho viec giup cho tat ca chung sinh gieo trong hat 
giong Bo De, dut tru 108 phien nao 

_ Ton tuong 1 1 mat, 8 canh tay: 

Than mau trang co 1 1 mat xep thanh 5 tang : 

3 mat cua tang mot co mat chinh giua mau trang, mat ben phai mau xanh luc, mat 
ben trai mau do 

3 mat cua tang thu hai co mat chinh giua mau xanh luc, mat ben phai mau do, 
mat ben trai mau trang 

3 mat cua tang thu ba co mat chinh giua mau do, mat ben phai mau trang, mat 
ben trai mau xanh luc. Tat ca khuon mat deu co mat dai va nho nhu dang mim cuoi 

1 mat cua tang thu tu la khuon mat mau den bieu 16 su phan no, mieng 16 rang 
nanh, co 3 mat va toe mau cam dung dung 

1 mat cua tang thu nam la khuon mat hien hoa mau do doi vuong mien 

2 tay dau tien chap lai truoc nguc cam vien ngoc bau 



344 



Ben phai: Tay thii hai cam trang hat, tay thii ba ket Dieu Thi Thang An, tay thii 
tu cam Phap Luan 

Ben trai: Tay thu hai cam hoa sen vang, tay thu ba cam binh co chiia nude Cam 
Lo, tay thii tu cam cung ten 




-11 mat: bieu thi cho 1 1 Dia (Hoan Hy Dia, Ly Cau Dia, Phat Quang Dia, Dieu 
Tue Dia, Nan Thang Dia, Hien Tien Dia, Vien Hanh Dia, Bat Dong Dia, Thien Tue 
Dia, Phap Van Dia, Phat Dia) 

-Tay cam trang hat: bieu thi cho viec gieo trong hat giong Bo De, dut tru 108 
phien nao 

-Tay ket Dieu Thi Thang An: bieu thi cho viec ban cho sue tuong ung voi Phap 
Luc vo bien 

-Tay cam Phap Luan (banh xe Phap): bieu thi cho viec van chuyen Chinh Phap 
giup cho chiing sinh dut tru nghiep Luan Hoi 

-Tay cam hoa sen vang: bieu thi cho su khai mo Phuoc Tri von co trong Tarn cua 
tat ca chiing sinh 

-Tay cam binh chua nuoc Cam Lo: bieu thi cho su ruoi Cam Lo tran khap, ban 
Phuoc cho chiing sinh 

-Tay cam cung ten: bieu thi cho su khien cho chiing sinh som ket duoc duyen 

lanh 



345 



Ton Tugng 1 1 dau co 40 canh tay ket An va cam cac khi truong 




346 



-11 dau bieu thi cho 10 Ba La Mat va Phat Dia 

40 tay (tuc 40 Phap) bieu thi cho 5 Tri Tue cua Nhir Lai nham minh hoa cho 
van Due cuu canh la: 

1. NHU* LAI BO (Tathagata-kulaya): bieu thi cho Phap Gioi The Tinh Tri 

(Dharma-dhatu-prakrti-jnana) la cai Tri tham nhap khap noi cua Phap Gioi, 8 tay thuoc 
Bo nay la: Hoa Phat, Day Lua, Thi V6 Uy, Phat Tran Trang, Bang Bai, Viet Phu, Kich 
Bau, Duong Lieu minh hoa cho Phap Tire Tai (Santika) la phap tieu tru cac loai benh 
nan,viec ac cua than minh hoac nguoi khac. 

2. KIM CANG BO (Vajra-kulaya): bieu thi cho Dai Vien Kinh Tri (Adarsa- 
jnana)la cai Tri phan chieu moi su vat ma khong dinh mat vao su vat nao, cung khong 
bi su vat ay dong cham hay lay dong duoc. Co 8 tay thuoc Bo nay la Bat Chiet La 
(Tarn Co Kim Cuong), Chay Kim Cuong (Doc Co Kim Cuong), Kiem bau,Cung dien, 
Banh xe vang (Kim Luan), Bat bau, Nhat Tinh Ma Ni, Nguyet Tinh Ma Ni minh hoa 
cho Phap Dieu Phuc (Abhicaruka) la phap tu chiet phuc cac nhom ac hoac dieu phuc 
cac nguoi ac. 

3. BAO BO (Ratna-kulaya): bieu thi cho Binh Dang Tinh Tri (Samata-jnana) la 
cai tri pho bay tarn thuc Tu Bi Binh Dang. Tarn tay thuoc Bo nay la: Ngoc Nhu Y, 
Kinh Bau, cay Cung Bau, Hoa Sen Trang, Hoa Sen xanh, Chuong bau, Hoa Sen 
tim,Chum Bo Dao minh hoa cho Phap Tang Ich (Pustika) la phap tu tang ich ve Tri 
Tue, Phudc Due, Tho Menh cho minh va nguoi khac . 

4. LIEN HOA BO (Padma-kulaya): biku thi cho Dieu Quan Sat Tri 
(Pratyaveksana-jnana) la su quan tuong cua Tri xem xet moi tuong chung, tuong rieng 
cua cac phap ma khong he bi ngan ngai. Tarn tay thuoc Bo nay la: Hop Chuong, 
Guong bau, An bau, Vong ngoc, Ho Binh, Quan Tri Binh, Hoa Sen hong, Tich Truong 
minh hoa cho Phap Kinh Ai (Vasikarana) la phap tu cho minh va nguoi khac duoc 
Chu Phat, Bo Tat gia ho hoac muon duoc Quan Vuong va moi nguoi yeu thuong giup 
do . 

5. YET MA BO (Karma-kulaya): bilu thi cho Thanh S6" Tac Tri (Krtya- 
musthana-jnana) la cai tri kheo leo thi hanh moi viec cua the gian chuyen chung thanh 
phuong tien giai thoat. Tarn tay thuoc Bo nay la: Thiet Cau, hai tay ket Thien Dinh An, 
Trang Hat, Hoa Bau, mui Ten Bau, Ruong bau, Doc Lau, May Ngu Sac minh hoa cho 
Phap Cau Trieu (Akarsani) la phap trieu thinh Ban Ton, chu Than. 




347 




348 




_ Dac biet khi Ton Tirgng 1 1 dau co mot ngan tay mat thi dirge xirng rung la 
Thien Thu Thien Nhan Thap Nh4t Dien Quan The Am 

Theo truyen thong ciia Phat Giao Tay Tang: 

O vo luong kiep trade, voi Tarn Dai Bi vo han, Quan The Am Bo Tat muon ciiu 
thoat tat ca chiing sinh ra khoi bien kho sinh tii luan hoi, nen doi truoc chu Phat 10 
phirong, Ngai phat nguyen rang; "Nguyen cho con cim dwffc tat ca chiing Him Tinh. 
Neu co khi nao con met moi trong cong viec l&n lao nay thi nguyen cho than con tan 
thanh ngan mdnh " 

Thoat tien Ngai xuong coi Dia Nguc, sau do den coi Nga Quy va tien dan den coi 
Troi. Tai day, Ngai nhin xuong The Gioi dau kho voi cai nhin thau hieu ciia Thanh Tri 
thi Tarn Ngai bi xiic dong sau sac. Vi mac du Ngai da cuu nhieu chiing sinh thoat khoi 
Dia Nguc nhung van con co vo so chiing sinh khac dang sa vao. Dieu nay lam Ngai 
buon rau vo han. Trong mot liic, gan nhu Ngai da mat niem tin vao loi nguyen vi dai 
ma Ngai da tuyen the va than the Ngai lien no tung thanh ngan manh. Giua con tuyet 
vong, Ngai cau ciiu tat ca chu Phat. Ngay lap hie, hang ha sa so chu Phat tu 10 phuong 
deu hien than den ciiu giiip. Voi Than Luc nhiem mau, chu Phat lam cho Ngai hien tro 
lai toan than va tu day Ngai co 1 1 cai dau, 1000 canh tay, tren moi ban tay co mot con 
mat. Su kien nay bieu thi cho su phoi hop giua Tri Tue va phuong tien thien xao, la 
dau hieu ciia Tarn Dai Bi chan that. Trong hinh thiic nay, Ngai da sang choi rue ro va 
co nhieu nang luc Ion hon de ciiu giiip chiing sinh. Do vay Ngai con co ten goi la 
Thien Thu Thien Nhan Thap Nh4t Dien Quan The Am. 

Trong truyen thong nay thi Ngai co than mau trang. 1 1 mat xep thanh 5 tang : 
3 mat ciia tang mot co mat chinh giua mau trang, mat ben phai mau xanh luc, mat 
ben trai mau do 



349 



3 mat ciia tang thu hai co mat chinh giua mau xanh luc, mat ben phai mau do, 
mat ben trai mau trang 

3 mat ciia tang thu ba co mat chinh giua mau do, mat ben phai mau trang, mat 
ben trai mau xanh luc. Tat ca khuon mat deu co mat dai va nho nhu dang mim cuoi 

1 mat ciia tang thu tu la khuon mat mau den bieu 16 su phan no, mieng 16 rang 
nanh, co 3 mat va toe mau cam dung dung 

1 mat ciia tang thu nam la khuon mat hien hoa mau do doi vuong mien 

2 tay dau tien chap lai truoc nguc cam vien ngoc bau 

Ben phai: Tay thu hai cam trang hat, tay thu ba ket Dieu Thi Thang An, tay thu 
tu cam Phap Luan 

Ben trai: Tay thu hai cam hoa sen vang, tay thu ba cam binh co chua nuoc Cam 
L6, tay thu tu cam cung ten 

992 tay con lai deu mem mai nhu nhung canh sen ket Dieu Thi Thang An. 

Trong moi long ban tay deu co mot con mat, khong mot canh tay nao vuot qua 
vuong mien va cung khong buong thap qua dau goi 

Nguc trai ciia Ngai duoc che bang mieng da huou. Trang phuc ben duoi lam 
bang lua vai tot, that lung bang vang co nam ngoc quy, vuong mien cung nam ngoc 
quy va than ciia Ngai duoc trang diem bang moi loai bau nhu vong, xuyen, anh lac, lua 
nhieu mau . . . toa anh hao quang sang ngoi. 

Do Ton nay bieu thi cho Phap Lien Hoa Kim Circng (Padma-vajra) nhain giiip 
cho Chiing Sinh pha tan phien nao chuong dang ngan che anh sang Thang Dieu ciia Tri 
Tue ban nhien thanh tinh trong tarn ciia minh nen cac bac Dao Su Tay Tang thuong 
truyen day Phap tu nay va goi Dai Chii ciia Ngai la Dai Bi Chu. 




350 



Tu Ton Tirgng can ban nay, Thien Thu Thien Nhan Thap Nhat Dien Quan Am 
dugc tha phung qua nhieu dang thuc khac nhau 






352 



v ^ 




353 



Y NGHIA CUA 1 1 MAT 

Y nghia ciia 1 1 mat duoc nhan dinh theo nhieu each khac nhau 
Thap Nhat Dien Than Chu Tam Kinh Nghia S6" ghi la : 

3 mat phia truoc co tuang hien lanh (Tu) bieu thi cho viec nhin thay chiing sinh 
hien thien ma sinh tam Tir (Maitri-citta). Dai Tu la ban vui 

3 mat ben trai co tuang gian du bieu thi cho su nhin thay chiing sinh ac ma sinh 
tam Bi . Dai Bi la cuu kho 

3 mat ben phai co tuang 16 nanh trang bieu thi cho su nhin thay ke co Tinh 
Nghiep lien phat loi khen "That hiem co!", sieng nang tinh tien trong Phat Dao 

1 mat phia sau co tuong Bao Dai Tieu bieu thi cho su nhin thay chiing sinh co 
Thien Ac Tap Ue ma sinh nu cuoi quai di, sua ac huong theo Dao 

I mat ben tren co tuong Nhu Lai bieu thi cho su man tiic Nguyen. 

_ Tien Phong ghi nhan la : 

I I mat la 10 Dia va Phat Qua, moi mot thii deu co 1 mat. 

10 Dia la vien man 10 Ba La Mat. 

_ Da Quyet ghi nhan la : 

1 1 mat la 1 1 Dia (Hoan Hy Dia, Ly Cau Dia, Phat Quang Dia, Dieu Tue Dia, Nan 
Thang Dia, Hien Tien Dia, Vien Hanh Dia, Bat Dong Dia, Thien Tue Dia, Phap Van 
Dia, Phat Dia) bieu thi cho 1 1 pham V6 Minh, lai them mat goc bieu thi cho 12 pham 
V6 Minh. Hoac noi la: Do 12 nhan Duyen 

3 mat phia truoc co tuong Tich Tinh bieu thi cho nghia: xua nay von tich lang 
ciia Dong Phuong Bat Dong Phat 

3 mat ben trai co tuong phan no bieu thi cho nghia: giang phuc ciia Nam Phuong 
Binh Dang Tinh Tri 

3 mat ben phai co tuong 16 nanh ben bieu thi cho nghia: noi Phap ciia Tay 
Phuong Dieu Quan Sat Tri 

1 mat phia sau co tuong cuoi gian bieu thi cho Bac Phuong Su Nghiep Tri 
1 mat tren cung co tuong Phat bieu thi cho Bat Nhi Phap Gioi The Tinh Tri 

_ Khau Quyet ghi nhan la : 

3 mat phia truoc co tuong Dai Tu bieu thi cho 3 vi Phat la: Thich Ca The Gioi 
Nang Tich Nhu Lai, An Lac The Gioi V6 Ngai Quang Nhu Lai, Ca Sa Trang The Gioi 
Kim Cuong Kien Co Hoan Hy Nhu Lai 

3 mat ben trai co tuong Dai Bi bieu thi cho 3 vi Phat la: Bat Thoai Chuyen Am 
The Gioi Cue Dieu Vien Man Hong Lien Hoa So Than Nhu Lai, Tuyet Tran The Gioi 
Phap Trang Nhu Lai, Minh Dang The Gioi Su Tu Nhu Lai 

3 mat ben phai co tuong 16 nanh trang bieu thi cho 3 vi Phat la: Trang Nghiem 
The Gioi Nhat Thiet Phat Thong Tue Quang Vuong Nhu Lai, Kich Luan The Gioi 
Minh Giac Nhu Lai, Pho Hien The Gioi Hien Thii Nhu Lai 

r t r 

1 mat phia sau co tuong Bao Tieu bieu thi cho 1 vi Phat la: Nan Sieu The Gioi 
Than Phong Phap Quang Nhu Lai 

1 mat Phat tren dinh bieu thi cho 1 vi Phat la: Dieu Quang The Gioi Bien Chieu 
Nhu Lai 



354 



CHAN NGON CUA THAP NHAT DIEN QUAN TlT TAI 



Chan Ngon cua Thap Nhat Dien Quan Tu Tai co 2 loai la Dai Chii va Tieu Chii . 
Tuy theo su truyen thua ma co nhieu su ghi nhan khac nhau. 

_ DAI CHU : 

.) Due Dalai Lama dai thii 7 ghi nhan la: 
Namo ratna-trayaya 

Namah Arya-jnana-sagara-vairochana-vyuha-rajaya tathagataya arhate 

samyaksambuddhaya 

Namah sarva tathagatebhyah arhatebhyah samyaksambuddhebhyah 
Namah Arya-avalokitesvaraya bodhisattvaya maha-sattvaya maha- 

karunikaya 

Tadyatha: Om_ dhara dhara, dhiri dhiri, dhuru dhuru, itti vatti, chale 
chale, prachale prachale, kusume kusuma vara, ili mili, jiti jvalam apanaya (Ban 
khac ghi la: citi jvalam apanaye)_ svaha 

.) Due Phat S6ng Tay Khang NAC NA ghi nhan la: 
Namo ratna-trayaya 

Namo bhagavate maha-karunikaya-vajra-sara-pramarbhani tathagataya 
arhate samyaksambuddhaya 

Tadyatha: Om_ dhara dhara, dhiri dhiri, dhuru dhuru, inte vante, cale cale, 
pracale pracale, sarva klesa sarva karma avaranani suddhe suddhe, visuddhe 
visuddhe, gagana svabhava visuddhe svaha 

.) Thap Nhat Dien Quan Tu Tai Bo Tat Tarn Mat Ngon Niem Tung Nghi Quy 
Kinh, Quy en Thuong ghi nhan la: 
Namo ratna-trayaya 

Namah Arya-jflana-sagara-vairocana-bhyuha-rajaya tathagataya arhate 

samyaksambuddhaya 

Namah sarva tathagatebhyu arhatebhyah samyaksambuddhebhyah 
Namah Arya-avalokitesvaraya bodhisatvaya maha-satvaya maha- 

karunikaya 

Tadyatha: Om_ dhara dhara, dhiri dhiri, dhuru dhuru, ite vate, sale sale, 
prasale prasale, kusume kusuma vale, iri viri, ciri ciri, tijaram apanaya parama- 
suddha-satva maha-karunika svaha 

• 

.) Phat Thuyet Thap Nhat Dien Quan The Am Than Chii Kinh ghi nhan la: 
Namo buddhaya 
Namo dharmaya 
Namo safighaya 

Namo jfiana-sagara-vairocanaya tathagataya 

Namah Arya-avalokitesvaraya bodhisatvaya maha-satvaya maha- 
karunikaya 

Tadyatha: Om_ dhara dhara, dhiri dhiri, dhuru dhuru, iti vati, cale cale, 
pracale pracale, kusume kusuma vale, iri miri ciri citi jvalam apanaya, 
bodhisatva maha-karunika svaha 



355 



.) Thap Nhat Dien Than Chii Kinh ghi nhan la: 
Kinh le Tarn Bao 

Kinh le Thanh Tri Hai Bien Chieu Trang Nghiem Vuang Nhu Lai 

Kinh le tat ca Nhu Lai Ung Chinh Dang Giac 

Kinh le Bac co tarn Dai Bi la Thanh Quan Tu Tai Bo Tat Ma Ha Tat 

Tadyatha: Om_ dhara dhara, dhiri dhiri, dhuru dhuru, iti vati, cale cale, 
pracale pracale, kusume kusuma vare, iri miri, ciri ciri, tijaram apanaya, suddha- 
satva maha-karunika svaha 

• 

.) Do Tuong Quyen 3, trang 26 ghi nhan Dai Chii la: 
Tadyatha: Om_ dara dara, dhiri dhiri, dhuru dhuru, ite vate, sale sale, 
prasale prasale, kusume kusuma vale, iri viri, ciri ciri, tijaram apanaya, 
paristhasatva maha-karunigha svaha 

.) Do Tuong Quyen 3, trang 142 ghi nhan Thap Nhat Dien Quan Tu Tai Bo Tat 
Tarn Mat Ngon la: 

Namo ratna-trayaya 

Namah Arya-jfiana-sagra-vairocana-bhyua-rajaya tathagataya arhate 

samyaksambuddhaya 

Namah sarva tathagatebhyo arhatebhyah samyaksambuddhebhyah 
Namah Arya-avalokitesvaraya bodhisatvaya maha-satvaya maha- 

karunikaya 

Tadyatha: Om_ dhara dhara, dhiri dhiri, buru buru, ite vate, sale sale, 
prasale prasale, kusume kusuma vale, iri miri, ciri ciri, tijaram apanaya, parama- 
suddha-satva maha-karunika svaha 

.) Do Tuong Quyen 3, trang 186 ghi nhan la: 
(Quy menh nhu tren) 

Om_ dara dara, dhiri dhiri, dhuru dhru, ite vate, sale sale, prasale prasale, 
kusume kusuma vale, iri viri, ciri ciri, jaram apanaya, rama-suddha-sadva, 
maha-karunigha svaha 

.) Do Tuong Quyen 4 , trang 430 ghi nhan la: 
(Quy menh nhu tren) 

Om_ dara dara, dhiri dhiri, dhuru dhru, ite vate, sala sale, prasale prasale, 
kusume kusuma vale, iri miri, ciri ciri, tijaram apanaya, parasuddha, maha- 
karunigha svaha 

_ TIEU CHU : 

.) Do Tuong Quyen 3 , trang 26 ghi nhan Tieu Chu la: 
Om_ maha-karunigha (?Maha-karunika: Bac co Tarn Dai Bi) svaha 
The Gian luu hanh Tieu Chii la : 
Om_ Ruhesvara (The Luc Tu Tai) svaha 

.) Do Tuong Quyen 3, trang 119 ghi nhan Tieu Chii la: 
Om (Quy menh) ruhe-jvala (Uy The Quang Diem) Hrih (chung tu cua Lien 
Hoa Bo) svaha (Quyet dinh thanh tuu) 



356 



.) Do Tugng Quyen 3, trang 186 ghi nhan Tieu Chii la: 
Om_ maha-karunigha svaha 
The Gian luu hanh Tieu Chii la : 
Om_ Ruhesvara (The Luc Tu Tai) Hrih 

.) Do Tuong Quyen 4, trang 430 ghi nhan Tieu Chii la: 
Om Rokasvara Hrih svaha 

• ■ 

.) Phat Quang Dai Tu Dien Quyen 1, trang 324 ghi nhan Tieu Chii la: 
"An, 16 ke nhap phoc la, hot-li" 

Om_ Lokesvara (The Tu Tai, tu tai trong The Gian) Hrih 

Qua su tim hieu tren, dua vao nghia ly can ban cua Chan Ngon, chiing ta co the 
phuc hoi duoc 3 bai Dai Chii va 2 bai Tieu chii nhu sau: 

_ Dai Chu 1 : 

Namo ratna-trayaya (Quy menh Tarn Bao) 

Namah Arya-jnana-sagra-vairocana-vyuha-rajaya tathagataya arhate 
samyaksambuddhaya 

(Kinh le Thanh Tri Hai Bien Chieu Trang Nghiem Vuong Nhu Lai Ung Cling 
Chinh Dang Chinh Giac) 

***** WT>n^* * * 

Namah sarva tathagatebhyah arhatebhyah samyaksambuddhebhyah 

(Kinh le tat ca Nhu Lai Dang, Ung Cling Dang, Chinh Dang Chinh Giac Dang) 

Namah Arya-avalokitesvaraya bodhisatvaya maha-satvaya maha- 
karunikaya 

(Kinh le Bac co Tarn Dai Bi la Thanh Quan Tu Tai Bo Tat Ma Ha Tat ) 

f^ef $ 4ZK mK m'w «£A *K3LA 
«3L <H& m &<$iHH^t{ W 

Tadyatha (Nhu vay) Om (canh giac) dhara dhara (gia tri cho ta va nguoi) 
dhiri dhiri (nguoi gia tri khong ke nam nu) dhuru dhuru (Loe sang, gom giu de muc) 
iti vati (nang luc tu nhien: hu khong, gio, mat troi, mat trang . . . nhu vay) cale cale 
(lay dong, lay dong) pracale pracale (lay dong khap, lay dong khap) kusume 
kusuma-bala (siic manh ciia bong hoa ben trong bong hoa) jiti jvalam (thau nhiep 
anh sang) apanaya (xuat tiic quan: quan sat hoi tho ra vao) svaha (quyet dinh thanh 
tun) 

_ Dai Chu 2 

Namo ratna-trayaya 

Namah Arya-jfiana-sagra-vairocana-vyuha-rajaya tathagataya arhate 
samyaksambuddhaya 



357 



***** Twr»n^* *« £ * 

Namah sarva tathagatebhyah arhatebhyah samyaksambuddhebhyah 

Namah Arya-avalokitesvaraya bodhisatvaya maha-satvaya maha- 
karunikaya 

mm «3A *K3LA 

**^*aLGt$r?c*wra v<t m era *(tx(Wfw^«i 

Tadyatha (Nhu vay) Om (canh giac) dhara dhara (gia tri cho ta va nguoi) 
dhiri dhiri (nguai gia tri khong ke nam nu) dhuru dhuru (Loe sang, gom gift de muc) 
iti vati (nang luc tu nhien: hu khong, gio, mat troi, mat trang . . . nhu vay) cale cale 
(lay (long, lay (long) pracale pracale (lay (long khap, lay (long khap) kusume 
kusuma-bale citi jvalam (hieu biet luu y den anh sang ben trong sue manh cua bong 
hoa ben trong bong hoa) apanaya (Theo hoi tho ra vao) iri (Che cho triet de) miri 
(Ngan can chan dung) ciri (Su gay thuong tich, giet chet) 

Paramas-suddha-satva maha-karunika svaha (Quyet dinh thanh tuu Bac Chi 
Thiro-ng Thanh Tinh Huu Tinh co day du Tam Dai Bi ) 

_Dai Chu 3: 

Namo ratna-trayaya (Quy menh Tam Bao) 

Namo bhagavate maha-karunika- vajra-sara-paramarthani tathagataya 
arhate samyaksambuddhaya (Quy menh Due The Ton Dai Bi Kien Co Toi Thang 
Nghia Nhu Lai Uhg Cling Chinh Dang Chinh Giac) 

f ^ <tt* w *K£a**m 

Tadyatha (Nhu vay) Om (Canh giac) Dhara dhara (Gia tri cho ta va nguoi) 
Dhiri dhiri (Nguoi tri Chii khong ke nam nu) dhuru dhuru (Loe sang, toa sang, gom 
giu de muc) iti vati (Nang luc thien nhien nhu vay) cale cale (Lay dong) pracale 
pracale (Lay dong khap) sarva klesa (Tat ca phien nao) sarva karma-avaranani (Tat 
ca chuong ngai cua nghiep) suddhe suddhe (Tinh loe, thanh tinh) visuddhe visuddhe 
(Khien cho thanh tinh, tinh loe hoan toan) gagana-svabhava visuddhe (Thanh tinh 
nhu tu tinh cua hu khong) svaha (Quyet dinh thanh tuu) 

_ Tieu Chu 1 : 

Om (Quy menh) maha-karunika (bac co Tam Dai Bi) svaha (thanh tuu cat 
tuong) 

_ Tieu Chu 2 : 

Om (Quy menh) Lokesvara (Dang The Tu Tai) Hrlh (Chung tu Thanh Tinh 
cua Lien Hoa Bo) svaha (Thanh tuu tot lanh) 



358 



Ngoai ra de tang cuong cho luc gia tri cua Chan Ngon, cac bac Dao Sir Mat Giao 
da truyen day them cac bai tan Quy Menh la: 

_ Giac Thien Sao ghi nhan Thap Nhat Dien Quan Am Hoi Qua Tan la : 

Nam mo Duong Tien tarn dien Tu Bi Tuong 

Nam Mo Tien tarn Tu Dien Cau Nhu Y 

Nam mo Tien Tarn Bi Dien Tru Quy Tat 

Nam mo Ta bien tarn dien San No Tuong 

Nam mo Ta tarn dien Giang Oan Tac 

Nam mo Huu bien tarn dien Bach Nha Tuong 

Nam mo duong hau nhat dien Bao Tieu Tuong 

Nam mo Dinh thuong nhat dien Nhu Lai Tuong 

Nam mo dinh thuong Phat Dien tru tat benh 

Nam mo toi thuong Phat Dien nguyen man tuc 

_ Phong Sao ghi nhan la: 

Nam mo Ta bien hau dien toi Ma Dao 

Nam mo trung dien ly kho nan 

Nam mo tien dien tru Quy tat 

Nam mo Huu bien tien dien cau Nhu Y 

Nam mo trung dien Cuu No (Gian du lau dai) 

Nam mo hau dien tru chudng nan 

Nam mo Kiep Do Tien 

Nam mo Ta bien huu dien tru Quy Than 

Nam mo trung dien Dieu Phong Vu 

Nam mo Ta dien tang tho menh 

Nam mo Hau bien nhat dien thanh ngu coc 

Nam mo dinh thuong nhat dien pha Ma Quan 

_Thap Nhat Dien Quan Am Can Ban An: 

Kim Cang Hop Chudng, muoi dau ngon tay giao nhau, ben phai de ben trai, sau 
do nang len tren dau, tuc la hanh gia Quan muoi dau ngon tay la 10 mat, them mot mat 
cua chinh minh nen thanh 1 1 mat, thoi than cua minh lien thanh than cua Thap Nhat 
Dien 




Chan Ngon: 

Om (Quy menh) loke-jvala (The Uy Quang:Uy Quang cua The Gian) Hrih 
(chung tu cua Lien Hoa Bo) 



359 



NHU* y luan quan am 



Nhu Y Luan Quan Am: ten Phan la Cinta-mani-cakra, dich am la Chan Da 
Ma Ne, dich nghia la Nhu Y Luan (banh xe Nhu Y). Trong do thi Cinta co nghia la 
suy tu, uoc vong, nguyen vong. Mani co nghia la vien ngoc bau. Cakra co the dich la 
Vien (tron tria) hay Luan (banh xe). Do vay dich y la: So Nguyen Bao Chau Luan, 
hoac Nhu Y Chau Luan. Nhung tu xua den nay, phan Ion dich la Nhu Y Luan, Nhu Y 
Luan Vuong. 

Do Bo Tat nay an tru o Tarn Muoi Nhu Y Bao Chau co the nhu y sinh ra vo so 
tran bao, thuong chuyen banh xe Phap nhiep hoa huu tinh, cuu do chung sinh trong luc 
dao thoat khoi kho nao va hay lam cho tat ca chung sinh duoc thanh tiru uoc nguyen 
nhu phii quy, tai san, Tri Tue, The Luc, Uy Due. . ., vi the Ngai duoc hop xung la Cuu 
Kho Cuu Nan Cuu The Bo Tat dong thoi co ten goi day du la Nhu Y Luan Quan 
The Am Bo Tat 

Lai xung la Nhu Y Luan Bo Tat, Nhu Y Luan Vuong Bo Tat. Mat Hieu la Tri 
Bao Kim Cuong, hoac Du Nguyen Kim Cuong. Chung Tii la ^ (Hnh) 

Nhu Y Luan Quan Am co mot tay cam vien ngoc Nhu Y tuong trung cho su hay 
sinh ra hai loai tai bao cua The Gian va Xuat The Gian. Mot tay cam banh xe vang 
(kim luan) tuong trung cho su hay chuyen dong Phap mau nhiem vo thuong de cuu do 
chung sinh . 

Ngoai viec ban cho chung sinh Tai Bao vo tan, Nhu Y Luan Quan Am cung la 
Bon Ton Dien Mang Truong Tho rat quan trong, hay khu tru nhieu nhom benh tat, 
khien cho than tarn cua chung sinh duoc tot lanh, khoe manh, tru benh song lau. 

Ton nay thuong dao choi trong luc dao, dung phuong tien Dai Bi giai tru cac kho 
nao cho chung sinh. 

HINH Tl/ONG NHU" Y LUAN QUAN AM 

Hinh tuong cua Nhu Y Luan Quan Am co rat nhieu loai, co 2 tay, 4 tay, 6 tay, 8 
tay, 10 tay, 12 tay. . .. Trong do thuong thay nhat la tuong 6 tay. 

Tuong 2 tay truyen tu xua den nay co 4 loai. Trong 4 loai hinh thai cua tuong 2 
tay lay "Nhu Y Luan Quan The Am Bo Tat" lam hinh chinh nguyen thuy: Tay trai 
cam Ma Ni Chau, duoi ban tay phai Ket Thi Nguyen An, than mau hong trang, ngoi 
tren Hoa Sen Ion. 




360 



Tay Tang con phung tho Ton Tuong Nhu Y Luan Quan Am 2 tay theo dang 
thuc Bach Nhir Y Do Mail 




Tuong 4 tay liru truyen la: Truoc mat Quan Am ve ho nuoc, tren ho co niii, tren 
niii co Hoa Sen hong, Quan Am ngoi tren Hoa Sen, chan trai buong thong xuong, dat 
chan phai gac len tren chan trai, mang giay co, tren dau doi mao, trong mao co vi Hoa 



362 



\ r r r 

Phat, Hoa Phat nhu niia mat trang nam ngiia, tay trai thu nhat huong xuong duoi den 
that lung, tay thu hai dung ngon cai, ngon tro cam hat chau lam bang hat mau trang. 
Tay phai thu nhat co khuyu tay lai de gan dau goi, ngon cai, ngon giua cam xau chuoi, 
tay thu hai nang cai Phan Khiep, 4 co tay deu deo vong xuyen. Trong ho 6 phuong 
Dong lai ve hinh Long Nu, hang Troi Nguoi, phuong Tay ve hinh Long Quy va Ty Na 
Da Ca (Vinayaka: Dai Thanh Hoan Hy Thien). 

_C6n nhu tuong 6 tay thuong thay trong " Quan Ty Tai Bo Tat Nhir Y Luan 
Du Gia" ghi chep rang: 

Than sau tay mau vang 

Deu tuong 6 than minh 

Dinh ke bau trang nghiem 

Mao co Ty Tai Virong 

Tay noi tuong Thuyet Phap 

Tay thu nhat: suy tu 

Thuong nho cac Huu Tinh 

Thu hai, cam Y Bao (Bau Nhu Y) 

Hay man tat ca nguyen 

Thu ba, cam trang hat 

Vi cuu kho Bang sinh 

Trai de niii Quang Minh 

Thanh tuu khong lay dong 

Thu hai, tay cam sen 

Hay Tinh cac Phi Phap 

Thu ba, tay cam Luan (banh xe) 

Hay chuyen Phap V6 Thuong 

Sau tay: Quang Bac The (the rong Ion) 

Hay dao choi sau neo 

Dung phuong tien Dai Bi 

Chat cac kho Huu Tinh 




363 




364 



Y nghia ciia Ton Tuong 6 tay nay la: 
Toan than mau vang bieu thi cho Niem binh dang 
Tren dau ket bau quanh dinh toe bieu thi cho sir trang nghiem. 
Trong mao co Due Phat A Di Da tru tuong thuyet phap, bieu thi cho su tuyen 
day Phap Pho Mon 

Ben phdi: tay thu nhat nang mat lam dang suy tu bieu thi cho su man niem 
chung huu tinh, tay thu hai cam bau Nhu y bieu thi cho su lam man tiic uoc nguyen 
ciia tat ca chung sinh. Tay thu ba cam Trang hat bieu thi cho su cuu kho chung sinh. 

Ben trdi: Tay thu nhat duoi thang xuong an niii Quang Minh bieu thi cho su 
khien chung sinh chang dao dong Tin hanh, tay thu hai cam hoa sen bieu thi cho su 
hay tru cac phi phap, tay thu ba cam banh xe bieu thi cho su chuyen phap V6 Thuong. 




365 



Ngoai ra, cung co tao Tirgng tren dau doi mao bau, tren dau an tri vi Hoa Phat, 
tay trai thu nhat ma Hoa bau, tay thu hai cam cai mam mau vang rong, tay thu ba ma 
Hoa Sen hong. Tay phai thu nhat cam Bat Chiet La (Vajra:Chay Kim Cang), tay thu 
hai tac An Giang Ma, tay thu ba huong xuong duoi ron, ngoi Kiet Gia tren Hoa Sen 
bau, lai tao hinh dung mao Thien Nu hien len rai Hoa o hai ben tren dau. 




> r 

_"Giac Thien Sao" ghi nhan Tuong 10 tay la:" Tay thu nhat ben phai ben trai 
chap tay lai de tren dinh dau, tay thu hai cam Nhat Chau, tay thu ba cam Nhu Y Bao 
Chau, tay thu tu cam cai Tao Binh gan mieng binh co Hoa Sen Xanh, tay thu nam cam 
Chu Sach (Soi day chu), tay phai thu hai cam Nguyet Chau, tay thu ba cam banh xe, 
tay thu tu cam Bat Chiet La, tay thu nam cam Trang Hat. Tren dinh dau phong ra 
nguon anh sang Ion, chieu 10 phuong Dai Dia, than mac ao Thien Y, dau, gay, hai tay 
co anh lac 7 bau. Ngoai ra con co Thap Dia Bo Tat (Dasa-bhiimayah-bodhisattva) tu 
duoi dat nhay vot len, hai tay nang chan cua due Quan Am. Lai nua, ben trai tuong 
Nhu Y man Quan Am co ve Pham Thien (Brahma), Ty Sa Mon (Vaisravana: Da Van 
Thien), Ty Lau Bac Xoa (Virupaksa: Quang Muc Thien). Ben phai co ve Troi De 
Thich (Indra:De Thich Thien), De Dau La Da (Dhrtarastra: Tri Quoc Thien), Ty Lau 
Lac Xoa (Virudhaka:Tang Truong Thien)". 

_Tuong 1 0 tay nay luge bo tay thu nam hai ben phai trai lien thanh tuong 8 tay. 

_Tuong 12 tay, than mau hong trang, dung lua hong dao buoc 6 ben hong toa 
rang may ngu sac, lua mong mau hong lam quan, chan dap len Hoa Sen trang trong ho 



366 



nuoc. Hai tay ben trai ben phai chap lai de tren dinh dau, tay trai thu hai cam Kim 
Luan, tay thu ba ngon cai, ngon ap lit cam cong Hoa Sen bau, trong Hoa Sen co vien 
ngoc Nhu Y, tay thu tu tac Han Hy An, tay thu nam cam cai binh Tao Quan. Tay phai 
thii hai cam Bat Chiet La, tay thu ba cam gay nhu y, tay thu tu cam Tarn Co Xoa, tay 
thu nam Tac Thi V6 Uy ; Tay thu sau ben phai ben trai ket Tu Tai Than Thong Nhu Y 
Than Luc An. O tren lai co hai vi Troi rai hoa cung duong, o dudi ben trai ve Kim 
Cang Vuong Bo Tat (Vajra-Raja), ben phai ve Quan Tra Loi Bo Tat (Kundali) 




Do Nhir Y Luan Quan Am, trai qua cac trieu dai den nay duoc sung kinh rat 
nhieu, tu xua den nay cac nuoc o bien nam cung co khong it nguoi tin nguong, do do 
cung chang the thieu Tuong de bao ton, nhu tuong ve Nhu Y Luan quan Am 6 tay 
trong dong Thien Phat o Don Hoang, ngoai ra o cac nuoc Tu Li Lan Ca, An Do Ni 
Tay A, Nhat Ban. . . .Cung co tac cac loai tuong cua Bo Tat nay. 

Dung Nhu Y Luan Quan Am lam Ban Ton, vi dong co cua phap tu nay la tang 
truong Phuoc Due, y nguyen day du, cac toi giam diet, nho bo cac kho, goi la Nhu Y 
Luan Quan Am Phap, hoac Nhu Y Bao Chau Phap. 

Trong "Giac Thien Sao" de cap den viec tang tho menh cua Ton nay: "Neu 
uong thuoc cau sac dep, sue manh, loi noi can bon la niem tung man muoi van bien 
(100.000 bien) hoac 21 hoac 35 bien. Neu tri Dien Men Cam Lo Duoc se duoc song 
lau trong nhieu kiep". 



367 



CHAN NGON, THU An CUA NHU* Y LUAN QUAn Am 



Nhu Y Luan Quan Am co Mat Hieu la: Tri Bao Kim Circng , hoac Du Nguyen 
Kim Cirffng 

Chu chung tii la : SA (H), A (ft), HUM (£), HRlH 
Tarn Muo Gia Hinh la: vien ngoc bau Nhu Y 




*) NhuY Luan Than Chu: 

fsHfai ^fW?! 

^ 4C4Kfr mm w« n 

fthHt{ £££ ^ 

Namo buddhaya 
Namo dharmaya 
Namo samghaya 

Namah Arya-avalokitesvaraya bodhisatvaya maha-satvaya maha- 
karunikaya 

Tadyatha: Om_ Cakra-vartti cintamani maha-padme ruru tista jvala 
akarsaya hum phat svaha 

*) Nhu Y Luan Tarn Chu: 

Om_ Padma cintamani maha-jvala hum 

*) Nhu Y Luan Tuy Tarn Chu: 

Om_ Varada padme hum 




368 




l_Nhir Y Luan Can Ban An 

Hai tay tac Hu Tarn Hop Chuong, cong hai ngon cai nhu hinh bau, hai ngon giua 
cung co nhu dang canh sen, cac ngon con la deu hop dau ngon nhu cay phuong. 




Den day, tren cay phuong co hoa sen, tren hoa sen co vien ngoc bau. Lai do ngon 
giu la lua, Hoa Dai la mau do cho nen dung day la Bao Bo Tat cua Lien Hoa Bo.Vi the 
dung hinh nay bieu thi cho Ban Ton Nhu Y Luan. 

Ngoai ra Nhu Y Luan de tren cay phuong at bieu thi cho Due Ty Chung Hoa 

Tha 

Chan Ngon: 

Om_ Padma cintamani jvala hum 




369 



r -- 

2_Nhu Y Luan Tarn Trung Tarn An: 

Dua vao Can Ba An truoc, dem hai ngon giu cai cheo nhau ben ngoai, dung 
ngang hai ngon lit. 




An nay co hoa sen, vien ngoc bau, banh xe nen la An rat sau kin vay 
Chan Ngon: 

Om_ Varada padme hum 

3_Nhu Y Luan Tuy Tarn An: 

Dua vao Can Ban An truoc, hai ngon giu cai cheo nhau ben ngoai, dat hai ngon 
lit nam ngang cung giao nhau. 

Hoac la Hai tay Ngoai Phoc, dung diing hai ngon tro sao cho dau ngon hop nhau 
nhu hinh bau. Hai ngon cai, ngon vo danh deu tu dung diing thanh dang cay phudng, 
hai ngon lit cung cai cheo nhau. 




Day tiic tu Ty Chung (Tarn An) ma sinh nghia ciia Tarn Hoa Tha (Tarn Trung 
Tarn An) cung la nghia thuan ling voi Tarn ciia chiing sinh (Tuy Tarn An) 
Chan Ngon la: 

Om_ Varada padme hum 

4_Nhu Y Luan Thap An: 

Hai tay tac Hu Tarn Hop Chuong, kem dung hai ngon cai roi lui ve phia sau duoi 
goc ciia hai ngon giua, co hai ngon tro vin nhe dau hai ngon cai. 




An nay co Vi Phu Lien Hoa Hop Chuong, Kim Cuong Hop Chuong la An Mau 
de noi Phap. Lai mo diing hai ngon cai nen co rieng Khai Thap An voi Be Thap An. 



370 



MA dau quan am 



Ma Dau Quan Am: ten Phan la Hayagriva, dich am la Ha Da Hot Ly Phoc, A Gia 
Yet Lai Ba, Ha Gia Yet Lai Ba; dich nghia la Dai Luc Tri. 

Ton nay la mot hien than ciia Quan The Am voi hinh dang to Ion, toe dung dung 
len, doi mat day phan no. Ton tuong co 3 mat, moi mat co 3 mat. Hien tuong 16 hai 
rang nanh cong len hai ben mep mieng. Tren dinh tran ciia mat chinh co hinh vi Hoa 
Phat, va doi dau con ngua ngay giua dinh. Do do Ton nay co ten la Quan Am Dau 
Ngua (Ma Dau Quan Am ). 




_ Tai An Do: Tin nguong Ma Dau Quan Am co lien quan mat thiet voi tin nguong 
Hayagriva la mot Hoa Than (Avatar) Than nguffi dau ngwa cua Visnu trong An Do 
Giao. Muc dich chinh cua Hoa Than nay la phuc hoi Kinh Dien Veda da bi Asuras danh 
cap. 

Khi Hod Than Hayagriva duoc ket hop voi Kinh Veda thi duoc ton tho nhu vi chiia 
te ciia kien thuc va Tri Tue, mang than nguoi dau ngua, mau trang rue ro, co bon tay: 
Tay thu nhat cam vo 6c (Sahkha), tay thu hai cam banh xe (Cakra), tay thu ba cam 
trang hat (Aksa-mala), tay thu tu ket An Vyakhya. Ngoi tren mot hoa sen trang tuong 
trung cho su chien thang ciia kien thuc thuan khiet duoc dan dat boi ban tay cua Thuong 
De doi voi cac luc luong Ma Quy thuoc dam me va bong toi. 




Theo truyen thong Vaisvana thi Hayagriva la mot vi Than rat quan trong, duoc tho 
phuong dac biet vao ngay trang tron trong thang tarn (Sravana-paurnami) va ngay 



371 



Mahanavami, ngay thu chin cua le hoi Navarari. Ngai duoc ca nggi la Haya-sirsai nghia 
la dau ngua (voi Haya la con ngua, Sirsai la cai dau). 

Hien nay Than Tuong Hayagriva duoc tho phuong tai ngoi den Hayagriva- 
Madhava-temple o Hajo thuoc Assam. Mot dieu rat dac biet la phan mo dau cua 
Stotram-Hayagrlva, rat pho bien trong cac tin do cua Hayagriva, lai co nguon goc tu 
Kinh A Ham Pancaratra (Kinh Bien cua An Do Giao): 

"Jnana-anan-mayam-devam nirmala sphatikarim adharam Sarva-vidyanam 
hayagriva upasmahe !" 

_ Theo truyen thong Hoa Van thi Ma Dau Quan Am co Ban Nguyen rat sau 
nang, the nguyen diet het kho nao sink, gid, berth, chet cua bon loai trong sau neo. Neu 
tu tri Phap Ma Dau thi hay dut tru moi benh, duoc truong tho, ho menh. 

Do Ton nay co day du tinh each cua mot vi Minh Vuong nen duoc ke vao tarn dai 
Minh Vuong (Maha-vidya-raja) va goi la Ma Dau Minh Vucng (Hayagriva- vidya- 
raja), tuc Phan No Tri Minh Vuong (Krodha-vidya-dhara-raja) cua Lien Hoa Bo 
(Padma-kulaya) la mot trong ba Minh Vuong cua ba Bo 6 Thai Tang Gioi (Garbha- 
dhatu). Co vi tri trong Quan Am Vien cua Hien Do Thai Tang Gioi Man Tra La, lai goi 
la Ma Dau Dai ST, Ma Dau Minh Vuong, Ma Dau Kim Cuong Minh Vuong. Tuc goi 
la Ma Dau Ton. 

Ton nay do nhan Dai Bi nen khong tru o Niet Ban va do nhan Dai Tir ma tru 
trong canh gioi V6 minh de doan tan cac neo ac. Noi each khac, Quan The Am hien 
than Ma Dau la de tuong trung cho sue tinh tien cua cac vi Bo Tat khong bao gio 
ngung nghi 6 bat cu cho nao trong vong sinh tu, cuong quyet anh dung danh dep vd 
minh kho nao chang ke den than menh minh. Vi the Ton nay co mat hieu la Tan Toe 
Kim Cuong 

Lai nua, Quan The Am hien than Ma Dau de bieu duong sue manh co the nuot 
duoc tat ca lua du cua Chung Sinh nen Ton nay con co Mat Hieu la Ham Thuc kim 
Cuong (Khada Vajra:Dam Thuc Kim Cuong) 

_ Ma Ha Chi Quan cung noi Ton nay la Su Tu V6 Uy Quan Am khi phoi tri voi 
sau neo la Ton Cim Ho cua neo sue sinh. 

Vi Ma Dau Minh Vuong dung Quan Am Bo Tat lam Tu Tinh Than, hien bay 
hinh dai phan no, dat dau ngua o tren dinh, la mot trong nhung than bien hoa cua Quan 
The Am Bo Tat. Nhan vi Tarn Tu Bi sau rong, cho nen be gay, diet tru tat ca Ma 
chudng, dung vanh mat troi Dai Uy chieu soi pha tan am toi cua chiing sinh, an nuot vo 
minh phien nao cua chiing sinh. 

Trong quyen Thuong cua "Thanh Ha Da Hot Ly Phoc Dai Uy No Vuong Lap 
Thanh Dai Than Nghiem Cung Duong Niem Tung Nghi Quy Phap Pham" noi rang: 

"Ha Da Hot Ly Phoc (Hayagriva - Ma Dau) 

Hay dap cac Ma chudng 

Dung phuong tien Tie Bi 

Hien hinh dai phan no (Maha-krodha) 

Thanh mat troi dai uy 

Chieu sang vd bien Gioi 

Ke tu hanh ngu toi 

Mau chong duoc TatDia (Siddhi) 



372 



Tudi rot nuac Cam Lg (Amrta) 

Toy rua hat giong tap 

Hudn tap trong Tang Thiec (Alaya ) 

Mau gom tu Phw&c (Punya) Tri (Jhdna) 

Duac Phdp Than (Dharma-kaya) viin tinh 

Nin con cut dau li " 

Trong quyen Ha cua Pham Nghi Quy tren lai noi: "VI tat cd benh nao nin Ta 
lam Y Vuang di chua tri. Niu chdng khoi benh, at khong cd chuyin nay. Ban Nguyen 
xa xua do la Ban Nguyen Dai Tie Dai Bi Ma Khdu sdu nang cua Ta, hda do tat cd 
chung sinh, chuyen chu han hdn cdc Ton. Do Dai Tie (Mahd-maitra) cho nen chdng 
dinh sinh tu, do Dai Bi (Mahd-kdruna) cho nen chdng try, Met Ban. Thuang try, trong 
cdc cdnh giai vo minh, chat dut hit moi loai cdc neo dc, diet hit kho sinh, gid, benh, 
chet cua loai sinh theo bon each (trung, thai, dm u&t, biin hod) trong sdu duang. Lai 
hay an nuot diet sach hit, chon viic gdn nhdt di day bdo nhu con ngya dang doi chi 
biit an cd chu khong nha din viic khde. Do sue cua Ban Nguyen nay cho nin a coi 
nuac trong muai phuang, khong cd cho nao ma khong hiin than. 

Bdc Du Gid khoi sdu Tarn Bo De (Bodhi-citta), moi ngdy tung 108 biin thi Dai 
Uy No Vuong se hiin than phung su bdc Du Gid ay, vi nhu Nu Ty cung kinh, giong 
nhuBd Nga Noan (Bhagavam:Duc Thi Ton), trdi qua hai doi ha chdng thdnh Bo Di 
sao? 

Ngudi nha nghi din Dai Uy No Vuang thi chdng bi doa vdo ba duang dc, quyit 
dinh vdng sinh vi cdc coi nuac Phdt. 

Khi duac Uy No Ton nay gia tri. Gid su cd cdc nguai dc, Ma dc, cam thu dc, cho 
din yim my, cd thudt, Si My, Vdng Luang, Quy Than dc... khai tarn dc mudn nao hai 
Hdnh Nhdn, xa gdn huang din tru xu cua Hdnh Nhdn, tuc trong duang di, tu bi giit 
hai. 

Than nghiim nay, chu vi ngodi 40 dam khiin cho khong cd cdc chuang ngqi. Lai 
thuang gia tri cdc nguai Tri Minh, khiin cho Tarn Bd Di chdng bi thodi chuyin ". 

_ Trong Ha Gia Yet loi Ba Tirong Phap noi: "Tu tri Phdp Ma Dau Qudn Am se 
duac song lau din 14000 tudi, duac 7 bdu cua Chuyin Ludn Thdnh Vuang , sau khi 
chit duac sinh vi coi nuac An Lac (SukhavatI) vd ngdi duai ban chdn cua Due Qudn 
The Am" . 

HINH Tl/ONG CUA MA DAU QUAN AM 
_ Ha Gia Yet Loi Ba Tirong Phap ghi nhan la: 

"Fe lam Due Bd Tat cd than ddi khodng mot trdch toy cua Due Phdt (Dai ngdn 
chinh dung nin dung mot khuyu toy cua nguai), tdng cdng cd 4 khudn mat. 

Mat chinh giua la mat Bd Tat rat doan chinh, dung mqo tie bi, nhan sac mau 
trdng do, tdc thudn mau xanh. 

Mot mat bin trdi la mat sdn no mau den, Id nanh chd, tdc cue nhd dung nhu mau 
lua mqnh. 

Mot mat bin phdi lam dung mqo dqi tiiu (cuai to) mau trdng do doan chinh nhu 
mat Bd Tat, dau tdc thudn mau xanh. 



373 



Tren ddu cua 3 khudn mat nay deu dpi mao trai (Thien Quart) vd deo vong tai. 
Tren mao co mot vi Hoa Phat ngdi kiet gia. 

Tren dinh ddu cua mat chinh giua lam mot cdi ddu ngua mdu xanh biec dang 
ngdm mieng. 

Duai co Bo Tat deo chudi Anh Lac quy bdu. Sau co vd sau lung co hdo quang 
trdn vai nhieu tang mdu sac. Toy trai: co cdnh tay de truac vu cam hoa sen hong, hoa 
sen do ngang bang vai cdi ddu cua Bo Tat deu hu&ng ve bap tay trai. Tren ddi hoa ay 
lam mot vi Hoa Phat mac do cd sa ngdi Kiet Gia, sau co, sau lung co anh hdo quang. 

Bo Tat ngua long ban tay phdi, dudi 5 ngdn vd co ngang bang khuyu tay, ban tay 
ay ndng vien ngoc Chan Da Ma Ni (Cinta-mani: Ngoc Nhu Y), vien ngoc ay trdn tria 
nhu lam mdu trang, chung quanh vien ngoc nay co anh lua sang mdu do bao vdy, ngay 
ben duai vien ngoc a tay phdi tudn mua cdc loqi bdu vat. 

Tren bap tay trai khodc He-gia ca la gia ma (Vyaghra-camara: Da cop) nhu 
khodc Ky Chi (Tuc Tang Ky Chi Dieu), kit deo ngay ben duai ndch, lien keo lan da 
cop ra den cdi hang. Ngodi ra vong xuyen deo cdnh tay, do khodc ngodi (Thien y), 
qudn deu nhu Phdp ve Bo Tat cua nai khdc ". 




Quyen Ha cua Dai Than Nghiem Cung Dircrng Niem Tung Nghi Quy Phap 

Pham ghi nhan la: 

"Ve lam buc tuang Dai Uy No Vuang, gdm co bdn mat deu phdn no. Bon cdi 
mieng, tren duai mot cdi mieng deu hien ra nanh cho. Toe tren ddu cue nhd dung dung 
nhu dam lua mqnh. Tren dinh ddu cua bdn mat deu ddi mao Trai vai deo vong tai, tren 



374 



mdo Trai co vi Hoa Phdt ngoi Kiet Gid. Tren dinh ddu cua mat chinh giua 1dm mot cdi 
ddu ngua mdu xanh biec, dual co deo cdc chudi Anh Lac quy bdu, sac than hdch dich 
nhu mat trai, todn than lua manh me nhu lua cua Kiep Tai. Co tarn cdnh tay, hai toy 
trdiphdi kit Can Ban Ma Khdu Mat An, mot tay ben phdi cam cay kiem ben nhon, 
mot tay ben trai cam cay bong Kim Cuong, mot tay ben phdi cam cay bua Kim Cuang, 
mot tay ben trai cam bdnh xe bdu Kim Cuang, mot tay ben phdi lam the Thi V6 Uy, 
mot tay ben trai cam Trdng hat. Ngdi yen a ban da bdu tren ddi hoa sen xanh, ban nui 
da ay co mdu do vdng xanh. Tren moi co tay cua tarn cdnh tay deu deo vong xuyen. 
Than phdn trang nghiem nhu nai khdc da noi " 




_ Pham nay cung co ghi nhan Ton Tirong nhu sau: 

"Lai co Phdp. Neu co nguai dc, oan gia ddi vai nguai hien lanh khai y dc mudn 
gay nguy hai, can phdi due lam buc tuang Kim Cuang Uy No Virang, lan nhd tuyy. 
Hinh tuang do co bon mat tarn cdnh tay, tren duai moi cdi mieng deu 16 ra rang nanh 
ben, tarn tay cam khi truang Kim Cuang, tren dinh ddu cua mat chinh hien mot ddu 
ngua mdu xanh biec, ddu toe nhu lua xodn 6c, hinh rat bao dc, cai con trdu xanh, 
lung con trdu co hinh hoa sen, tren hinh hoa sen co Ban Ton ngoi xom, todn than rue 
lua nong buc sang choi nhu lua nong cua kiep Tai. 



375 



Dieu hinh (than hinh mdu nhiem) Dai Uy No Vuang giang phuc ThietBd Ld 
(Satru: Oan gia) trong ba d&i, la nhu vdy". 

Trong Dai Thanh Dieu Cat Tirtrng Bo Tat Bi Mat Bat ty Da La Ni Tu Hanh 
Man Tra La Thu* De Nghi quy Phap ghi nhan: 

"Tuang co 3 mat 8 cdnh toy: Gdc dong bac ve Ma Ddu Minh Vuang. Co 3 mat, 8 
cdnh toy cam cdc KM Truang.. Ben phdi: Toy ben tren cam hoa sen, 1 toy cam cdi binh, 
dung 2 toy kit An Khe. Ben trdi: Toy ben tren cam cay bua, 1 toy cam xdu chudi, 1 toy 
cam spi day. Ludn Vuang ngdi trong hoa sen, co Tu&ng daiphdn no, xudt hien tu the rat 
dc mqnh me " 




Tuy nhien hinh tugng cua Ma Dau Quan Am deu co diem chung la dau doi dau 
ngua trang, nhung khuon mat bieu thi cho Tinh hoac la Tu&ng phan no hoac la Tu&ng 
dai tieu, so voi bieu thi Tinh cua Bo Tat noi chung co cho khac nhau. 




376 



Ton hinh cua Ma Dau Quan Am co nhieu loai hinh tugng khac nhau: 1 mat 2 canh 
tay, 1 mat 4 canh tay, 3 mat 2 canh tay, 3 mat 8 canh tay, 4 mat 8 canh tay. ... Trong do, 
mot mat 2 canh tay thi 2 canh tay hoac chap lai hoac ket Thi V6 Uy An. 

Giac Thien Sao trich dan trong Kinh Bat Khong Quyen Sach noi rang: "Tay trai 
cam cay biia, tay phai cam hoa sen. Nhirng cung co khi tay trai cam sen, tay phai cam 
gay hoac tay trai ket Thi V6 Uy An, tay phai cam sen". 




Mat Giao Tay Tang lini truyen mot so Ton Tuong Ma Dau Minh Virong nhu sau: 




377 





378 



Dung Bo Tat nay lam Bon Ton de tu phap thi khan cau dieu phuc dirge nguoi ac, 
dut tru moi benh, oan dich lui tan, nghi luan duoc thang, goi la Ma Dau Phap. 
Tarn Muoi Gia Hinh la Dau ngua trang, 
An tuong la Ma Dau An. 

Chu Chung Tu la: ^ (Ham) hoac ^ (Kha) hoac ^ (Hum) 




thu An can bAn cua ma dAu quAn Am 

l_Ma Dau Quan Am Toi Thang Can Ban An Ma Dau An 

Hai tay tac Hu Tarn Hop Chuong (hoac Lien Hoa Hop Chuong) co cong dau hai 
ngon tro hop mong ngon de o ben dudi hai ngon cai, kem duoi dung hai ngon cai roi 
hoi ngua mong ngon. 




Chan Ngon: 

NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM _KHADAYA BHAMJA SPHATAYA 
SVAHA 

(Quy menh khap ca chu Phat_ An nuot, danh pha, pha het,thanh tuu) 



379 



2_Ma Dau Quan Am Thu An (2) 

Hai tay tac Hu Tarn Hop Chuong (Lien Hoa Hop Chuong), co hai ngon tro hai 
ngon vo danh cung hop mong ngon, co vao trong long ban tay, hai ngon cai hoi co 
cong. Dong vo Ma Dau An truoc chi co ngon vo danh la sai khac. 




An nay bieu thi cho Tarn Muoi Gia Hinh. Hai ngon lit la 16 tai, hai ngon vo danh 
la con mat, hai ngon giua la cai mui, ngoai ra khoang giua ciia ngon tro voi ngon cai 
bieu thi cho mieng cua con ngua. 

Lai Lien Hoa Hop Chuong la Tarn Muoi Dai Bi cua Quan Am, ngon vo danh la 
nuoc Cam Lo Dai Bi, ngon tro tiic la gio cua Dai Nguyen. Dung nuoc Cam Lo lam 
nghia tay rua hat giong tap nhiem trong Tang Thuc cua chiing sinh. Ngon cai la Tarn 
Muoi Dai Khong (ben trai la cai mieng, ben phai la an nuot) co nghia la het moi mam 
giong tap nhiem. 

Chan Ngon: 

a) ^#?*JT*i*t * 

OM_ AMRTODBHAVA HUM PHAT SVAHA 
(Quy menh, Cam Lo phat sinh, khung bo pha hoai (pha tan su so hai), thanh tuu) 

NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM _KHADAYA BHAMJA SPHATAYA 
SVAHA 

3_ Ma Dau Quan Am Thu An (3)_ Nhiep Doc An (1) 

Hai tay Noi Phoc, kem dung hai ngon cai, nghieng de long giua cua hai ngon tro 




Lai hai tay Noi Phoc, cung dung dung hai ngon cai, hoi co long tren. 
Lai goi la Nhiep Nhat Thiet Chir Doc An. 

Chan Ngon (giong nhu truoc) 

4_ Ma Dau Quan Am Thu An (4)_ Nhiep Doc An (2) 

Kim Cuong Hop Chuong, dung dung hai ngon giua cung hop dau ngon, hai ngon 
tro deu moc ngon vo danh, lai dem ngon tro nghieng de long tren cua ngon giua, kem 
dung hai ngon lit de 6 trong long ban tay, roi dem hai ngon cai kem dung diing den 
cung nhom tu voi ngon lit. 



380 



Xong quan tuong (ben trai la cai mieng, ben phai la an nuot) an nghiep ac, phien 
nao, ach nan chang lanh. Bua ngon cai den (ben trai la cai mieng, ben phai la an nuot) 
an ba thu 

An nay lai co ten la Ac Nan (ben trai la cai mieng, ben phai la an nuot) Thyc 

An. 

Chan Ngon giong nhu truoc 

_Theo Tang Truyen thi Ma Dau Minh Vuong co Chan Ngon an nuot tat ca vat 
doc. Trong The Gian: cop, soi, ran, bo cap can hai chiing sinh huu tinh cho den chat 
doc cua Rong doc. . .gia su tat ca thu ac, vat doc den truoc mat mo can ma tat ca chung 
Than chang the cuu giup thi chi co cau xin Ma Dau Minh Vircng mau den, kem tung 
Chan Ngon lien co the cuu do. Chan Ngon nhu ben dudi 

Ma Dau Minh Vuong Chan Ngon: 

"Doan hy hy, ma cap phoc nhat lap na khe, phoc nhat lap muc khe, cap na 
cap na, nhan na nhan na, ban ta ban ta, nam nga nam nga, nac na ba nac na ba, a 
vi xa a vl xa, hat gia dot loi vu nghe gia, ban gia de, thoa cap" 

EHYEHI MAHA-VAJRA-NAKHA VAJRA-MUKHE, HANA HANA, 
DAHA DAHA, PACA PACA, DAGDHA DAGDHA, DANDA-BHAJ DANDA- 
BHAJ, AVISA AVISA, HAYAGRlVA JNEYA-PARYANTI SVAHA 

Chan Ngon doan Chu: 
"6ng, ta, boi ma dat cat, cap gia cat ngoa, ta, hong phoi" 

OM HRlH PADMA TAKKI HAYAGRlVA HRlH HUM PHAT 



381 



BAT KHONG QUYEN SACH QUAN Am 

Bat Khong Quyen Sach Quan Am (Amogha-pasa). Lai xung la Bat Khong 
Quyen Sach Quan Tu Tai, Bat Khong Vuong Quan The Am Bo Tat, Bat Khong Quang 
Dai Minh Vuong Quan The Am Bo Tat, Bat Khong Tat Dia Vuong Quan The Am Bo 
Tat. La mot trong 6 vi Quan Am 

Bat Khong (Amogha) la mot ten goi ciia Bat Khong Quyen Sach Quan Am, y 
nghia la chi Tarn Nguyen chang Khong. 

W A. t ' 

Quyen Sach (Pasa) nguyen la chi o An Do Co Dai, trong luc chien tranh hoac 
san ban dung day thung de bat Nguoi va Ngua. 

Dung Bat Khong Quyen Sach lam ten goi, y nghia la tuong trung cho Quan 
The Am Bo Tat dung soi day cua Tu Bi, ciiu do hoa dao chiing sinh, Tarn Nguyen ay 
chang nhiem dinh su trong rong (bat nhiem khong), nen cung dung soi day lam Tarn 
Muoi Gia Hinh. 

i r i 

Ton nay bieu thi cho y nghia Nhiep Phuc chung sinh, the hien Tu Bi rong Ion 
cua The Nguyen tham sau. 

Kinh Bat Khong Quyen Sach Than Chu Tam ghi chep rang: 
"Bay gio trong Hoi co mot vi Bo Tat ten la Quan Tu Tai tu cho ngoi dung day, 
sua soan quan ao, trat ao bay vai phai, quy goi phai sat dat, chap tay hudng Phat, mat 
mat vui ve, no mat mim cuoi roi bach Phat rang: "Con co Than Chu Tam ten la Bat 
Khong Quyen Sach (Amogha-pasa). Con 6 thoi xa xua each nay 91 kiep, thoi co The 
Gioi ten la Thang Quan (Vilokitayam), trong do co Due Phat ten la The Chu Vuong 
Nhu Lai (Lokendra-raja- tathagataya) Ung Chinh Dang Giac Minh Hanh Vien Man 
Thien The The Gian Giai V6 Thuong Truong Phu Dieu Ngu Si Thien Nhan Su 
Phat Bac Gia Pham Due Phat The Ton ay thuong xot con cho nen vi con noi Dai 
Than Chu Tam. Khi ay do con tho tri sue uy than nen thuong vi vo luong chiing Tinh 
Cu Thien, chiing Tu Tai Thien, chiing Dai Tu Tai Thien, Dai Pham Thien Vuong cung 
voi Thien Chiing, vo luong tram Troi cung kinh ciing duong ton trong khen ngoi. Con 
deu giao hoa khien cho ho huong ve Vo Thuong Chinh Dang Bo De 

Con y theo siic cong diic nhu vay lien duoc muoi lie Bat Khong Dieu Tri 
Thuong Thu Trang Nghiem Dai Tam Ma Dia. Do siic Dinh nay, hien thay muoi 
phuong vo luong vo so cac The Gioi Phat, tat ca Nhu Lai voi cac Chiing Hoi.(Con) 
deu di den ciing duong, lang nghe Chinh Phap, trien chuyen giao hoa vo luong Huu 
Tinh deu khien cho ho phat tam huong ve Vo Thuong Giac. Cho nen chang the luan 
ban siic ciia Chii nay, hay ciiu vo luong nan kho ciia chiing sinh. Cac ke co Tri deu nen 
tho tri" 

Do do, nen Quan The Am Bo Tat thi hien Hoa Than, liic dung Phap nay ciiu do 
chiing sinh, lien goi la Bat Khong Quyen Sach Quan Am. 

HINH TLT0NG CUA BAT KHONG QUYEN SACH QUAN AM 

Hinh tuong ciia Ton co nhieu loai: 1 mat 8 canh tay, 3 mat 6 canh tay, 1 mat 3 
mat 18 canh tay, 1 mat 4 canh tay (hoac 32 canh tay), 3 mat 2 canh tay (hoac 4 canh 
tay, 6 canh tay, 10 canh tay, 1 8 canh tay). . . . 

Kinh "Bat Khong Quyen Sach Than Bien Chan Ngon" ghi nhan rang: "Tuong 
co 3 mat 6 canh tay, noi rang: Mat chinh vui ve, mat ben trai nhan may tron mat ha 
mieng, rang nanh huong len tren, mat ben phai nhan may tron mat ngam mieng. Dau 
doi Mao Bau, Mao co Vi Hoa Phat, cac tay cam Hoa Sen, Soi Day, Tam Kich Xoa, 



382 



mot tay Tac Thi V6 Uy, mot tay nang Chuong, (? tay thu 6 cam binh Quan Tri) ngoi 
Kiet Gia tren Hoa Sen" 

Tay Tang tho Ton Tuong nay voi tu the dung tren hoa sen 




Kinh Bat Khong Quyen Sach Da La Ni Ty Tai Vircng Chu, quyen Thirong 
(Do Sa Mon Thich Quang Tri dich) co ghi rang: "Hinh tuong ciia Thanh Quan Tu Tai 
Bo Tat voi than mau vang lot, dau doi mao hoa, toe xanh re ra hai ben vai sau truoc, 
mat may vui ve, phong tram ngan anh sang thanh tinh hon het. Mat co ba mat, dung 
toan day lua trang cot treo noi nguc, dung da nai che noi hai vai, trang sue, dung day 
lua bau cot o eo lung. Ton Gia co bon tay, tay trai tren cam hoa sen, tay trai duoi cam 
Tao Binh (binh dimg nude rua) tay phai tren Thi V6 Uy, tay phai duoi cam xau chuoi 
deu dung cac bau nghiem sue. Than mac ao Troi dung tren hoa sen, co dai oai due, 
Anh Lac ngan dai giao noi canh tay thong xuong duoi, dung cac bau lam vong xuyen. 
Tren danh ve Phat V6 Lirffng Tho (Amitayus)" 




383 



Noi khac thi tha Ton Tirgng nay ngoi tren toa sen 




_Trong Quan Am Vien ciia Thai Tang Gioi Man Da La thi Bat Khong Quyen 
Sach Quan Am co than mau thit trang, 3 mat 4 canh tay, moi mat co 3 mat. Mat chinh 
dien mau thit, mat ben phai mau xanh, mat ben trai mau den. Ben trdi: Tay thu nhat 
cam hoa sen, tay thu hai cam sgi day. Ben phai: tay thu nhat cam trang hat, tay thu hai 
cam binh Quan Tri. 




384 



-Ba mat bieu thi cho 3 Due: Phap Than, Bat Nha, Giai Thoat 

-4 canh tay bieu thi cho 4 Tri Noi Chung 

Tay cam hoa sen bieu thi cho Dieu Quan Sat Tri 
Tay cam binh Quan Tri bieu thi cho Binh Dang Tinh Tri. 
Tay cam trang Hat bieu thi cho Dai Vien Kinh Tri 
Tay cam soi day cho bieu thi cho Thanh So Tac Tri. 

Mat Hieu la: Dang Dan Kim Cinrng 

Chu chung tu la :MO (If) 
Tarn Muoi Gia Hinh la: Soi day 




Mat Giao Tay Tang tho phung Ton tuong co ba mat, bon canh tay: 




385 



Ton Tirgng mot mat, bon canh tay 




_T6n Tuong mot mat, tarn canh tay: Soi long trang giua chan may dung len, tay 
thu nhat ben trai ben phai chap lai de ngang nguc. Ben trai: ke den tay cam Hoa Sen, 
tiep theo tay o tren goi cam Soi Day, tay thu tu Tac Du Nguyen An. Ben Phai: Tay thu 
hai cam cay Tich Truong, tay thu ba o tren Gia (the ngoi) cam cay Phat Tran Trang, 
tay thu tu Tac Du Nguyen An, rvi cac ngon xuong ngiia long ban tay, An ben phai ben 
trai giong nhau khong cam vat. 2 ban chan ben trai de ben phai, mac Ca Sa lam bang 
da Huou. 




386 



Ngoai ra con co Ton Tuong mot mat, tarn canh tay voi khi truong khac nhu: 




Hai tay phia truoc ket Cat Tircrng An bieu thi cho su do khap chiing sinh duoc 
cat tuong nhu y 

Tay cam hoa sen trang bieu thi cho su thanh tuu moi loai Cong Due 
Tay cam chay Kim Cuong bieu thi cho su toi phuc tat ca oan dich 
Tay cam soi day bieu thi cho su nang cuu chiing sinh tu bat lac khong khien 
duoc an on 

Tay cam cung ten bau bieu thi cho su khien cho chiing sinh som ket duoc duyen 

lanh 

Tay Thien Thu Thien Nhan hien siic tuong ling voi Phap Luc vo bien 

Tay cam Tinh Binh bieu thi cho su ruoi Cam Lo tran khap, ban Phuoc cho chiing 

sinh 



387 



Ton Tirgng ba mat, 10 canh tay: 




388 



Bat Khong Quyen Sach Quan Am Thu An: 
Hai tay tac Lien Hoa Hap Chuang. Hai ngon tro, ngon cai cai cheo nhau ben 
ngoai, duoi ngon cai phai den khoang giua ngon cai trai va ngon tro trai (ho khau). Lai 
co ten la Lien Hoa Quyen Sach An 




Lien Hoa Hop Chuang bieu thi cho goc ciia Lien Hoa Bo, la Tu Tinh von co cua 
hoa sen ma ngon cai ngon tro bon ngon cai cheo nhau ben ngoai at tac quan hoa sen o 
dau soi day (Sach doan lien hoa quan). Soi day bieu thi cho Ban The dem bon loai day 
nhu ngu dan o The Gian cau ca de te do chung sinh cue ac. 

Chan Ngon: 

Om_ Amogha-vijaya hum phat 




Hay ^ ^ *$&H H H Wi( KG H<$H(* WZW 

Om_ Amogha-padma-pasa-krodha akarsaya pravesaya maha-pasu-pati, 
yama, varuna, kubera, brahma-vesa-dhara padma-kula-samayam hum hum 

Bi Mat Tieu Tam Chu Chan Ngon 

Om_ Padma-dhara amogha-jayane sru sru svaha 



389 



Pham nguoi nao nhu Phap Tho Tri Bat Khong Quyen Sach Tarn Vuong Mau Da 
La Ni, hien doi co the duoc 28 loai cong due nhu: 

l_Tat ca benh dau nhuc chang the khien than ay phien nao. Tuy co benh dau 
nhuc, nhung do sue cua Phuoc Nghiep nen mau duoc tru khoi. 

2_ Than ay sang loang, da de mem mai vi dieu. . . . duoc nhieu nguoi yeu kinh. 

3_ Cac Can dieu phuc 

4_ Duoc nhieu tai bao, mong cau tuy xung, chang bi ke khac cuop doat. 
5_ Lua chang the thieu dot 
6_ Nuoc chang the cuon chim 

7_ Vua chang the doat duoc. Pham Nghiep da lam thuong duoc cat loi 
8_ Mua da ac chang the gay thuong tich, nhiep chat doc cua Rong ac. 
9_ Chang bi tai nan, chang so gio ac mua bao nguoc 

10_ Neu nguoi bi sau trung an lua ma. Nen lay cat, tro, nuoc... doc tarn y chu 
vao bay bien roi ket Gioi tarn phuong, ket khap ca cac phuong tren dudi thoi tat ca 
dieu so hai, tat ca trung doc lien duoc tru diet. 

1 1_ Tat ca Quy ac hut tinh khi nguoi, hoac o trong mong ket lam vo chong, 
muon gay Yem My . . . cung chang the hai. 

12_ O cho cua tat ca chung ac thuong duoc an vui, tarn luon kinh trong khong 
tarn buong roi. 

13_ Neu co cac Oan sinh khoi y ac, muon tim den tra thu cung tu tieu diet. 

14_ Neu co nguoi ac muon den gay hai thoi chang the hai, lien tu lia bo 

15_ Tat ca Chu Tro, tat ca Co Dao lien mau tu nhiep, chang the gay hai 

16_ Gia Nha Xu 6 trong Chung rat cung manh 

1 7_ Phien nao cua cac Huu chang the rang buoc quay nhieu. 

18_ Ngay tai tran dich, mm' nhon ben gay hai. Mot long rung Chii thi than chang 

bi dinh vuong tat ca dao, gay, cung ten. 

19 _ Tat ca Thien Than thuong theo ung ho. 

20_ Doi doi, chon chon thuong duoc chang lia Tu Bi Hy Xa 

21 _ Vao ngay bi chet, Quan The Am Bo Tat se hien tuong Ty Kheo hien truoc 

mat nguoi ay 

22_ Khi bi chet thoi tarn chang tan loan, bon Dai an on, khong co cac kho nao 
gay roi than ay. 

23_ Tuy benh tram trong quan bach cung khong co cac thu ri tham, tiet ra chat 6 

r 9 7 

ue, phan nuoc tieu chang sach. 

24_ Ngay bi chet, duoc nghi nho chan chinh, tarn chang thac loan. 
25 _ Ngay bi chet, chang phai up mat ma chet 
26_ Ngay bi chet, duoc vo luong bien tai 

77_ Ngay bi chet, muon sinh vao quoc do cua Due Phat nao thoi tuy y vang sinh. 
28_ Thuong duoc Thien Tri Thuc chang lia bo. 



390 



chuAn be bo tat 



Cundhe: Chuan De dugc dich am tu cac ten Phan la Cundl, Cunti, Cundhi, 
Kundi, Cundhe, Cunde, Cumdi, Cumdhe, Suddhe (Trong cac ten Phan nay thi 2 ten 
thuong dugc dung la Cundhe voi 'Suddhe) va dugc phien dich theo cac y nghia la 
Khiet Tinh, Thanh Tinh, Dieu Nghia, Minh Giac, Ho Tri Phat Phap. Day la vi Bo Tat 
hay ho menh va te do cac chiing sinh khien cho ngo giai Phat Qua . 

Theo Truyen Thuyet cua An Do thi Cunti hay Cundhi la ten cua mot Apsara 
va co y nghia la Nguon suoi nho, cai gieng nho, may man, tot gioi, nguoi co tai ba loi 
lac. 

Theo Truyen Thuyet khac thi Chuan De (Kundi) la mot ten goi cua Durga 
(Hoa than cua Hac Mau Thien Kali) voi bai Chii xung tan la: 

Om_ Kali kuli kundi svaha 

(Quy menh Hac Mau Thien. Nguyen tuan theo su ton kinh Sakti ma thanh tuu 
Phap cua Durga). 

Theo Truyen Thong Hoa Van thi Chuan De con co cac ten goi khac la: That 
Cau Chi Phat Mau hay That Cau De Phat Mau (Sapta-koti-buddha-matr), Chuan De 
Phat Mau (Cundhe buddha-Matr), That Cau De Phat Mau Chuan De (Sapta-koti 
buddha-matr-Cuhdhe), Chuan De Bo Tat (Cundhe Bodhisatva), Chuan De Quan Am 
hay Chuan De Quan Tu Tai (Cundhe -Avalokitesvara) 

Hien Do Thai Tang Gioi Man Da La ghi nhan Chuan De la mot trong 3 vi 
Phat Mau thuoc Bien Tri Vien voi Ton Tugng mau vang lgt, mac ao lua mong nhu 
Thien Y, dau doi mao bau co ngoc luu ly ru treo, mat co 3 mat, ngoi tren toa sen, toan 
than co 18 tay, moi tay co deo vong xuyen kham Xa Cu va moi tay deu cam cac loai 
khi cu bieu thi cho cac Tam Muoi Gia (Samaya: Ban The). 




Trong Vien nay thi Chuan De bieu thi cho su thanh tinh vo nhiem cau la dac 
tinh cua Lien Hoa Bo (Padma-kulaya) nen Chuan De dugc xem la Mau (Matr) cua 
Lien Hoa Bo trong Phat Bo (Buddha-kulaya) nghia la tu Ton nay sinh ra cac Ton 
trong Lien Hoa Bo. 



391 



Trong Kim Cirang Giai Man Da La thi Chuan De dugc nhan biet dudi danh 
hieu Kim Cirong Ho Bo Tat (Raksa-bodhisatva) la mot trong 4 vi Bo Tat than can cua 
Due Phat Bat Khong Thanh Tmi (Amogha-siddhi-buddha) [tiic la Due Phat Thich 
Ca (Sakyamuni-buddha)] o phuong Bac. Ton nay dugc sinh tu Mon Giap Tru Dai Tir 
cua tat ca Nhu Lai vi the Chuan De dugc dich y la Ho Tri Phat Phap va la vi Bo Tat 
thuong di lai trong The Gian de dap nat cac Hoac Nghiep ciia tat ca chung sinh, khien 
cho ke doan menh dugc tho menh lau dai, tang tien Phuoc Tue, doi doi xa lia neo ac, 
mau chong phat Tam Bo De (Bodhi-citta) va vien man moi uoc nguyen. Y nghia nay 
thuong dugc dai chung nhan biet nhieu qua cac cong nang cua Than Chu Chuan De ghi 
trong cac Kinh Quy. 



ft % % % * 
















■ : : p 


















HI ,?r 




m 



Dua tren hai truyen thong nay ma cac Dong Phai Mat Giao da co su nhan dinh 
khac nhau ve Bo Tat Chuan De. 

_ Chuan de thuoc Quan Am Bo (hay Lien Hoa Bo) 

Can cu va chung tu BU ( ^ ) nghia la "Ngo Giai chdng the <fdc": cua Bo Tat 
Chuan De trong Bien Tri Vien va Quan Ty Tai Bo Tat (Avalokitesvara-bodhisatva) 
6 canh hoa Dong Bac trong Trung Dai Bat Diep Vien cung co chung tu la BU, dong 
thoi ca 2 Ton nay deu bieu thi cho Tam Tinh thanh tinh nen nguoi doi hop xung thanh 



392 



danh hieu Chuan De Quan Am va hong danh nay bieu thi cho Hanh Nguyen ciia Tarn 
Bo De voi Due Tu Chung. 




Dua tren y nghia nay nen He Dong Mat ciia Nhat Ban dem Chuan De lam mot 
Ton trong 6 vi Quan Am va nhiep vao trong 6 vi Quan Am ciia Lien Hoa Bo. Sau vi 
Quan Am nay chia vao 6 neo tac than irng hoa de te do cac chiing sinh. 

Theo Ma Ha Chi Quan thi 6 vi Quan Am voi hinh sac, danh hieu nhu sau deu 
hien tuong Tu Bi cuu do chiing sinh trong 6 neo, gom co : 

1) Dai Tir Quan Am la Bien Than ciia Chinh Quan Am co chiing tii la JAH 
(^•) ciiu Dia Nguc Dao. Than mau xanh, tay trai cam hoa sen xanh, tay phai Thi V6 

Ket Dai Tarn Co An, dung Ban Chii. 



393 



2) Dai Bi Quan Am la Bien Than ciia Thien Thii Quan Am co chung tu la 
HRlH (^?) Cuu Nga Quy Dao. Than mau vang rong, 6 mat co tuong Tu Bi. Tay trai 
cam hoa sen hong, tay phai Thi V6 Uy. 

Ket Lien Hoa Hop Chuong, tung Chii la: 

Om_ Vajra-dharma Hrih 

3) Sir Tir V6 Uy Quan Am la Bien Than cua Ma Dau Quan Am co chung tu 
la KHl (-KfQ hoac HUM (&) cuu Sue Sinh Dao. Than mau xanh, tay phai cam hoa sen 
tren hoa co Phan Khiep, tay trai Thi V6 Uy. 

Ket Phan Khiep An, tung Chii la: 

OmVajrakhl svaha 

4) Dai Quang Pho Chieu Quan Am la Bien Than cua Thap Nhat Dien Quan 
Am co chung tu la KA cuu A Tu La Dao. Than mau thit. Tay phai cam hoa sen 
hong tren hoa co binh hoa, mieng binh dung bau Doc Co. Tay trai Thi V6 Uy. 

Ke Bat Dong An, tung Chii la: 

Om_ Maha-prabha svaha 

5) Thien Nhan Truing Phu Quan Am la Bien Than cua Chuan De Phat 
Mau co chung tu la SU ("^) cu Nhan Dao. 

Hop 2 ngon lit, 2 ngon vo danh cai cheo nhau ben trong. Dung 2 ngon giua, 
dem 2 ngon tro phu lung ngon giua, dem 2 ngon cai phu ben canh 2 ngon tro. Tung 
Chii la: 

Om Sure sure sune svaha 

• • 

6 ) Dai Pham Tan Toe Quan Am la Bien Than ciia Nhu Y Luan Quan Am 
co chiing tu la HPJH (^?) ciiu Thien Dao. Than mau trang. Tay trai cam hoa sen, tren 
hoa dung chay Tarn Co. Tay phai Thi V6 Uy 

Ke Dai Tarn Co An, ngon tro nhu hinh bau. Tung Chii la: 

Om_ Hrih maha-pra svaha 

.) Thang Quan Bat Dong Quy ghi: "Truy Chung Ca Thai La Vuong la 

than so bien ciia Chuan De Quan Am". 

.) Quy ghi: "Tu Phap Chuan De deu thay tuong ciia Quan Tu Tai" 

.) Tieu Da Sao ghi: "Thien Nhan Truong Phu la Chuan De Phat Mau cuu do 

Nhan Gian" 

.) Khuyen Tu Tu Sao ghi: "Chuan De la Quan Am" 
.) Thach Son ghi: "Chuan De Quan Tu Tai BoTat" 
.) Thien Tong cung dung Chuan De la mot Ton trong Quan Am Bo. 
Lai nua Chuan De dich la Thanh Tinh (Suddha) tiic Thanh Tinh Quan Am. 
Vi Bat Khong Quyen Sach Quan Am cung co ten la Thanh Tinh va cung la mot Hoa 



394 



Ton ciiu do tat ca chiing sinh trong Nhan Dao nen Chuan De chinh la Bat Khong 
Quyen Sach (Amogha-pasa) 

Do nhan dinh Chuan De la mot Ton trong Quan Am Bo, nen cac he phai nay 
deu dung Ket Gidi Minh Vuong la Ma Dau hoac Quan Tra Loi. 

_Chuan De thuoc Phat Bo 

Theo Hien Do Thai Tang Gidi Man Da La thi Chuan De la mot Ton trong 
Bien Tri Vien bieu thi cho due Nang Sinh ciia chu Phat va tu Ton nay sinh ra cac 
Ton ciia Lien Hoa Bo. Lai nua, Chuan De con bieu thi cho Tarn Tinh Thanh TTnh la 
khuon mau de sinh ra cac Phat Tu* (Buddha-putra) nen Chuan De duoc ton xung la 
Phat Mau (Buddha-matr). Do Bien Tri Vien la mot Vien trong Phat Bo thuoc Thai 
Tang Gidi nen Chuan De phai la mot Ton trong Phat Bo 




Cao Hue noi: "Chuan De la Ho Bo Tat, mot trong 4 Bo Tat than can ciia Due 
Bat Khong Thanh Tuu Nhu Lai ma Bat Khong Thanh Tuu Nhu Lai lai la Due Phat 
Thich Ca. Do do Chuan De la mot Hoa Than ciia Due Phat Thich Ca" 

Khau noi: "Bat Dong la Hoa Than cua Thich Ca Mau Ni ma Thang Quan Bat 
Dong Quy ghi: Hien Than thu nam trong 8 loqi than la than so bien cua Chuan De. Do 
do Chuan De la hoa than ciia Due Phat Thich Ca" 

Khau noi: "Tu Phap Chuan De thi dung O So Sa Ma (Ucchusma:UeTich Kim 
Cuong) lam Ket Gidi Minh Vuong ma O So Sa Ma la than so bien ciia 2 Ton Thich Ca 
va Bat Dong. Do do Chuan De la mot hoa Than ciia Thich Ca" 

Quy ghi: "Dung O So Sa Ma hay Vo Nang Thang lam Ket Gidi Kim Cuang'W 
O So Sa Ma va V6 Nang Thang (Aparajita) deu la than so hoa ciia Thich Ca nen 
Chuan De phai la Hoa Than ciia Thich Ca. 



395 



Bach Bao Khau Sao ghi nhan: "Chuan De la hoa than ciia Thich Ca bieu thi 
cho Due Thuyet Phap" 

He Dai Mat cua Nhat Ban dem Chuan De nhap vao Phat Bo dung lam mot 
Ton trong Phat Bo 

Do nhan dinh Chuan De la mot Ton trong Phat Bo nen cac He Phai nay 
thuong dung O So Sa Ma hay V6 Nang Thang lam Ket Gioi Minh Vuong. 

_Hau het cac Tong Phai Mat Giao deu cong nhan Chuan De Phat Mau cu ngu 
tai Troi Sac Cuu Canh. 

TON Tl/ONG CHUAN BE PHAT MAU 

Ton Tuong Chuan De co nhieu dang: 4 tay, 6 tay, 14 tay, 18 tay... nhung 
thong thuong nguoi ta hay tho phung Tuong 1 8 tay. 

Tirong Chuan De Quan Am cua Trung Hoa: Tuong co 4 canh tay, tren dinh 
doi Dinh An la mot vi Hoa Phat. Ben trai: Tay thu nhat de truoc eo, tay thu hai cam 
Bao Chau (Vien ngoc bau). Ben phai: Tay thu nhat cam chay Doc Co, tay thu hai nang 
cao len dem ngon cai va ngon vo danh cung vin nhau, Nhu phong (hai vu) sung man 16 
xuat bieu thi cho tuong Phat Mau. 

Tirong Chuan De Quan Am cua Tay Tang: Tuong co 4 tay, ngoi Kiet Gia 
tren hoa sen. Hai tay trai phai thu nhat dat o tren ron cam Binh Bat. Tay phai thu hai rvi 
xuong tac Thi V6 Uy An, tay trai thu hai co 6 truoc nguc cam hoa sen tren hoa an tri 
mot ruong Kinh Phan. 




396 




Ton Tirong Chuan De Phat Mau 18 tay dirge ghi nhan rat ro trong Kinh 
Quy. Nay dua vao Bach Bao Khau Sao ghi nhan lai su minh hoa y nghia ciia Ton 
Tirgng nay . 

Tuang cd than mau vang trang: Mau vang (A) tuong trung cho Thai Tang 
Gioi, mau trang (VAM) tugng truang cho Kim Cuong Gioi. Mau vang trang bieu thi 
cho nghia " Ly Tri chang hai, Dinh Tue mot The" va bieu thi cho Due Nang Sinh cua 
chir Phat. 

Mat Tuang cd 3 mat: 3 mat la Phat Nhan, Phap Nhan, Tue Nhan bieu thi cho 
nghia " 3 De chang doc chang ngang, nhdt nhu binh dang''' 

Than Tuang cd moi loai trang nghiem toa dnh hdo quang tron sang rue lua: 

F t _ _ 1 

Sac Phap bieu thi cho nghia cua Thai Tang Gioi. Moi loai bieu thi cho cac Phap nhu 
cat bui. Trang Nghiem bieu thi cho nghia Bo Tat dung phien nao lam Bo De.Anh hao 
quang tron sang rye lira bieu thi cho nghia Tarn Phap cua Kim Cuong Gioi, la Tri 
hay pha moi am chuong cua Tarn hu vong. 
Than Tuang cd 18 tay: 

Hai tay ben tren tac Tirdng Thuyet Phap: Ton nay vao Nhan Bao hay lam 
vi Hoa Chu pha 3 Chuong nen dat biet hien ra 3 mat Tri noi Phap lgi sinh nen y theo 
giao vi Phap Co khien cho chung qua vi cua 3 Than 

Ben Phai: 

Tay thu hai tac Thi V6 Uy: 5 ngon tay ben phai bieu thi cho 5 Tri la nghia ciia 
Quang Minh. Ton nay la Hoa Chu cua Nhan Bao nen 6 The Gioi Sa Ba co hieu la Thi 
V6 Uy (Abhayamdada). Bo hien nghia Bai Bi chan that sau rong nen hien tay nay. 

Tay thu ba cam cay Kiem: Cay Kiem bieu thi cho Tri Tue giang 4 Ma , tru 3 
Chuong, hai 3 Boc , dut 5 Buc. 



397 



1 1 9 

Tay thu tu cam So Chau Trdng Hat) : Trang Hat bieu thi cho Tri Tue mang 
nghia Chuyen Phap Luan. Mau Chau la Ban Ton A Di Da. Manh moi cua trang hat la 
Quan Am, day la manh moi Dai Bi cua Quan Am xau suot 108 phien nao. Moi lan 
chuyen doi mot hat at dut bo mot phien nao, nen doan 108 phien nao chung 108 Tarn 
Muoi, moi moi deu du cho Phap, nhu Due Than Luc chang the nghi ban,moi moi deu 
du vo luong Ban The Tarn Muoi cua than khau y. 

Tay thu nam cam qua VI Nha Bo La Ca (Bfjapuraka): Blja la hat, Puraka la 
tran day nen Bijapuraka duoc dich la Tir Man Qua, qua nay chi co o Thien True. Qua 
nay bieu thi cho hat giong man van hanh van thien, hien nghia cong due vien man cua 
Phat Qua. 

Tay thu sdu cam cay bua (Phu Viet): Cay bua pha tat ca, khong co gi khong 
toi pha duoc la toi pha nan V6 Minh, cat dut Hoac Chuong bieu thi khong du sot. 

Tay thu bay cam moc cdu: Moc cau (Amkusa) co nghia la vua, 4 bien deu 
trieu ton nha vua nen van due deu quy vao Ton nay, nghia la vua cua cac Ton nen goi 
la Phat Mau. So Thuyen Cau Trieu tat ca chung sinh khac vao cung Phap Gidi Noi 
Chung von co la co trieu vao Nhu Lai Tich TTnh Tri Due. Do vay hien tay cam moc 
cau. 

Tay thu tarn cam Bat Chiet La (Vajra): Doi Duong goi Doc Co Xu la chay 
Kim Cuong, Tarn Co Xu la Bat Chiet La (Vajra). Tarn Co Xu hay toi diet 3 Doc hien 
chu Ton cua 3 Bo nen la Phat Mau cua 3 Bo. 

Tay thu chin cam vong hoa bdu (Ratna-mala: Bao Man): Hoa Man xau suot 
hoa la bieu thi cho nghia Van Due Trang Nghiem, la cong due cua Binh Dang Tinh 
Tri. 

Ben trai: 

Tay thu hai cam cay phuang bdu Nhu Y: Phuong bau Nhu Y la phuong bau 
cua Tam Bo De (Bodhi-citta) co dia vi cao tot. Doi voi chung sinh khong co Phuoc 
Tue , ban cung thi ban cho Nguyen The Xuat The. Vien ngoc bau (Bao chau) la goc re 
cua moi thien, day nguon cua van hanh. 

Tay thu ba cam hoa sen hong: Hoa sen hong ten Phan la Padma. 

Hoa sen la tu tinh thanh tinh bieu thi cho nghia Tu Tinh Thanh tinh cua tat ca 
cac Phap. La Phap tinh 3 Doc, 5 Due, tat ca toi cua Nhan Gian. 

Mau hong bieu thi cho mau sac kha ai (dang yeu) 

Ton nay vao Nhan Dao lam vi Hoa Chu nen dac biet dung hoa sen hong bieu 
thi cho Due nay 

Tay thu tu cam binh Tdo Quan: Cai Binh mang nghia chua day tat ca vat. Phat 
Mau Ton sinh ra cac Ton trong 3 Bo la Due chua day. Do vay hien thi tay cam binh 
Tao Quan. 

Tay thu nam cam sai day: Soi day bieu thi cho nghia giang phuc Ac Ma. Cac 
Ton Phan No (Krodha-natha) hay cam soi day. Ton nay troi buoc ke kho phuc khien 
cho khuynh dong dan vao cung Phap Gidi von co. Trong 4 Nhiep Phuong Tien thi day 
la phuong tien Dai Bi cue vi vay. 

Tay thu sdu cam bdnh xe: Banh Xe (Luan:Cakra) nghia la chuyen hoac toi 
pha, bieu thi cho su luu chuyen sinh tu trong 25 Huu. Khi luan chuyen da diet thi banh 
xe dung lai vay. 

Tay thu bay cam loa : Loa la vo 6c (Sahkha) mang nghia noi tich tinh nhu 
Phap. Lai bieu thi cho tieng rong cua su tu, khi su tu rong thi muon thu trong son da 
deu bi giang phuc. Nay dung tieng vang Ion cua loa khien giang phuc loai phien nao 
hoac chirdng cua chung sinh. 



398 



Toy thu tarn cam Hien Binh: Hien Binh la Tam Muoi Gia (Samaya) bieu thi 
su chua day 4 Tri Cam Lo ban cho chung sinh deu khien ma Hoa Giac von co. 

Toy thu chin cam ruang Kinh Bat Nha: Rirang Kinh Bat Nha bieu thi cho The 
ciia Tri Tue. 10 phuong 3 doi Phat Bo Tat deu y theo Bat Nha nay thanh Chinh Giac. 
Do Ton nay la Phat Mau cua chu Phat nen cam ruong Kinh Bat Nha. 




Be giup cho Do Chung de ghi nho Ton Tuong 18 tay cua Chuan De Phat 
Mau, cac vi Dao Su Trung Hoa da bien soan bai tan Chuan De Phat Mau la: 

Khuon mat Bo Tat nhu trang day 

Sac tuong trang vang rat doan nghiem 

Nay con dinh le, the quy y 

Nguyen thay Ton nhan thuong ciing duong 

NAM MO PHAT MAU CHUAN DE DAI BO TAT 

Tren mat Bo Tat co ba mat 

Nhu bon bien Ion that lang trong 

Nay con dinh le, the quy y 

Nguyen duoc nam loai mat thanh tinh 

NAM MO PHAT MAU CHUAN DE DAI BO TAT 

Tai Bo Tat deo bau trang sue 

Moi thu thu thang rat trang nghiem 

Nay con dinh le, the quy y 

Nguyen duoc Nhl Thong, nghe Dieu Phap 

NAM MO PHAT MAU CHUAN DE DAI BO TAT 



399 



Long nguc Bo Tat hien chu Van 

Nhu trang tron dieu hien quang minh 

Nay con dinh le, the quy y 

Nguyen duoc Tarn Thong, nghe lieu ngo 

NAM MO PHAT MAU CHUAN BE DAI BO TAT 

Bo Tat doi mao hoa tren dinh 

Trong mao hoa hien nam Nhu Lai 

Nay con dinh le, the quy y 

Nguyen duoc Tu Ton ban quan dinh 

NAM MO PHAT MAU CHUAN BE DAI BO TAT 

Bo Tat khoac ao mau trang tinh 

Sau Thu deo the that trang nghiem 

Nay con dinh le, the quy y 

Nguyen duoc quan ao kheo giai thoat 

NAM MO PHAT MAU CHUAN DE DAI BO TAT 

Than Bo Tat deo Chau Anh Lac 

Tay, ngon deo vong bau trang nghiem 

Nay con dinh le, the quy y 

Nguyen du bam hai (32) tuong Nhu Lai 

NAM MO PHAT MAU CHUAN DE DAI BO TAT 

Bo Tat ngoi thang tren hoa sen 

Lon cao chang dong tua nui vang 

Nay con dinh le, the quy y 

Nguyen sau se ngoi toa Bo De 

NAM MO PHAT MAU CHUAN DE DAI BO TAT 

Moi chi phan tren than Bo Tat 

Thuong phong vo luong anh sang lon 

Nay con dinh le, the quy y 

Nguyen duoc Tu Quang den ho niem 

NAM MO PHAT MAU CHUAN DE DAI BO TAT 

Tay Bo Tat ket An Thuyet Phap 

Bieu thi kheo noi tat ca Phap 

Nay con dinh le, the quy y 

Nguyen duoc cac Phap deu thong dat 

NAM MO PHAT MAU CHUAN DE DAI BO TAT 

Tay Bo Tat cam Phudng bau dieu 

Bieu thi The Gian la Toi Thang 

Nay con dinh le, the quy y 

Nguyen con hay dung Phudng Dai Phap 

NAM MO PHAT MAU CHUAN DE DAI BO TAT 



400 



B6 Tat kk An Thi V6 Uy 

Diu dat chung sinh bi hiem nan 

Nay con dinh le, the quy y 

Nguyen con mau lia su dang so 

NAM MO PHAT MAU CHUAN DE DAI BO TAT 

Tay Bo Tat cam hoa sen dieu 

Bieu thi sau can thuong thanh tinh 

Nay con dinh le, the quy y 

Nguyen con lia do (ly cau) nhu hoa sen 

NAM MO PHAT MAU CHUAN BE DAI BO TAT 

Tay Bo Tat cam kiem Tri Tue 

Hay chat troi buoc cua phien nao 

Nay con dinh le, the quy y 

Nguyen con chat dut Tham, San, Si 

NAM MO PHAT MAU CHUAN DE DAI BO TAT 

Tay bo Tat cam binh Tao Quan (ruoi vay) 

Tuon nuoc Cam Lo tham chung sinh 

Nay con dinh le, the quy y 

Nguyen con thuong duoc Phat quan dinh 

NAM MO PHAT MAU CHUAN DE DAI BO TAT 

Bo Tat cam trang hoa mau nhiem 

Moi thu trang diem that thu thang 

Nay con dinh le , the quy y 

Nguyen con duoc buoc lua Dieu Phap 

NAM MO PHAT MAU CHUAN DE DAI BO TAT 

Bo Tat cam soi day Kim Cuong 

Kheo hay dan nhap vao tat ca 

Nay con dinh le, the quy y 

Nguyen con duoc vao Phap tuong ung 

NAM MO PHAT MAU CHUAN DE DAI BO TAT 

Tay Bo Tat cam qua Thien Dieu 

Bieu thi vien thanh qua Bo De 

Nay con dinh le, the quy y 

Nguyen con rong tu cac qua lanh 

NAM MO PHAT MAU CHUAN DE DAI BO TAT 

Bo Tat cam banh xe tarn cam 

Uy quang chieu dieu khap Tarn Gioi (3 coi) 

Nay con dinh le, the quy y 

Nguyen con thuong chuyen Dai Phap Luan 

NAM MO PHAT MAU CHUAN DE DAI BO TAT 



401 



Tay Bo Tat cam cay biia lan 
Hay pha Phap Bat Thien ben chac 
Nay con dinh le, the quy y 

Nguyen con dap nat nui Nhan Nga (Nguoi va Ta) 
NAM MO PHAT MAU CHUAN DE DAI BO TAT 

Tay Bo Tat cam Loa Dai Phap 

Am thanh chan dong ba ngan coi 

Nay con dinh le, the quy y 

Nguyen con hay noi tat ca Phap 

NAM MO PHAT MAU CHUAN DE DAI BO TAT 

Bo Tat cam moc cau Kim Cuong 

Kheo hay cau trieu khap tat ca 

Nay con dinh le, the quy y 

Nguyen con thanh tuu Phap Cau Trieu 

NAM MO PHAT MAU CHUAN DE DAI BO TAT 

Tay Bo Tat cam Binh Nhu Y 

Tuon ra Tang bau voi Kinh Dien 

Nay con dinh le, the quy y 

Nguyen con tho dung thuong nhu y 

NAM MO PHAT MAU CHUAN DE DAI BO TAT 

Tay Bo Tat cam chay Kim Cuong 

Tarn Bo Troi Rong deu quy nguong 

Nay con dinh le, the quy y 

Nguyen con dieu phuc ke kho phuc 

NAM MO PHAT MAU CHUAN DE DAI BO TAT 

Tay Bo Tat cam Kinh Bat Nha 

Ham chua nghia vi dieu tham sau 

Nay con dinh le, the quy y 

Nguyen con khong Thay tu nhien ngo 

NAM MO PHAT MAU CHUAN DE DAI BO TAT 

Bo Tat cam vien ngoc Ma Ni 

Hao quang tron trang khong ty vet 

Nay con dinh le , the quy y 

Nguyen Tarn Dia con luon lanh loi 

NAM MO PHAT MAU CHUAN DE DAI BO TAT 

Phat Mau Chuan Be Dai B6 Tat 
Hien muoi tarn tay ngoi tren Dan 
Tarn Dai Bo Tat ho tarn phuong 
De Tu mot long quy menh le 

NAM M6 PHAT MAU CHUAN DE DAI BO TAT 



402 



_Th6ng thirong Ton Tirong 1 8 tay ciia Chuan Be Bo Tat duoc tho phuong 
chung voi Due Phat (hoac cai long bau) o tren dinh dau, hai ben co hai vi Troi (hoac 
cac vi Troi) di den ciing dirong va ben duoi la hai vi Long Vuong nang do Phap Toa. 




403 



_Phat Giao Tay Tang con tho phuong Ton Tuong Chuan Be Phat Mau co 1 8 
tay chung voi cac quyen thuoc 




_Truyen thua cua Phai Giac Nang tai Tay Tang co Phap Tam Dien Nhi Thap 
Luc Ty Chuan De Phat Mau rat thu thang, nen thirong thua phung Ton Tuong Chuan 
Be Phat Mau co 3 mat va 26 canh tay 




404 




405 



_Ngoai ra Mat Giao con tho phung Ton Tuong ciia Chuan De Phat Mau chung 
voi cac Chii Ngij: 




406 





407 



Y NGHIA PHAP VE TU"0NG CHUAN DE PHAT MAU 



That Cau De Phat Mau So" Thuyet Chuan De Da La Ni Kinh (Do Tarn 
Tang BAT KHONG dich) co ghi: 

"Tuong Chuan De Phat Mau voi than mau trang vang, ngoi Kiet Gia tren hoa 
sen, than toa hao quang tron co dinh hat thoc nhe nhu ao cua 10 Ba La Mat Bo Tat, 
phia tren ben duoi deu tac mau trang. Lai goc ao khoac ngoai (Thien Y) co quan anh 
Lac, doi Mao Troi, canh tay deu deo vong xuyen. Dan Tue (2 ban tay) deu deo vong 
bau. Mat Tuong ay co 3 mat, 18 canh tay. 

Hai tay ben tren tac tuong Thuyet Phap 

Ben phai: Tay thu hai tac Thi V6 Uy, tay thu ba cam cay Kiem, tay thu tu cam 
vong hoa bau, long ban tay thu nam cam Cu Duyen Qua, tay thu sau cam cay Bua, tay 
thu bay cam Moc Cau, tay thu tarn cam chay Kim Cuong, tay thu chin cam Trang Hat. 

Ben trai: Tay thu hai cam cay Phuong bau Nhu Y, tay thu ba cam Hoa Sen 
hong he no, tay thu tu cam Quan Tri, tay thu nam cam Soi Day, tay thu sau cam Banh 
Xe, tay thu bay cam Thuong Khu (Sahkha:V6 6c), tay thu tarn cam Hien Binh, tay thu 
chin cam ruong Kinh Bat Nha. 

Ben duoi hoa sen ve ao nude. Trong ao co Long Vuong Nan Da (Nanda- 
naga-raja), Long Vuong O Ba Nan Da (Upananda-naga-raja) nang toa hoa sen. 

Ben trai ve nguoi Tri Minh, tay cam 16 huong chiem nguong Thanh Gia. 
Chuan De Phat Mau thuong xot nguoi Tri Minh, huong mat nhin xuong. 

Ben tren ve 2 vi TTnh Cu Thien Tu, mot vi ten la Cu Sach Da Thien Tu, tay 
cam vong hoa huong xuong duoi, nuong theo tren hu khong den cung duong Thanh 
Gia". 




Y nghia cua Tranh Tuong nay la: 

_ Than mau trang vang: Bieu thi cho nghia Ly Tri chang hai, Dinh Tue mot 
The ham chua Due Nang Sinh ciia chu Phat. 

_ Ngoi Kiet Gia: Bieu thi cho tinh Nhat Nhu cua sinh tu va Niet Ban 
_ Hoa sen : Bieu thi cho Tarn Dai Bi 



408 



_ Than toa hdo quang: Bieu thi cho Tri pha am chuong ciia Tarn hu vong. 

_ Phia tren ben duai todn la mdu trang: Bieu thi cho su hien bay Phap Dai Bi 
trang tinh de hoa do chiing sinh 

_ Moi thu trang sue tren than: Bieu thi cho hien tuong Bo Tat di vao dong 
sinh tu dung phien nao de hien thi Bo De. 

r i 

_ Mat co 3 mat : Hien Phat Nhan, Phap Nhan, Tue Nhan bieu thi cho nghia Ba 
De chang doc chang ngang, nhat nhir binh dang. 

_ Than co 18 tay: 

Hai tay thu nhat: tac tuong thuyet Phap bieu thi cho su hien bay Phat Phap hoa 
do chiing sinh. Con lai tarn tay ben trai bieu thi cho Me Gioi va tarn tay ben phai bieu 
thi cho Phat Gioi . 

Hai tay thu hai: Tay trai cam Phudng bau tuong trung cho Tarn Bo De von co 

i ' _ r ' 

noi moi chiing sinh ma chang tu biet . Nay dung tay Thi V6 Uy ben phai gia tri khien 
cho hien dac Tarn Bo De do . 

Hai tay thu ba: Tay trai cam hoa sen tuong trung cho Ban The vo cau nhiem 
von co cua moi chiing sinh, nhung do dua vao phien nao ngan tre ma du Tap khi chua 

r i i ' ' 

het nen chang hien 16 duoc van diic . Nay dung cay kiem sac ben ben phai tuong trung 
cho Dang Giac ciia Phat gioi, mot lan chuyen kiem chem diit du Tap khi ay khien cho 
hoa sen thanh tinh no bay nhung canh hoa van diic van thien . 

Hai tay thu tu: Tay trai cam binh Quan tri chua nuoc Tao quan (Nuoc ruoi 
vay) tuong trung cho Tri Tue von co ciia chiing sinh. Nhung do khong co Phuoc, 
khong co tri nhu dat kho can chang co nuoc tham uot nen mam giong Bo De chang the 
sinh truong duoc, day tiic la dua vao phien nao ma chang the phat sinh Tri Tue. Nay 
dung tay phai cam Trang hat gia tri khien cat diit 108 phien nao de cho hien dac duoc 
nuoc Tri Tue ciia Nhu Lai ruoi tham uot dat tarn kho can. Nuoc ay la Diic ciia Tri 
Thiiy chiia trong binh Quan Tri vay . 

Hai tay thii nam: Tay trai cam soi day tuong trung cho su rang buoc cot troi 
chiing sinh trong nha sinh tii, su rang buoc nay thien ve Thiic thii tarn (Alaya-vijnana). 
Tay phai cam Cu Duyen Qua (Bya-puraka: Tu Man Qua) tuong trung cho thiic thii 
tarn la thiic ciia tarn. Nhieu hat giong ciia Phap 6 ngoai Tarn duoc thu nap vao ma 
chang bi hu hoai hao ton, lai tuy y khien sinh ra su xoay chuyen lam cho Thiic thii tarn 
luu chuyen, chiing dac duoc canh gioi Dai Vien. Khi ay tat ca nam am thuoc chiing tii 
trong Thiic thii tarn deu bi thieu hiiy het nen A lai gia hien bay Tarn Tinh Bo De vo cau 
nhiem giong nhu dang hu khong. Nhu vay, dung Cu Duyen Qua gia tri chuyen Thiic 
thanh Tri thi day nghiep bi thieu chay het ma ngung nghi su luan chuyen ciia sinh tii 
ban huu . 

Hai tay thii sau: tay trai cam Banh xe tuong trung cho su luan chuyen trong ba 
coi sau duong ciia cac chiing sinh. Tay phai cam cay biia la loi khi dap nat. Nay dung 
biia Ion dap nat banh xe luan chuyen khien no tro thanh Diic Luan Vien Cu Tiic ciia 
Nhu Lai . 

Hai tay thii bay: Tay trai cam Thuong Khu (Sahkha) la vo 6c trong bien tuong 
trung cho chiing sinh dang tram luan trong bien kho sinh tii . Nay tay phai cam Dai Bi 
Cau (Moc cau Dai Bi) tiep dan khien cho den duoc bo ben kia la Met Ban an lac . 

Hai tay thii tarn: tay trai cam Hien Binh tuong trung cho su hoa hop ciia Sac 
(Rupa) Tarn (Citta) la neo sinh tii, nuoc trong binh tuong trung cho su nam giu toi ciia 

7 r i 

ba nghiep ma luu chuyen khong cung. Nay tay phai dung Bat Chiet La Tarn Co Xii 
(Chay Tarn Co Kim Cuang) pha nat ba nghiep ay ma chan diing dong sinh tii 

Hai tay thii chin: Tay trai cam Bat Nha Pham Khiep la Tri Thiic so nap trong 
Tarn, do chang tu biet nen phai bi tram luan trong bien kho. Nay tay phai dung Bao 



409 



Man (Vong hoa bdu) gia tri khien khai phat Ban Tri ay. Bao Man la Tarn Tinh Nghiem 
vay 

Do cac nghia nay ma Chuan Be (Cundhe) con duoc dich y la MINH hoac Dieu 
Giac . Day la thanh qua cua Tue Ba La Mat va la dieu kien can ban de phat sinh Chu 
Phat vay . 

_ Trong ao nuac co 2 vi Long Vuang Nan Da, O Ba Nan Da ciing ndng da toa 
sen: Toa sen tuong trung cho nui Tu Di (Sumeru) 2 anh em Long Vuong Nanda va 
Upananda la 2 Long Vuong quan quanh chan nui ay. 

Khi Due Thich Ca dan sinh thoi Long Vuong dung nude nong tarn goi nen 2 
vi Rong nay bieu thi cho Dang Giac Vi hay V6 Cau Vi. Dung nuoc V6 Cau tarn goi 
khien thanh Dieu Giac, man Qua Dieu Giac nay thi Thich Ca va Chuan De dong The. 
Sau khi man Qua dung Dang Giac V6 Cau nen hai vi Rong lam Toa bieu thi cho nghia 
nay. 

Hai vi Rong ndng da cong sen: Bo Tat Dao theo thu tu tu hanh Dia Ba La 
Mat tu Dia thu nhat cho den Dia thu mudi mot. Nen biet Dia sau dung Dia truoc lam 
them bac nen noi Nhir Lai dung Than Bo Tat lam Toa Sir Tn. Nay 2 rong nang do 
cong sen duoc bieu thi cho nghia nay 

Hoa sen sinh tu nuac: Nuoc bieu thi cho nuoc Dinh (Dinh Thuy) mang y 
nghia Dirong Nuoi Thu Ho. Do do hoa sen sinh tu nuoc duoc hieu la Dung nuac Dinh 
nudi duang tu tinh thanh tinh bat nhi . 

_Ben tren ve 2 vi Tinh Cu Thien: Chung Tinh Cu gom co 5 vi Thien Tu la: 
Tu Tai Thien Tu, Pho Hoa Thien Tu, Quang Man Thien Tu, Y Sinh Thien Tu, Danh 
Xung Vien Van Thien Tu. Cac vi Thien nay deu bieu thi cho nghia Trong Sach 
(Suddha ) deu la Phap can ban de sinh ra Thanh Gia. Nay de cu 2 vi Thien nay deu la 
Thanh Gia than can Due Phat, lang nghe noi Phap de hoa do phuong khac. Vi Chuan 
De Phat Mau hay vao Nhan Dao noi Phap loi sinh, xoay chuyen Phap Luan toi pha toi 
ac cua chiing sinh. Nen trong tranh tuong ve 2 vi Thien nay. 

_ Ben trdi ve nguai Tri Minh , tay cam Id huang chiem nguang Thanh Gia. 
Chuan De Phat Mau thuang xdt nguai Tri Minh, huang mat nhin xuong: 

Nguoi Tri Minh cam 16 huong chiem nguong Thanh Gia: Bieu thi cho su 
dem nhiet tarn chan thanh quan sat ro rang Phap Yeu cua Ban Ton nham chuyen chu 
thuc hanh 

Chuan De Phat Mau thuong xot nguoi Tri Minh, hudng mat nhin xuong: 

Bieu thi cho luc gia tri cua Ban Ton luon luon hien huu. Neu Hanh Gia biet each tho 
nhan se thanh tuu Tat Dia mong cau. 

Ngoai ra trong Kinh con ghi rang ben dudi tranh tuong nen viet Bai Ke Phap 
Than Duyen Khoi nham giup cho Hanh Nhan chuyen chu quan niem se mau chong 
thuc chung duoc Phap Duyen Khoi ma chung Dao Bo De. 

Phap Than Duyen Khoi Ke la: 

" Chu Phap tung Duyen Khoi 

Nhu Lai thuyet thi Nhan 

Bi Phap Nhan Duyen tan 

Thi Dai Sa Mon thuyet" 

Dich la: 

" Cac Phap theo Duyen khai 
Nhu Lai noi la Nhan 
Phap ay Nhan Duyen hit 
La Dai Sa Mon noi " 



410 



Cac Bac Dao Su Tay Tang thi thay bai Ke tren bang Than Chii Duyen Khoi 

la: 

Om_ Ye dharma hetu prabhava hetun 
Tesam tathagato hya vadata 
Tesam chayo nirodha 
Evam vadi maha-sramanah ye svaha 

CHUNG TU", CHAN NGON, THU AN CUA CHUAN DE PHAT MAU 

Theo truyen thong Hoa Van thi Chuan De co Mat hieu la Toi Thang Kim 
Circng (Vijaya Vajra) hay Kim Circng Mau (Vajra-matr) 
Chung tu la: BU ( 5 ) hay SA (*[ ) hay CA (<) 

Tam Muoi Gia hinh la: Hien Binh, Hoa sen, Giap tru, chay Tarn Co, chay 

NguC6 

Pham Hieu la ARYA BUDDHA BHAGAVATI (Thanh Phat Thi Ton) hay 
ARYA BUDDHA BHAGAVATI BODHISATVA (Thanh Phat The Ton Bo Tat) 

Tam Mat Phong ghi la: NAMO ARYA SUDDHA BODHISATVA 
MAHA-SATVA (Kmh le Thanh Thanh Tinh B6 Tat Ma Ha Tat ) 

Tam Chii ciia Chuan De dirge ghi nhan qua nhieu ban khac nhau: 
_ Hien Mat Vien Thong ghi la: 

Om_ Cale cule cumde svaha 




411 



_ Thang Binh Phong ghi la: 

Om_ Sale sule suddhe svaha 

_ That Cau Chi Vien ghi la: 

Om_ Sale suddhe svaha 

_ Phap Tu Luan Quan ghi la: 

Om_ Care sure sude svaha 

_ Bach Bao Khau Sao ghi la: 
Om_ Sale sule sunte svaha 

_ Tu Luan Quan ghi la: 

Om_ Cale sule suddha svaha 

_ Do Tuong 10 ghi nhan la: 
Om_ Sale sule cumde svaha 

Om_ Cale sure sundhe svaha 

_ Ban thuong dung ghi la: 

Om_ Cale cule cundhe svaha 

_ Ban khac ghi la: 

Om_ Sari suri suddhe svaha 

_Tay Tang ghi nhan la: 
Om_ Cale culai svaha 



Nay theo su khao cuu cua chung toi thi chi co 3 bai Chii bieu thi ro nghia cua 
Phan Van la: 

1) OM : Canh Giac 

SARI : Thu tinh hoang da, nguoi hung bao, loai thu hoang 
SURI : Bien doi tro thanh anh hung 
SUDDHE : Thanh tinh 
SVAHA : Quyet dinh thanh tuu. 

2) OM : Nhiep trieu 

SALE : Cay thuang , cay giao 

SULE: Tay cam cay thuang, quyen luc vai cay thuang 
SUDDHE : Thanh tinh 
SVAHA : Quyet dinh thanh tuu 

3) OM : 3 Than quy menh 

CALE : lay dong. Nghia bong la Giac dong tuc la chuyen dong su Giac Ngo. 

CULE : Nghi thuc cao toe Quy Y, dinh cao cua can nha, trung tarn cua sao 
choi. Nghia bong la True khoi tuc la di thang den 

CUNDHE (hay CUNDHI) la nguon suoi nho, cai gieng nho, nguon hanh 
phuc.Nghia bong la Tu Tinh thanh tinh cua Tarn Bo De. 

SVAHA: Quyet dinh thanh tuu, hay thanh tuu tu tinh an lac cua Dai Met Ban. 

Neu dua theo nghia den thi bai CM tren ham chua nhieu y nghia tho tuc nen 
mot so Hoc Gia da loai bo cau Chii nay va thay bang cau Chu thu hai ben tren (Nhat 
Ban thuang dung cau Chii thu hai). Tuy nhien dua theo thoi quen tu tap va nghia bong 
thi nguoi ta thuang dung cau Chii thu ba nay vai y nghia la: 

"Khi than khdu y hap nhat vai su giac ngo Phqt Tinh se di thang vdo Tu Tinh 
Thanh Tinh cua Tarn Bo De va tho nhan mui vi an lac tich tinh cua Dai Met Ban " 

Ankhe 

An Khe cua Chuan De co rat nhieu. Nay chi ghi nhan 2 An vai y nghia co ban 
cua An Khe. 

De Nhat Can Ban An: Hai Luan Dia , hai Luan Thuy cai nhau dat trong long 
ban tay. Hai Luan Hoa dung dung thang cung vin nhau. Hoi co hai Luan Phong vin 
tren long thu nhat tren lung hai Luan Hoa. Hai luan Khong dat ben canh hai Luan 
Phong 




An nay goi la Tarn Co An, Tarn Nang Sinh Phat Mau An tuc la Phat Dinh An 
bieu thi cho nghia cua Phat Mau. Trong do: 

Hai Luan Dia (2 ngon lit) cai ben trong bieu thi cho Thanh So Tac Tri, lam 
nghiep Dnc ben trong la Phat Dinh An nen tac nghiep chang 16 ra ngoai. 



413 



Hai Luan Thuy (2 ngon vo danh) cai ben trong bieu thi cho Dieu Quan Sat Tri 
la Dire Thuyet Phap Doan Nghi nen thuong a ben trong 

Hai Luan Hoa (2 ngon giua) la Phap The ciia Phap Nhi can ban 

Hai Luan Phong (2 ngon tro) la Gioi Tue cua Tu Sinh Thuy Giac, thuong hay 
khai mo nghia Tarn Bo De cua chiing sinh 

Hai Luan Khong (2 ngon cai) la nghia Nhat Dire Thanh Tyu cua Phap Gioi 
The Tinh Tri 

Ket An nay, tung Chan Ngon: 

Namo saptanam samyaksambuddha-kotlnam 
Tadyatha: Om_ Cale cule cundhe svaha 

De Nhi Can Ban An: Hai tay hudng ra ngoai cai cheo nhau, kem dung 2 
ngon tro, 2 ngon cai lien thanh 




An nay thuong dung de Ho Than. Khi ket An Ho Than thi khoi Tarn Dai Bi 
duyen khap 4 loai sinh trong 6 neo. Nguyen cho tat ca Huu Tinh deu mac ao giap Kim 
Cuong ben chac trang nghiem Dai The mau chung V6 Thuong Chinh Dang Bo De. 

Ket An nay, tung Chan Ngon la: 

Om Kamale vimale cundhe svaha 

• 

Y nghia cua tay An nay la: 

6 ngon (2 ngon lit, 2 ngon vo danh, 2 ngon giua) cung cot buoc nhau bieu thi 
cho su rang buoc sinh tu trong 6 neo 

2 ngon tro chi cho The ngung nghi cua Menh ma chiing sinh cot buoc trong Ta 
Dao da tro thanh menh ngan ngiii vo thuong. Do Phat Gioi thuan Huu Dao nen Tue 
Menh thuong tru bat bien. Nhu vay 2 ngon tro hop nhau bieu thi cho su hoa dung ciia 
Phat Gioi va Sinh Gioi khien cho chiing sinh doan menh duoc hoa hop voi Tue Menh 
thuong tru ciia Phat Gioi. 

2 ngon cai hop dung bieu thi cho su Quy Phap Gioi Dai Khong. 

Rieng An nay tap Giap Tru An. Do Ton nay la so bien ciia Bac Phuong Ho Bo 
Tat, mac giap tru Kim Cuong ben chac ho Phat, ho menh cho chiing sinh. Ben trong toi 
pha phien nao ciia neo ac, ben ngoai giang phuc 3 chudng nan ciia Ma. Duyen khap 4 
loai trong 6 neo thanh tuu dien menh cho Huu Tinh. Neu cau Dien Menh Tat Dia thoi 
quan nghia ly nay. 



414 



CONG NANG CUA THAN CHU CHUAn BE 



Cong Nang cua Than CM Chuan De duoc ghi nhan rat nhieu trong cac Kinh 
Quy. Nay chung toi chi ghi nhan them mot so cong nang ma Kinh Quy ghi thieu nhu 
sau: 

_ Trir Khau Thiet: Doan 5 Tan, du Trai Gidi, trong 14 ngay vao Dao Truong 
nay lien tang loc ep buoc oan gia tai hoanh vi khau thiet. Moi dem 3 thoi huong ve Ban 
Ton tung Chan Ngon 108 bien, cu mot bien thi xung ten goi cua ke ay mot lan lien giai 
oan ket, than nhu cha me. 

Tru Khau Thiet Loi Quan Tri Tat Trung Chu la: 

"Phu phu, tuc ba tuc ba, a kinh ba a kinh ba, cuu tra cuu tra, sa ha" 

J: 5: 3EU A %b A ^6 ^ 

Bhuh bhuh, subha subha, akampa akampa, kuta svaha 

> r r \ r \ 

_ Cau Thong Minh: Neu muon cau thong minh. Lay Thach Xuong Bo, Nguu 
Hoang moi thu nua lang, dao quet lam bui nho roi hoa voi bo. O truoc Phat lam Man 
Tra La, niem tung 5000 bien roi uong vao lien duoc thong minh. 

Thong Minh CM la: 

"My de mv, de, nu de nu de, nu da de , sa ha" 
Miti miti, utti utti, udati svaha 

w r r r r 

_ Thay cha me da chet va dien menh: Neu muon thay cha me da qua vang 
voi nam nu da qua vang kem biet noi tho sinh. Trong 14 ngay y theo Phap niem tung 
deu duoc thay biet. 

Lai Quy ghi rang: Cha me gap Phap nay, duoc vao Quan Dinh hay khien cho 
con chau deu cung duoc phuoc. Neu nam nu duoc vao Quan Dinh hay khien cho cha 
me song lau tang phuoc, vinh vien khong co tai nan, mong cau vu y. 

_ Cau mira: Neu co dai han. Vao giua dem dot An Tat Huong, ket An roi Sac 
cho Rong 6 5 phuong mau khien tuon mua. Neu 2 1 ngay ma chua tuon mua, lien lay 
Tram Thuy Huong khac 5 vi Rong dai 9 thon, tuy phuong ve 5 mau deu an tren Dan. 7 
ngay y theo Phap niem tung lien duoc tuon mua. Neu muon tanh mua lien ngua mat 
huong len Troi tung Da La Ni 8 1 bien tuc tanh mua. 

_ Hien Thanh Y Dong Tir phung sy: Moi ngay dem 6 thoi tung Da La Ni 
nay 1080 bien. Trai qua 49 ngay nhu Niem Tung nay tuc Thanh Y Dong Tu se hien 
than phung su nguoi niem tung. Hai Dong Tu ay deu tu co Su Gia (7 nguoi). Dong Tu 
ben trai biet viec sinh song, thien ac, cat hung cua Nhan Gian. Vi Dong Tu ben phai 
biet viec thien ac trong Minh Dao (Coi Am). Muon biet viec Quan Loc, tuoi tho, cat 
hung cua nguoi lien Sac cho Dong Tu ben phai khien noi Minh Dao sao chep Tinh (Ho 
Ten) sac cho Tu Menh voi Diem La mau chong bao. Moi lan Sac thoi ket An tung Da 
La Ni 7 bien lien 6 trong coi Am biet du thien ac. Vi Dong Tu ben phai ay tu hien than 
co the hoi goc re. 

Thay noi: Neu co the 49 ngay nhu 6 thoi nay niem niem xong. Sau do tung 
them 108 bien, cung chang khac bien so. Hai vi Dong Tu ay hoi lay Danh Tu, can sai 
khien lien sai khien. 



415 



DAI TUY CAU BO TAT 



Dai Tuy Cau Bo Tat: ten phan la Maha-pratisarah, dich am la Ma Ha Bat La 

Be Tat Lac, rue Dai Tuy Cau Bo Tat, luge xung la Tuy Cau Bo Tat. Ngai la mot Hoa 
Than cua Quan Am Bo Tat (Avalokitesvara-bodhisatva) va la mot Ton trong Quan 
Am Vien trong Thai Tang Gioi Man Da La (Garbha-dhatu-mandala) ciia Mat Giao. 

Do Ton nay co Nguyen Luc rat tham sau, thuong tuy theo su nguyen cau cua 
chung sinh khien cho duoc vien man, lai diet tru Toi V6 Gian; tru tai nan ve nuoc, liia, 
dao binh, thuoc doc; tru nan Rong Ca; mien tru nan vua quan; cau mua; lam ngung 
mua gio; ban cho con cai, giup cho vang sinh ve coi Cue Lac. . .. nen co ten la Dai Tuy 
Cau va la vi Bo Tat thuoc tin nguong trong thoi Mat The 




> r r 

_ Kinh Dai Tuy Cau Da La Ni ghi nhan la: "Neu nhu co nguoi nao nghe thay 
Chu nay, lien hay tieu diet toi chuong. Neu tho tri doc tung, thi lua chang the thieu dot, 
dao chang the gay thuong tich, chat doc chang the hai, hay duoc su ho thu ciia tat ca 
Ho Phap. Neu viet chep Chu nay deo o tren canh tay va o duoi co, thi nguoi nay 
thuong hay duoc su gia tri cua tat ca Nhu Lai". 

Trong Phat noi Kinh Tuy Cau Tuc DSc Dai Tu Tai Da La Ni Than Chu 
ghi nhan Cong Due cua Dai Tuy Cau Bo Tat Than Chu nay la: "Dai Tuy Cau nay 
tuc la Dai Tu Tai Da La Ni Than Chu, hay ban cho chung sinh su an vui toi thang, 
chang bi tat ca Da Xoa, La Sat va cac benh dien loan, cui hui, Quy doi, Quy Tac Kien 
Da, cac hang Quy Than gay nao hai; cung chang bi benh nong lanh xam ton. Noi cu 
ngu luon luon duoc thu thang, chang bi su xam hai ve chien dau oan thu, lai hay dap 
tan ke dich, chu tro yem dao chang co the lam hai, toi cua nghiep truoc thay deu tieu 
diet, chat doc chang the hai, lua chang the thieu dot, dao chang the gay thuong tich, 



416 



nuoc chang the cuon chim, chang bi sam chop, set danh, gio ac, mua bao khong dung 
thai.... gay ton hai. 

Neu co nguoi Tho Tri Than Chii nay thi noi cu ngu duoc thu thang. Neu co the 
viet chep roi deo tren co hoac cot tren canh tay thi nguoi do hay thanh tat ca viec lanh 
thanh tinh toi thang. Thuong duoc Chu Thien Long Vuong ung ho. Lai duoc Chu 
Phat, Bo Tat nghi nho, cac Thien Than Chung luon luon theo ung ho. 

Neu co nguoi nu Tho Tri Than Chu nay se co the luc Ion, thuong sinh con trai, 
Tho Tri luc mang thai thi thai duoc an on, khi sinh san duoc an vui, khong co cac benh 
tat. Moi toi tieu diet nhat dinh khong con nghi ngo gi, do luc Phudc Due ma tien cua, 
lua gao duoc tang truong. Lai bao ban khien cho nguoi deu tin nhan, thuong duoc tat 
ca dieu cung kinh" 

.)Phat Thuyet Du Gia Dai Giao Vuong Kinh, quyen 3 ghi nhan la: 

"Lai noi Phap Tarn Ma Dia. Thai A Xa Le quan tuong chu Bat-lam ("5j:Pram) 
bien thanh Dai Tri, Dai Tri hoa thanh Dai Tuy Cau Bo Tat (Maha-pratisara- 
bodhisatva) co tarn canh tay, bon mat, moi mat deu co ba con mat. Than hien mau vang 
rong, du Uy Due Ion, lam the Cong Cao khong so hai. Ben phai: tay thu nhat cam cay 
kiem, tay thu hai cam banh xe, tay thu ba cam cay Tarn Xoa, tay thu tu cam mui ten. 
Ben trai: tay thu nhat cam chay Kim Cuong, tay thu hai cam soi day, tay thu ba cam 
cay biia, tay thu tu cam cay cung. Ngoi 6 tren hoa sen, phong anh sang Ion nhu mot 
ngan mat troi, hay tru cac ac 

Phap Tarn Ma Dia nay. Het thay nguoi nu co con bi chet trong bao thai thoi A Xa 
Le y theo Phap quan tuong than minh la Dieu Cat Tircrng (MamjusrI) cam cai binh At 
Gia cua cac Hien Thanh ben trong Man Noa La bi mat ay rudi len dinh dau cua nguoi 
nu, lai tuong het thay due con co Phuoc mong chang phai la nguoi trong bao thai cua 
nguoi nu ay. Dung An voi Chan Ngon lam Phat Khien Tinh Tru toi chudng xong, lai 
tuong bao thai ay nhiep nhap dua con co Phuoc, thoi nguoi nu kia duoc dua con an on. 

Day goi la Quan Sat Nhat Thiet Thai Tang Tuy Cau Dai Tri Toi Thang Kim 
Cuong Tam Ma Dia ". 

.)Phat Thuyet Du Gia Dai Giao Vuong Kinh, quyen 3 ghi nhan la: 

"Bay gio Due The Ton Dai Bien Chieu Kim Cuong Nhu Lai lai nhap vao An On 
Nhat Thiet Thai Tang Bien Hoa Kim Cuong Tam Ma Dia. Ra khoi Dinh nay xong, 
noi Dai Tuy Cau Bo Tat Chan Ngon la: 

"An, ma ni dat ly (1) phoc nhat-ly ni (2) ma ha bat-la de tat ly, sa-phoc ha (3)" 

Om_ Mani-dharl-vajrini maha-pratisari svaha 

Khi ay, Due The Ton noi Chan Ngon nay xong, thoi het thay tat ca Ma Oan dai 
ac voi cac hang Dai Luc Quy Than thuong 6 nhan gian xam hai Huu Tinh, an dua con 
trong bao thai ay. . .nghe Dai Minh nay thay deu kinh so nhu lua thieu dot than, di den 
cho Due Phat ngu thay deu le ban chan cua Phat roi bach Phat rang: The Ton! Cac Ma 
chiing con tho nhan Tam Muoi cua Phat. Tu nay ve sau chang hai chung sinh, chang an 
due con trong bao thai, ung ho huu tinh lam cho an on" 

.)Lien quan den Linh Nghiem ay, can cu theo su ghi nhan cua Kinh Pho Bien 
Quang Minh Thanh Tinh Xi Thinh Nhu Y Bao An Tam V6 Nang Thang Dai 
Minh Vuong Dai Tuy Cau Da La Ni la: "d trong dai thanh Ca Ty La (Kapila), lu'c 
La Hau La Dong Tu (Rahula) con nam trong thai me thi me Ngai ten la Gia Du Da 
La (Yasodhara) bi nem vao trong ham lua, bat chot La Hau La nho niem Da La Ni nay 
nen ham lua ay bong nhien hoa thanh ao Sen. 

C» thanh Ma Gia Da (Magadha) co vi vua ten la Thi Nguyen Thu 

(Pratisara-pani) khong co con, dung Da La Ni nay viet chep deo o dudi co phu nhan 
ma cuoi cung tho a man duoc uoc nguyen" 



417 



Neu co noi nao liru truyen Dai Tuy Cau Da La Ni nay, nen dung Huang 

Hoa, Phuang, Long moi thu ciing duong thuang dieu. Phai dung vai lua thu thang bao 
boc Kinh lai, dat o trong cai Thap hoac de tren dau cay Phuang. Dung moi loai am 
nhac ca vinh tan than, nhieu quanh ciing duong, chan thanh le bai thi moi mong cau 
uoc nguyen deu duoc day du. 

Neu hay y Phap viet chep, deo giu tren than thi moi mong cau deu duoc. Cau 
con trai duoc con trai, cau con gai duoc con gai. Thai nhi an on Ion dan tron dii va sinh 
no duoc an vui" 

Trong Tuy Cau Bo Tat Cam Ung Truyen, quyen 3 co ghi chep cac loai 
Linh Nghiem co lien quan den Dai Tuy Cau Da La Ni nay... 

Trong "Dai Tuy Cau Tuc Dac Dai Da La Ni Minh Vucrng Sam Hoi Phap" 
co ghi chep "Tuy Cau Bat An". Can cu vao su ghi chep thi: Xua kia Due The Ton tu 
hoc kho hanh, vi con co toi, sam hoi chang the het duoc, moi lien ket Khe An nay sam 
hoi, nen het thay chuong nan nhat thoi diet het, duoc muoi phuong Chu Phat tho ky, 
doi sau co ten la Thich Ca Mau Ni Phat (Sakya-muni-buddha) 

HINH Tl/ONG CUA DAI TUY CAU BO TAT 

Dai Tuy Cau Bo Tat co than hinh mau vang dam, dau doi mao hoa bau ben trong 
co tuong Due Phat, co deo chuoi Anh Lac, 8 canh tay deo vong xuyen gio cao len theo 
dang V6 Uy. Ben phai, theo thu tu 4 tay cam: Chay Kim Cuong Ngu Co, Kich Xoa, 
Kiem bau, Biia. Ben trai, 4 tay theo thu tu cam: Hoa sen ben tren co banh xe (hoac 
banh xe), ruong Kinh Phan, cay Phuong bau, soi day.... ngoi tren hoa sen mau do. 




_Y nghia cua Ton Tuong: 

.)Than mau vang dam dai bieu cho Bao Than (Sambhoga-kaya) vien man 
.)Dau doi mao hoa bau ben trong co tuong Due Phat dai bieu cho nam Tri cua 
Nhu Lai duoc gom tu trong Phap Than (Dharma4caya) vien man 

.)Tam canh tay dai bieu cho ngan tram uc Hoa Than (Nirmana-kaya) 



418 



.)Ben phai: 

Tay chinh cam cai chay Kim Cuong dai bieu cho Tu Tinh nhu Kim Cuong, hay 
pha tat ca phien nao, lai chang bi phien nao lam cho lay (long (Tiic khong co cho tru 
ma sinh Tam ay). Hoac co the noi la chay Kim Cuong dai bieu cho Tu Tinh chang the 
bi pha hoai, chang sinh chang diet, chang dong chang lay, chang den chang di, chang 
do chang sach nhu Kim Cuong (Vajra) 

Tay ben tren cam cay kich dai bieu cho su toi phuc quan Ma, dac biet chi Ngoai 

Ma 

Tay ff giira cam cay biia dai bieu cho su toi pha tat ca Trong chap (su chap dinh 
nang ne) 

Tay ben diroi cam cay kiem dai bieu cho Tri Tue, pha tru tat ca Ngoai Dao, Ta 
Phap, Ta Tri, Ta Kien 

Bon Phap Khi nay bieu thi cho Phap Giang Phuc (Abhicaruka) 
.)Ben trai: 

Tay chinh cam banh xe hoa sen dai bieu cho su thanh tinh khong co nhiem dinh 
thuong chuyen banh xe Phap, rong do Nghiep Ion ciia chung sinh khong co cung tan 

Tay ben tren cam rircng Kinh Phan dai bieu cho Tri Tue sau rong nhu bien, 
vao sau trong Kinh Tang 

Phap Khi trong hai ban tay nay con bieu thi cho Phap Tang Ich (Pustika) 

Tay ff giira cam cai long dai bieu cho Dai Bi am tham ho giup cho chung sinh, 
dong thoi bieu thi cho Phap Tire Tai (Santika) 

Tay ben diroi cam soi day dai bieu cho su nhiep nhan chung sinh tien vao Phat 
Dao, lia kho duoc vui, dong thoi bieu thi cho Phap Kinh Ai (Vasikarana) 

.)Ng6i tren hoa sen mau do dai bieu cho Thien Dinh tham sau, tram ngan Tam 
Muoi ciia Phat duoc bieu hien tren cot tuy ciia Tam Dai Bi 

Toan the Ton Tuong dai bieu cho ba Than Phap, Bao, Hoa ciia Due Phat voi bon 
loai su nghiep Do Sinh: Tire Tai, Tang Ich, Kinh Ai, Giang Phuc 




419 




420 




421 



_Theo Chua Thien Lam thi tay ben phai cam sgi day, tay ben trai cam Kich Xoa. 
Nhu vay thi 2 vat khi nay dugc ghi nhan trai ngugc nhau. Nay can cu vao Ban PHO 
BIEN QUANG MINH THANH TINH XI THINH NHU" Y BAO AN TAM VO NANG 
THANG DAI MINH VlTONG DAI TUY CAU DA LA NI KINH thi 4 bai Chan Ngon 
ghi trong quyen thuong bieu thi cho V6 Nang Thang Minh Vuang Dai Tarn Chan 
Ngon ham chua 4 tay An: Ngu Co Kim Cirong An, Phu Viet An, Sach An, Kiem An. 
Con 4 bai Chan Ngon ghi trong quyen ha bieu thi cho V6 Nang Thang Minh Phi Dai 
Tarn Chan Ngon bao ham 4 tay An : Luan An, Tarn Co Xoa An, Nhu Y Bao An, Dai 
Minh Tong Tri An. Do vay thi vat khi ben trai chinh la soi day va vat khi ben phai 
chinh la Cay Kich. 







































m 










422 



_Tang Truyen Phat Giao ghi nhan Ton Tuong Dai Tuy Cau Bo Tat co than mau 
vang dam, bon mat: mat chinh mau vang, hai mat ben phai theo thu tu co mau trang va 
xanh duong dam, mat ben trai mau do, doi mao nam canh sen, tarn canh tay: bon tay 
ben phai theo thu tu cam cay kiem, banh xe, cay kich ba chia, mui ten. Bon tay ben trai 
theo thu tu cam: cay cung, soi day, cay bua, chay Kim Cuong. . . niia than tren loa the, 
co deo chuoi Anh Lac, than duoi mac quan lua mau, ngoi tren hoa sen trang. 




Y nghia cua Ton Tuong: 

.)Than mau vang dam dai bieu cho Bao Than (Sambhoga-kaya) vien man 
.)Dau doi mao nam canh sen dai bieu cho nam Tri ciia Nhu Lai, tuong trung 
cho Phap Than (Dharma-kaya) vien man 

.)B6n mat dai bieu cho bon loai su nghiep Do Sinh: Tnc Tai, Tang Ich, Kinh 
Ai, Giang Phuc. Trong do: 

Mat mau vang bieu thi cho Cong Due Giang Phuc 
Mat mau trang bieu thi cho Cong Due Tuc Tai 
Mat mau xanh duong bieu thi cho Cong Due Tang Ich 
Mat mau do bieu thi cho Cong Due Kinh Ai 

.)Tam canh tay dai bieu cho ngan tram uc Hoa Than (Nirmana-kaya) 
.)Ben phai: 

Tay cam cay kiem dai bieu cho Tri Tue, pha tru Ta Ma ben ngoai, diet tru V6 
Minh phien nao ben trong 

Tay cam banh xe dai bieu cho su thuong chuyen banh xe Phap, rong do Nghiep 
Ion ciia chung sinh khong co cung tan 

Tay cam cay kich ba chia dai bieu cho su thuan theo Tam Bao khac phuc duoc 
Than mieng Y 

Tay cam mfli ten dai bieu cho Tri Tue Dai Bi xuyen pha su me tin sai lam 



423 



.)Ben trai: 

Tay cam cay cung dai bieu cho Tinh trong rong (Sunyata:Kh6ng Tinh) la 
phugng tien kheo leo ciia Phat Phap 

Tay cam soi day dai bieu cho sir cot buoc Ta Niem, bat troi Ma Chuong, dan dat 
chiing sinh di vao Chinh Dao 

Tay cam cay bua dai bieu cho su pha bo Ta Ac, huy diet oan dich 

Tay cam cai chay Kim Cuong dai bieu cho Tu Tinh nhu Kim Cuong, hay pha 
tat ca phien nao, lai chang bi phien nao lam cho lay dong (tuc khong co cho tru ma 
sinh Tam ay), bieu thi cho Giao Phap bat hoai cua Due Phat Da 

.)Ng6i tren hoa sen mau trang dai bieu cho Thien Dinh tham sau, tram ngan 
Tam Muoi cua Phat duoc bieu hien tren than Dai Bi thanh tinh 

_Truyen thong khac ghi nhan Ton Tuong Dai Tuy Cau Phat Mau co than mau 
vang dam, ba mat: mat chinh mau vang, mat ben phai mau trang mat ben trai mau do, 
doi mao nam canh sen, tam canh tay: Ben phai: tay chinh cam banh xe, ba tay con lai 
theo thu tu cam cay kiem, cay kich ba chia, mui ten. Ben trai: tay chinh cam soi day, 
ba tay con lai theo thu tu cam: chay Kim Cuong, cay bua, cay cung. . . niia than tren loa 
the, co deo chuoi Anh Lac, than dudi mac quan lua mau, ngoi Kiet Gia tren hoa sen do. 




Y nghia cua Ton Tuong nay cung tuong tu nhu ben tren, chi co ba mat dai bieu 
cho 3 Due: Phap Than, Bat Nha, Giai Thoat. Trong do 
Mat mau vang bieu thi cho Due Phap Than 
Mat mau trang bieu thi cho Due Bat Nha 
Mat mau do bieu thi cho Due Giai Thoat 



424 



_Tang Truyen Phat Giao con ghi nhan mot so Man Da La cua Dai Tuy Cau Phat 
Mau la: 




426 




427 




428 



CHU" CHUNG TU", TAM MU0I GIA HINH, CHAN NGON CUA DAI TUY 
CAU BO TAT 



Dai Tuy Cau Bo Tat nay co Mat Hieu la Du Nguyen Kim Circng. Chung Tii la 
PRA (Q) bieu thi cho Chan D§ PA: Nhat Nghia D£)' va Tuc De ( t _ RA: Bui cua 
coi tuc) nen dugc xung la Ly Tri Bat Nhi Ton. Tarn Muoi Gia Hinh la Ruang Kinh 
Phan (Phan Khiep) la Ly bieu thi cho Dinh Tue Nhat The. 

Ngoai ra Ton nay con co cac Chung Tu khac la : SA (-f(), VAM ( {[ ), AH (££), 
HUM (£5.) voi Tarn Muoi Gia Hinh la: Chay Ngu Co, Thap Suat Do Ba trong do co 
chua ruong Kinh Phan. 

Theo Tuy Cau Bat An tinh (va) Thap Dai An (1 Quyen Duy CanTir Van) 
thi co 1 0 An nhung chi luu truyen cho The Gian 8 An. Tarn An nay bieu thi cho 8 vat 
khi cam tay, khi ket cac An nay se hien hien 8 tay cua Ban Ton. Trong do 4 tay ben 
phai voi 4 Chan Ngon bieu thi cho V6 Nang Thang Minh Vucng; 4 tay ben trai voi 4 
Chan Ngon bieu thi cho V6 Nang Thang Minh Phi. 

Tarn An Chan Ngon la : 

1. Ngu Co Kim Cuong Xu An (Can Ban An): Hai tay cai cheo nhau ben trong 
roi nam lai thanh quyen (Noi tuong Xoa) hop cung 2 ngon giua, dat 2 ngon tro 6 sau 
ngon giua va hoi co lai nhu moc cau. Deu hop cung 2 ngon ut va 2 ngon cai roi hoi co 
lai lien thanh. An nay con dugc goi la Tuy Cau Dai Ho Minh Vuong An, Phat Bo De 
Tarn An, Sam Hoi An. Khi ket xong thi gia tri o 5 noi la: trai tim, dinh dau, tarn tinh, 
long may ben phai, long may ben trai. Chan Ngon la A VIRA HUM KHAM, trong 
do A (jF[: Tri quoc_ Giu gin dat nuoc), Vl ((&: Dai Bi lam goc), RA ( ^ : Phuong tien 
lam cuu canh), HUM : Tit ca Nhu Lai Bi Mat Than Thong), KHAM (^: Cac Phap 
chan that_ Tat ca cac Phap rot cuoc quy ve Khong Khong) hoac dung Dai Chan Ngon. 




Dai Chan Ngon ten Phan la Maha-pratisara-vidya-dharanI lai ghi la: Tuy Cau 
Tuc Dac Dai Tu Tai Da La Ni, Dai Tuy Cau V6 Nang Thang Da La Ni, Tuy Cau Tuc 
Dae Chan Ngon. Luge xung la Tuy Cau Da La Ni. Day la Chan Ngon hay tieu diet tat 
ca toi chuong, pha tru neo ac, tuy su mong cau lien dugc phuoc due. 

Cau chu cua Chan Ngon nay thi cac Kinh ghi khong giong nhau. Tuy vay noi 
dung cua Chan Ngon thi khong khac nhau bao nhieu. Vi du Ban cua Ngai Dai Quang 
Tri BAT KHONG ghi la MAMA SARVA SATVANAMCA (X(X( f{ $ -Hf ^ ^ : 
Toi va tat ca chiing him tinh) thi ban cua Ngai BAO TU DUY ghi la MAMASYA 
(X(X(^f: Nhom chiing toi) hoac mot vai cau co ghi trong ban nay nhung khong dugc 
ghi trong ban kia. Tuu trung noi dung cua Bai Dai Chan Ngon co the chia lam ba doan 

Doan dau bieu thi cho ly Quy menh chu Phat Bo Tat va Tarn Bao 

Doan giua dien noi la Tuy Cau Bo Tat bat te het thdy toi chw&ng, su sff hai, 
benh tat cua tat ca chung sink khien cho than tarn an vui, vien man su mong cau 

Doan cuoi dien noi la Ngudi tho tri Da La Ni se duffc cac hang Trai, Rong, Quy 
Than... thu ho va duac suho niem cua tat ca Nhu Lai. 



429 



2. Phu Viet An : Tay trai up, tay phai ngiia sao cho dinh lung nhau. 10 ngon tay 
cung tro nhau moc lung nhu hinh cai bua. 




Chan Ngon la Nhat Thiet Nhir Lai Tam Chan Ngon: 

OM_ SARVA-TATHAGATA-MURTTE pravara vigati, bhaye 
samayam svame bhagavati, sarva-papebhyah 
svastirbhavatu, muni muni vimuni care calani, bhaya 
vigate, bhaya harani, bodhi bodhi, bodhiya bodhiya, budhili 
budhili, sarva-tathagata-hrdaya justai svaha 

3. Sach An: Hai tay noi tuong xoa, dung 2 ngon giua roi hoi co lai sao cho phan 
tren tru dinh nhau giong nhu hinh sgi day lien thanh. 




Chan Ngon la Nhat Thiet Nhir Lai Tam An Chan Ngon: 

OM_ VAJRA-VATI VAJRA PRATISTITE SUDDHE, TATHAGATA- 
MUDRA ADHISTANA ADHISTITE MAHA-MUDRE SVAHA 

4. Kiem An: Chap 2 tay, co long giua ciia 2 ngon giua khien cho dau ngon cung 
tru nhau lien thanh. 




Chan Ngon la Nhat Thiet Nhu- Lai Kim Cirong Bi Giap Chan Ngon: 

OM_ MUNI MUNI MUNI VARE, ABHISIMCA TUMAM, SARVA- 
TATHAGATA SARVA-VIDYA ABHISEKAI, MAHA-VAJRA-KAVACA- 
MUDRA MUDRITEH, SARVA-TATHAGATA-HRDAYA ADHISTITA VAJRE 
SVAHA 

5. Luan An: Hai tay Ngoai tuong xoa, hop dung 2 ngon vo danh, giao cung 2 
ngon ut lien thanh. 



430 




Chan Ngon la Nhat Thiet Nhir Lai Quan Dinh Chan Ngon: 

OMAMRTA VARE, VARA VARA PRAVARA VISUDDHE, HUM HUM 
PHAT PHAT SVAHA 

6. Tam Co Xoa An : Hai ngon cai vin tren mong 2 ngon lit. Cac ngon con lai hop 
ciing nhir hinh Tam Kich Xoa lien thanh. 




Chan Ngon la Nhat Thiet Nhir Lai Ket Gioi Chan Ngon: 

OM_ AMRTA-VILOKTNI-GARBHA SAMRAKSANI AKARSANI, HUM 
HUM PHAT PHAT SVAHA 

7. Nhir Y Bao An: Hai tay Ngoai tuong xoa, 2 ngon tro tru nhu hinh Bau, kem 
ciing 2 ngon cai lien thanh. 




Chan Ngon la Nhat Thiet Nhir Lai Tam Trung Tam Chan Ngon: 

OM_ VIMALE-JAYA-VARE-AMRTE HUM HUM HUM HUM PHAT 
PHAT PHAT PHAT SVAHA 

8. Dai Minh Tong Tri An: Tay trai ngiia ngay trai tim, dem tay phai up tren tay 
trai, cung cai nhau khien cho bang phang lien thanh. 




Chan Ngon la Nhat Thiet Nhir Lai Tuy Tam Chan Ngon: 

OM_ BHARA BHARA SAMBHARA SAMBHARA INDRIYA 
VISODHANE NUM HUM RURU CALE SVAHA 



431 



Tam An Chan Ngon nay bieu thi cho Ly Tri. Rieng An thii tam (Phan Khiep An) 
dung hoa 5 Tri ciia 2 Bo. Tat ca chu Phat Phap Tang dung 5 Tri lam goc. 5 Tri ciia 2 
Bo hoa hop bieu thi cho mot Dai Phap Gioi, trong Cung Phap Gioi nay dung nhiep tam 
van Phap Tang. Dai Su noi theo thu tu la Nghich chuyen Tieu Thira, Thuan chuyen 
Dai Thira. Trong ruong Kinh Phan dung nap nghia thii ro rang ciia tat ca Giao Phap ve 
Dai Tieu Thua cho nen An Ngon nay co cong nang thu thang. Do vay An Ngon nay 
thuong dugc dung de tac Ban Ton gia tri. Ngoai ra tung Tuy Tam Chan Ngon co the 
lam ngung cac tai nan, diet toi chuong va tat ca nguyen cau deu dugc man tuc.Rieng 
Tuy Tam Chan Ngon thi Ban ciia Ngai Bao Tu Duy co ghi them cau KURU CALE 
^ ^3L: Lam cho lay dong) vao cuoi Bai Chii ma cac Ban khac khong co. 

_Th6ng thuong ngudi tu Mat Phap nay hay tri tung Luge Phap ciia 8 An Chan 
Ngon la: 

L<3T W^?^ 

OM VAJRAYA SVAHA(NguC6) 

OM PRASU SVAHA (Viet Phu) 

3. <ar*Ft ^ 

OM PAS A SVAHA (Quyen sach:sgi day) 

4. ^ 

OM KHADGA SVAHA (Bao Kiem) 

5. $ ^ 

OM CAKRA SVAHA (Luan) 

6. $ ^ 

OM TRISULA SVAHA (Tam Co Xoa) 

OM CINTAMANI SVAHA(Bao:vienngocNhu Y) 

OM MAHA-VIDYA-DHARANI SVAHA (Phan Khiep :Ruong Kinh Phan). 

Tam Dao Chii nay deu dugc 99 lie tram ngan na do tha hang ha sa dang chu Phat 
cung nhau dien noi, cung nhau khen nggi, cung nhau tuy hy nen 8 Chan Ngon nay co 
the luc Ion, hay giang phuc Ma Chiing. Neu viet chep, deo giu, tam thuong ghi nho 8 
Dao Chii nay thi tat ca mong ac, tuong ac, viec Bat Cat Tuong chang pham vao than. 

Doi khi cac bac Dao Su lai gom 8 Dao Chii tren thanh mot cau va truyen day cho 
de tu la: 

OM_ VAJRA PARASU PASA KHADGA CAKRA TRISULA CINTA- 
MANI MAHA-VIDYA-DHARANI SVAHA 

Ngoai ra trong Kinh Tang con ghi nhan them mot cau Chii khac ciia Dai Tuy Cau 
Bo Tat la: 

OM _ MANI-DHARI VAJRINI MAHA-PRATISARI SVAHA 
_Trong trang web dharanisangraha ciia Nepal co ghi nhan cau Chii ciia Dai Tuy 
Cau (Pratisara-dharanI) la: 

OM _ MANI-DHARI VAJRINI MAHA-PRATISARE HUM HUM PHAT 
PHAT SVAHA 



432 



M ^ ^ <2P J** ** £f ifj 


Aft £3 
sf 7 ^ it ^ ^ X * 

7 A3 ^s: a; w 
£ IT I 3 ft 

? at 3 ^ h m 


5 ft 6 
^ & S £ 
fill 1 

ft ^ ft 
| f X 

^ 7 3* 

3f *C H 

K 5 or 

3jC 31 


^ ^ $4 *l 
2 £ jz 

41 if H 41 Ji. 
H 41 H 41 




JSJU^-M ^ J£-M HUM 


^ t ft 

^ i j 
6 I £ 


s s i( J? i 
£ t « ^ ? 

? A » $ ft 


*K? ^K- hJ <H M W hf H 



Nam Mo Dai Tuy Cau Bo Tat 



433 



DAI TUY CAU D A LA NI CHU LUAN 



Chu Luan nay la Chu Van ciia Dai Tuy Cau Da La Ni. Dai Tuy Cau Bo Tat co 

tarn canh tay deu cam Phap Khi: chay Kim Cirang, cay biia, sgi day, cay dao, Ngoc 
Nhu Y, banh xe, cay kich, ruang Kinh. . . ngoi trong hao quang tron lan, ben trong hao 
quang tron ghi chep day dii Da La Ni bang Phan Van 

_C6ng Diic loi ich ciia Dai Tuy Cau Da La Ni Chu Luan: Neu nguoi y theo Phap 
viet chep Dai Tuy Cau Da La Ni nay roi deo o co, tren canh tay thi nen biet 

Nguoi nay la noi ma tat ca Nhu Lai da gia tri 

Nguoi nay ngang bang dong voi than ciia tat ca Nhu Lai 

Nguoi nay la than Kim Cuong ben chac 

Nguoi nay la than ciia tat ca Nhu Lai Tang 

Nguoi nay la con mat cua tat ca Nhu Lai 

Nguoi nay la than anh sang rue ro cua tat ca Nhu Lai 

Nen biet nguoi nay hay toi pha tat ca Oan Dich 

Nguoi nay hay thieu dot tat ca toi chuong 

Nguoi nay hay tinh hoa duoc neo Dia Nguc 




434 












435 




!. ff T ' « .'tf-t f I ■JH*T 1 H r nt.ff/« (f(4f «f«-;l ■'HtMln <1 S f|V*i J i -fl «< r ij * >f. f- . 

■• -L i *V.ln^ J M s -r r »f '. r -x t ^ Jii * "i ^ I * •*& q-t -r r ■! sr t « j * ^ " 4 ^ j >. ■: • .■ - a r. 51 r _ ■• 1 

c ^ , ^ V". sr r t 1. ■- # w t - 'i f * j* n p t ~j T ^ .ft " "4 * a 3 r, *■ 1 r ii n - n r. n T rt| *' ■ n * , ^ ^ P " + 




- 5 " E 



* j w., ■-. i •> > 

lr * ^ J ^ If f ^ * -»■ - = ^ 

Ttu *in*»»iiPiJI>*lli>e>%J'Jb*h>!»>S-»lJUj*rt*li*»lrl k »SJU*«U.l i S**. 

" ' I- h >ii -s ■> r j 4* ft dihuiii S*.l-fii>* |, ' , + »'»»^ ™ii'Mih!>hiTj'!»>rT»*?7J'V *n 

I . I . iifl*' iJ !r I* > Ii «f' 1 Jl .1 I [» *.!-»■* *1 u * J S Jh I 4 t ■ I 1 (j> . I I i *u 1 . . .. - 

1 k .itsft i?i:»i.L&aui;*H » -. »Mjfcjii».i»bii. i ■: k ft > j . i j 1 r a-n, ■ jdh i 

sT jj i > 'Jfr-. tl/1 !• . h\ 1 fri »» Ifc-sh iMe* iWiJ. a 1 * hhl r./. i t t < i n 4ti*h i t j . nl 1 
rrtf >:i>AAK''t Jnf utL+J»l!)>i«Jl«liiri?»Jkir.L>J»Jtl>iJV^Ji J>bJ.vb^«HJ(k«b; a • i 1 ti 

* 1 Ji ii l*> -Jit i iJlK^ i' Jl ItU't K 1 1 i t-l l j i- 1 - J"b t j 1 t > i i L i i-n 1 1 Wl*U k-Li I 1 illS-t5 

J-l 1 'J,"<i j l.'i t 'iitlUlJlii 'Ui I UlIV L !l i. [ U 1» 1 lfT*l"l'5 JSi j-1 t- III i Jin x J Tr 1 li-l'JI ti 

it ^fl *:*ift ft Jt rP-^.* Jfe H* A, m *.F? B 




" ' - 

J - - 

^ -, 

L J -" 

f 1 1 



f. 



». 





http://blog.roodo.com/flyhors 



436 







« " S £ Z- » *»itl lit Ml t I IS n,*Hf.?*t-*e**i t • J »»!.«; »M<i »■»(►■ ><T.riijklILvf * si - S 




437 



CONG HIEU CUA PHAP DAI TUY CAu 



Do Dai Tuy Cau cung la y tuong tat ca su mong cau deu duoc nhir nguyen, 

cho nen Phap Dai Tuy Cau co Uy Luc thoa man moi nguyen cau thuoc The Gian (tai 
phu, manh khoe, song sau) voi Xuat The Gian (cau sinh ve Tinh Tho, thanh Phat). 
Cong hieu cua Phap Dai Tuy Cau la: 

l_Thanh tuu tat ca Chan Ngon Phap 

2_Hay toi diet toi nang cue ac kho dieu phuc 

3_Chien dau o noi nguy hiem chang bi Oan Dich huy hoai ma deu diet hoai duoc 
ke dich, cuoi cung khong co so hai Oan Dich 

4_Hoai diet duoc cac Quy My: manh ac, hut Tinh Khi, Quy My thuong hai huu 

tinh 

1 7 •? 

5_Chang bi cac Phap Chu Trd gay hai, chang bi trung Co Doc 

6_Het thay tai nan ve: nude, lua, dao gay, chien tranh, sam set, mua da suong 

mu, gio manh bao, mua ac. . . deu duoc giai thoat 

7_Moi su cau nguyen deu thanh, tat ca uoc nguyen thay deu duoc nhu y 

8_Neu nguoi nu mang thai, tri Da La Ni nay deu hay khien cho thai nhi binh yen, 

sinh no duoc an vui 

9_Loi noi ra khien nguoi ua thich nghe, di den cho nao deu nhan duoc su cung 

kinh 

10_Chang gap mong ac, ngu nghi duoc an lanh 
1 l_Giup cho vong linh duoc sinh ve coi Troi 
12_Hay ngung dut duoc su dau tranh kien tung 

' ' \ 

13_Hay tru khu loai trung gay hai cho nha nong, khien cho tat ca mam lua, hoa 
qua deu duoc tang truong, co mui thorn, vi ngon ngot 

14_Khi khi hau kho han nang lau dai, do uy luc cua Da La Ni nay thoi Long 
Vuong cung nhau vui ve, tuon mua kip thoi giup cho tram ho 

15_Cau con trai duoc con trai, cau con gai duoc con gai 

16_Hay lia moi loai Ma Nghiep, hay dap tan tat ca Ma Chung, hay chat dut su 
ngan tro cua tat ca Ma La (Mara: loai Ma) 
17_Hay chat dut tat ca Tap Khi 

1 8_Hay khien cho chung sinh co Tarn ac, khoi len Tarn Dai Tir 

19_Hay o tat ca noi chon duoc Dai Cung Duong nhu Phat Dai Su Luong Tuc 

Ton 

20_Nguoi ngay ngay tri tung, duoc Dai Thong Tue, Dai Uy Luc, Dai Can Dung, 
Dai Bien Tai thanh tuu 

21_Se khien cho Tinh Khi nhap vao than, tang them uy luc, than tarn thuong 
duoc vui thich 

22_Neu co loai Bang Sinh, cam thu ma 16 tai duoc nghe qua Da La Ni nay thi 
nhom ay thay deu doi voi V6 Thuong Bo De, vinh vien chang thoai lui 
23_Chung Dai Niet Ban 

Tong ket cong hieu cua tat ca thi Dai Tuy Cau co the noi la khong co dieu gi 
chang the lam duoc: The Gian voi Xuat The Gian deu co cong hieu rat Ion. Trong 
nhieu loai Mat Chu la dieu hiem co. Nhan day, Dai Tuy Cau rat thich hop voi Cu ST 
tai gia 



438 



DA LA BO TAT 



Da La Bo Tat: ten Phan la Tara: dich am la Da La; dich y la con mat, Dieu Muc 
Tinh, Dong Tu (con nguoi), Cue Do, Cuu Do, Tinh Than (ngoi sao). 
Tang Ngu la: Droma, Trac Ma, Doa Ma. . . dich y la Cuu Do. 
Lai dich la Da La Mau, Da La Phat Mau, Do Mail, Cuu Do Phat Mau. 

_Trong An Do Giao: Tara la vi Than cihi ho diing thii hai trong 10 vi Nu Than 
Maha-vidya (Dasa-maha-vidya). Mat Giao An Do cong nhan Tara la hien than ciia 
Maha-devT, Kali, Parvatr. .. vi nhu mot ngoi sao dep tu chieu sang mai mai va Tara 
dirge xem la mot niem khao khat tuyet doi khong bao gio tat, tao lire day cho ca cuoc 
song. 

Truyen thuyet ve Tara bat nguon tu su kien khuay dong dai duong giua chu Thien 
va A Tu La (Asura) tao thanh chat doc (Halahala). Vi muon cuu The Gidi thoat khoi su 
huy diet nen Than Siva phai uong chat doc ay [day la hien tuong lam cho co hong ciia 
Siva bien thanh mau xanh duong va co Hieu la Thanh Canh (Nilakantha)]. Do cuong 
do ciia doc tinh nen Siva da bat tinh, hie do Tara -ma hien ra, dat Siva len dui va Tara 
da cho Siva bii sua, sua tu bau nguc ciia Tara da hoa giai chat doc va ciiu duoc Siva. 

Truyen thuyet khac ghi rang: De ngan chan sir noi dien ciia Kali, nen Siva da bien 
thanh mot due tre. Khi nhin thay diia tre, ban nang lam me ciia Kali da troi day va Kali 
da cho diia tre bii sua. Nho the Siva da hut duoc con thinh no ciia Kali trong khi bii 
sua. 




Tu hai truyen thuyet nay, Siva duoc gia dinh la tro thanh diia be so sinh khi doi 
mat voi cac Nu Than. Chii yeu Tara la mot hinh thiic ciia Durga hoac ParvatT. 

Sir tuong dong giua Tara va Kali rat ro rang, khong the nham lan. Ca hai deu 
duoc mo ta la diing tren than Siva dang nam ngiia tro ra, hoac mot cai xac giong nhu 
vay. Tuy nhien, Kali co than the mau den, con Tara co than the mau xanh. Ca hai deu 
loa the, Tara mac vay da cop, Kali chi dung canh tay nguoi lam vong quan chung 



439 



quanh de che ha the. Ca hai deu deo vong co lam tu dau nguoi va vong quan canh tay. 
Ca hai deu le luoi day mau hoac mieng day mau 




Hinh tuong Kali 




Hinh tuong Tara Su hien tuang nhu vay co su tuang dong va rat de nham lan vai 
nhau. Su that ca hai deu la hien than cua nhau. Ho chia se ten goi theo tinh mo ta, cung 
nhu co ten cua nhau. Tara duoc goi la Kalika, Ugra-kali, maha-kali va Bhadra-kali. 

Tara duoc cho la de tiep can hon voi Tin Do (Bhakta) hoac Tantrika vi ban nang 
yeu thuong giup do cua ba me (Tu Mau: me hien). Tuy nhien, phan dong dan An Giao 
Bengal thuong xem Kali nhu la nguoi me (Ma). 

Tara la vi phoi ngau cua Siva. Phap Khi cua Tara la cay dao (Khadga), cay kiem, 
cay keo 



440 



Than Chii quan trong nhat cua Tara trong 10 Maha-vidya la: 

Om Aim hrim strim taraoyi hum phat 

Than Chii khac la: 

Om_ Hrim srtim hum phat 

Than Chii pho bien trong Nghi Le va duoc cho la Than Chii manh me khien Tara 
hien than truoc nguoi lam le la: 

Om Tare tuttare ture svaha 

• 

_ Vao khoang 150 nam sau Tay Lich, do duy tri y tuong Mau quyen nen tin 
nguong ve Nu Than Tinh da duoc du nhap vao giao dien Phat Giao An Do nham thoa 
man cho hoc vong cua con nguoi. Trong giai doan nay, mot so giao do Phat Giao An 
Do chuyen xung tan tho phung Dang Cuu The Mau (Tarayati) la ba me chuyen giup 
do cho con nguoi vuot qua cac ach nan so hai, chap nhan moi uoc nguyen va dat diu 
rung nguoi vuot qua bo ben kia. Dong thoi xuat hien cac Kinh Ban rat duoc ca ngoi va 
sung bai la: 

1 Da La Bo Tat 108 Danh Tan (Arya Tara-Bhattarika-Namastottarasataka - 
stotra). 

2_ Cuu do Phat Mau 21 le tan (Bhagavaty-Arya-Tara-Devya Namaskaraika- 
Vimsati sotram guna - hita - sahitam). 

3_ Thanh Da La Tri Quan (Cai mao) Tan (Arya-Tara-srag-dhara - sotrra). 

4_ Thanh Da La Cuu Do Bat Nan Kinh (Arya-Tara- Asta-ghora-Tarani - 
Sutra). 

Dan gian thuong vi Ngai nhu chiec thuyen cuu vot nguoi vuot bien Ion sinh tu di 
den bo ben kia duoc tu tai nen xung Ton nay la Da La Ne VI (Tara-devT: Da La Thien 
Nu) va hay goi tat la Tara. 

Sau nay, do su nhan each hoa Tri Tue sieu viet nen Da La Ton duoc xem la 
nguyen ly Am cua Van Thu Su Loi Bo Tat (Manjusn-Bodhisatva) va bieu tuong cho 
Thanh So Tac Tri (Krtyamusthana-jnana: Tri Tue chuyen moi hanh dong cua the gian 
thanh trang thai giai thoat). Nhu the, Ton nay thuong song hanh voi Bo Tat Van Thu 
trong moi cong tac hoa do chung sinh. 

Tu An Do, Tin nguong Tara lan rong den nhieu noi tren The Gioi nhu: Tay 
Tang, Trung Hoa, Nhat Ban, Dai Han, Indonesia, Chiem Thanh, Cam Bot, Thai Lan... 
va luu lai rat nhieu Ton Tuong 

Hien nay nhan dan An Do hien dai thi dong hoa Da La Ton voi Me Vu Tru va 
sung kinh Ngai qua anh tuong Phat Mau Sakti. 

_Theo truyen thong Hoa Van thi Da La Ton duoc xung la: Da La Bo Tat, Da Loi 
Bo Tat, Da Le Bo Tat, Da Loi Ton, Dat Ma Da La (Dharma Tara: Phap Cuu Ton), 
Thanh Da La Bo Tat (Arya Tara-bodhisatva) va xung la Thanh Cuu Do Phat Mau 
(Arya-Tara-buddha-mata) . 

Hien do Thai Tang Gioi Man Da La (Garbha-dhatu mandala) ghi nhan rang: Da 
La Ton co vi tri o hang thu nhat, phuong ben phai (phuong Tay) cua Quan Tu Tai 
trung Quan Am vien. Do Ton nay chu ve hai Due: Dai Bi (Maha Karuna) va Hang 
Phuc (Abhicaruka) nen duoc xem la Phat Mau (Buddha-matr) cua Lien Hoa Bo 
(Padma-kulaya) va duoc ton xung la Da La Phat Mau. 

Ngoai ra trong Quan Am vien con ghi nhan them 04 vi Da La Bo Tat tu tri thanh 
tuu phap Quan Am la: 

1_ Thanh Canh Quan Am (Nrlakanthi) dai chii cua ton nay duoc truyen rung la 
Dai Bi Tarn Da La Ni (Maha-karunika-citta-dharanr) 



441 



2_ A Ma Tai Quan Am (Avatai: Nguon hanh phuc) 
2_ Huong Vuong Quan Am (Gandha-raja) 
4_ Thuy Nguyet Quan Am (Udaka-candra) 

Kinh Bat Khong Quyen Sach (28) ghi la: "£>a La Bo Tat cung goi la Thdp Phe 
Da (Sveta) tuc Bach Than Quan The Am Bo Tat vd cung goi la Ty Cdu Be Quan The 
Am Ed Tat (Bhrkuti: Phan No Mau)". 

Kinh Dai Phuong Quang Man Thu That Loi, pham Quan Tu Tai Bo Tat ghi 

la: "Quan Tu Tai Bo Tat nhap vdo Tarn Muoi Pho Quang Minh Da La, dung sue Tarn 
Muoi nen tie con mat phong ra dnh sang Ion vd Da La Bo Tat lien nuang theo dnh sang 
do ma sinh ra. Anh hdo quang cua Da La Bo Tat chieu soi tat cd chung sinh giong nhu 
long thuang xdt cua nguoi me hien nham cuu do chung sinh xa Ha bien kho sinh tu". 

Do y nghia nay ma Tara duoc dich la con mat, con nguoi hay Muc Quang (Tara- 
jvala). Lai nua, luc chu Phat Bo Tat mo mat thi goi la Mat hoa sen xanh tu bi nen Ton 
nay duoc xem la than so bien cua Hoa sen xanh (Nllapadma, hay Utpala) va co danh 
hieu la Phat Thanh Lien Tit Bi Nhdn (Buddha-nlla-padma-maitra-karuna-netre). Tu 
do Tara con duoc dich la Dieu Muc (Sunetre: Con mat mau nhiem). 

Kinh Bat Khong Quyen Sach (Ha) ghi la: "Da La Thien Nu Muc Ngon Dong 

lu 

Kinh To Ma Ho (Ha) cung ghi la: "£>a La la Dieu Muc Tinh " 

Ngoai ra Mat Giao con xung tan Da La qua danh xung Bach Cuu Do Phat Mau 
tuc vi Phat Mau co than mau trang tinh chuyen cuu te the gian. 

Theo Thay truyen thi dung Dai Tu Bi cua chu Phat Bo Tat ma nhiep Quan Am, 
nen cac bac Dai Bi cua Quan Am deu la Da La Bo Tat nhu trong Dai Ban co ghi: "500 
Da La Ton deu sinh ra tu mat cua Quan Am nen la Tarn Muoi Ty Muoi (Chi Em gdi) 
cua Due Phat A Di Da (Amitabha-buddha) ". 

Theo nghia rong thi TA ( f ) co nghia la The Nhu Nhu, vi ben canh co ky hieu 
hien thi cho chu A (f{) ma thanh TA (^) tuc la Hanh cua Nhu Nhu 

Chu RA ( £ ) co nghia la Tran (bui bam) ma sau Tran hien thi cho bien Ion sinh 
tu tuc la noi ma het thay chung sinh bi chim dam khong thay ben bo. Do ben canh co 
ky hieu chu A (jF[: co nghi la xua nay von chang sinh) nen RA (£) tuc la That tuong 
cua sau Tran. 

Do do, TARA la quan LY TINH cua Nhu Nhu, cho nen ta ca cac Tran deu duoc 
biet Nhu That, tu day vuot qua bien Ion sinh tu di den bo giai thoat ben kia. Chinh vi 
the ma TARA duoc dich y la Cuu Do hay Cue Do va moi nguoi thuong xung tan Ngai 
qua cau "Namo Arya Tara Jvala Bodhisatvaya mahd-satvdya" (Quy menh Thanh 
Muc Quang B6 Tat Ma Ha Tat). 

Rieng Mat Giao Nhat Ban voi nhan gian Trung Hoa, Dai Han thuong xung rung 
Da La Ton la mot trong 33 vi Quan Am va sung bai rong rai. 

_Theo truyen thong Tay Tang, vao vo luong kiep truoc co the gioi ten la Tu 
Quang, khi ay co Due Phat ra doi hieu la Co Am Nhu Lai (Dundbhi-svara Tathagata). 
Bay gio co co cong chua ten la Bat Nha Nguyet (Prajna-candra) co Tue can, kinh le 
Tarn Bao. Sau mot qua trinh cung duong cac De tu cua Due Phat voi cac bac Thuong 
Toa, nang Bat Nha Nguyet phat the nguyen rang: "Tir the gi&i nay cho den khi the 
gi&i tan, hw khong gi&i tan. Toi dung than nu de do chung sinh". Sau khi phat 
nguyen xong, Bat Nha Nguyet lien ngoi quan sau can cho den luc duoc Tarn khai, 
chung nhap V6 Sinh Phap Nhan thanh Phat Mau do tat ca Huu Tinh. Day chinh la tien 
than cua Do Mau Tara. 



442 



\ ' 1 \ 

Theo truyen thong khac, trong khi quan sat de cuu do cac chiing sinh dang tram 
man noi sau neo man hoi, Due Quan The Am Bo Tat chot xiic dong khoc thuong cho 
chiing Huu Tinh nen giot nude mat roi ra tu mat phai bien thanh Bach Do Mau (Sgrol 
- Ma dhar - Po) con giot nuoc mat roi ra tu mat trai bien thanh Luc Do Mau (Sgrol - 
Ma Li an - Khu) chuyen cuu kho do sinh cho chiing sinh. Do vay, cac vi dao su Mat 
Giao Tay Tang cho rang Da La Ton la than hoa hien cua Quan The Am Bo Tat nen 
xung la Da La Ton Quan Am hay Da La Quan Am. Va luu truyen phap cua 21 Do Mau 
tuong trung cho 21 hoa than cua Quan The Am Bo Tat, gom co: 

1_ Luc Do Mau. 

2_ Cuu Tai Nan Do Mau. 

3_ Cuu Thuy Tai Do Mau. 

4_ Cuu Dia Tai Do Mau. 

5_ Cuu Hoa Tai Do Mau. 

6_ Cuu Phong Tai Do Mau. 

7_ Tang Phudc Tue Do Mau. 

8_ Cuu Thien Tai Do Mau. 

9_ Cuu Binh Tai Do Mau. 

10_ Cuu Nguc Nan Do Mau. 

1 1_ Cuu Dao Nan (Nan Trom Cuop) Do Mau. 

12_ Tang Uy Quyen Do Mau. 

13_ Cuu Ma Nan Do Mau. 

14_ Cuu Sue Nan Do Mau. 

15_ Cuu Thu Nan Do Mau. 

16_ Cuu Doc Nan Do Mau. 

17_Phuc Ma Do Mau. 

1 8_ Duoc Vuong Do Mau. 

19 _ Truong Tho Do Mau. 

20_ Bao Nguyen Do Mau. 

21_Nhu Y Do Mau. 

Trong 21 Do Mau (Sgrol - Ma) thi Da La Ton hien tuong Thieu nu, toan than 
mau xanh luc nen duoc xung la Luc Do Mau. 

Ngoai ra, cac vi Lat Ma Tay Tang con truyen day each tu 21 vi Cuu Do Phat Mau 
cua An Do la: 

1_ Cuu Do Toe Dung Mau (Sgrol - Ma - Myurmadpah - Mo, ten phan la: Tare 
Ture vlre). 

2_ Bach Thu Lang Nguyet Mau (Ston - Kahi zlabakun - Tugsal - Brgya, ten 
phan la: Sata-sarac-candra). 

3_ Tu Ma Kim Sac Mau (Ser - Sdechu, ten phan la: Kanaka-Nllabja). 

4_ Nhu Lai Dinh Ke Mau (De - bshin - g'segs - pahi - gtsug - tor, ten phan la: 
Tathagatosnlsa). 

5_ Dat La Hong Tu Mau (Tara Hum yi - ge, ten phan la: Tuttara - Hum - Kara). 

6_ Thich Pham Hoa Thien Mau (Brgya - byin melha - Tshans - pa, ten phan 
la:Sakranala- Brahma). 

7_ Dac La De Phat Mau (Trad - Cis _ Bya - Dan phat, ten phan la: Traditi phat - 
Kara). 

8_ Do Li Dai Khan Mau (Tures - hjigs - pachen - mo, ten phan la: Ture Maha- 
Ghore). 



443 



9_ Tarn Bao Nghiem An Mau (Dkon - Mchog - Gsum mtshon - phyag - rgya, 
ten phan la: Tri- Ratna - Mudranka). 

10_ Uy Due Hoan Duyet Mau (Rab - tu - dgah - babrdsid - ba, ten phan la: 
pramuditatopa). 

1 1_ Thu Ho Chung Dia Mau (Sa - Gahi skyon - pa, ten phan la: Samanta- bhu- 

pala). 

\2_ Dinh Quan Nguyet Tuong Mau (Zla - bahibum - bus - dpral - rgyah, ten 
phan la: Sikhanda - khandendu). 

13_ Nhu Tan Kiep Hoa Mau (Bskal - bahi - thamahi - me - ltar, ten phan la: 
Kalpanta - hutabhug). 

14_ Thu An Dai Dia Mau (Sa - ba, ten phan la: Kara - Talaghata). 

15_ An An Nhu Thien Mau (Bde - Ma dgl - Mashi - Ma, ten phan la: Sive subhe 
sante). 

16_ Pho Bien Cue Hy Mau (Kun - nas - bskor - rab - dgah - ba, ten phan la: 
pramuditabandha) . 

\1_ Do Li Ba De Mau (Turi - Sha - pa, ten phan la: Ture padaghAta). 

18_ Tat La Thien Hai Mau (Lha - yi - mtsho, ten phan la: Sura - sarakara). 

\9_ Chu Thien Tap Hoi Mau (Lha - yi - tshogs - rnams - rgyas - ma, ten phan 
la: Sura - ganadhyaksa). 

20_ Nhat Nguyet Quang Vien Mau (Nima - zla - ba - rgyas - ma, ten phan la: 
Candrarka - sampiirna). 

21 _ Cu Tarn Chan That Mau (De - nid gsum - Rnam bhod - pa, ten phan la: Tri - 
Tattva - vinyasa). 

Tu 2 1 vi Cuu Do Phat Mau noi tren, cac vi Lat Ma Tay Tang da ghi nhan thanh 
21 hoa than cua Da La Ton la: 

1_ Pravira-Tara (Thang Dung Da La). 

2_ Candra-kanti-Tara (Thu Nguyet Da La). 

3_ Kanaka- varna-Tara (Kim Sac Da La). 

4_ UsnTsa-vijaya- Tara (Toi Thang Dinh Da La). 

5_ Hum- sarva-nadim-Tara (Hong Nhat Thiet Am Thanh Da La). 

6_ Trailokya-vijaya-Tara (Thang Tarn The Da La). 

7_ Vadi-Pramardaka- Tara (Toi Hoai Tranh Luan Da La). 

8_ Mara-sudana-vasita-uttama-da-Tara (Toi Hoai Ma Chudng Cap Thi Thang 
Thuong Luc Da La). 

9_ Varada-Tara (Du Nguyen Da La). 

10_ Soka-vina-udana-Tara (Diet Tan Phien Nao Da La). 

1 1_ Jagad-vasi-vipan-nirbarhana-Tara (Cau Trieu Huu Tinh Diet Tan Ac Van Da 

La). 

\2_ Kalyana-da-Tara (Thi Cat Khanh Da La). 

13_ Paripacaka-Tara (Thuc Qua Da La). 

14_ Bhrkutr-Tara (Phan No Da La). 

15_ Maha-santi-Tara (Dai Tich Tinh Da La). 

16_ Raga-nisiidana- ara (Toi Pha Tham Ai Da La). 

\1_ Sukha-sadhana-Tara (Hy Lac Thanh Tuu Da La). 

18_ Vijaya-Tara (Toi Thang Da La). 

19_ Duhkha-dahana-Tara (Tieu Tan Kho Nao Da La). 

20_ Siddhi-sambhava-Tara (Thanh Tuu Sinh Da La). 

2\_ Paripiirna-Tara (Thang Man Da La). 



444 



Ngoai 21 Ton nay, cac vi Dao Su Tay Tang con ghi nhan them danh hieu 
Khadira-vani-Tara (Khadira Tho Lam Da La tuc vi Tara cua rung cay Khadira) la 
than chinh cua Luc Da La, Ngai co the doi mau va thay the cho vai tro cua Du Nguyen 
Da La 

Rieng Giao do Phat Giao Tay Tang dong hoa Da La Ton voi Nam Hai Pho Da 
Son Quan Tu Tai Bo Tat nen xung tan tho phung Ngai qua danh hieu Da La Quan Tu 
Tai Bo Tat. 

Mandala Ngu Tri Nhu Lai cua Mat Giao Tay Tang ghi nhan rang: Da La Ton 
chinh la Cuu Do Phat Mau hien thi cho Thanh So Tac Tri cua Bat Khong Thanh Tyu 
Nhir Lai (Amogha-siddhi-tathagata). Tri nay nham kien toan su menh cua chu vi Bo 
Tat la thuc hien su chung ngo hoan toan, chuyen nam Thuc Than thanh phuong tien 
thien xao, chuyen nghiep thanh duyen, chuyen y niem tu tuong thanh su sang tac song 
dong, chuyen kho hanh thanh qua giai thoat. Bieu tuong cua Tri nay la anh hao quang 
mau xanh luc huyen bi duoc ket tinh qua mau xanh Phap Tinh vu tru voi mau vang Tu 
Bi binh dang nham nuoi duong xac than va lam lang diu tarn hon cho moi chung sinh 
dang chim trong bien kho dau. Day cung chinh la nang lye gia tri (Adhisthana) cua 
chu Phat Bo Tat phu ho cho nhung chung sinh co niem tin chan that vuot thoat moi tai 
nan kho dau. Do y nghia nay ma Tara duoc ton xung bang danh hieu Phap Cuu Ton 
(Dharma-Tara). 

Mat Giao Tay Tang thuong minh hoa nam vi Tara bieu thi cho nhung phuong tien 
khac nhau tuong ung voi nam vi Thien Phat (Dhyana-buddha) o nam phuong la: 

_ Bach Da La (Slta-Tara) o phuong trung uong: bieu thi cho Tri Tue sieu viet, 
tinh than vo nhiem, phuong tien cua giai thoat. 

_ Lam Da La (Ekajata:Nhat Ke, hay Ugra-Tara: Uy manh Da La) 6 phuong 
Dong: bieu thi cho tinh than sung man, tarn tinh thuc 

_ Hoang Da La (Bhrkuti:Ty Cau Chi) o phuong Nam: bieu thi cho tinh than 
thuan khiet, giac ngo tarn linh. 

_ Xich Da La (Kurukulla) 6 phuong Tay: bieu thi cho sue manh tinh yeu tu Tara 
nguyen thuy, tinh than phan chan, doi song kho hanh. 

_Thanh Da La (Syama-Tara) 6 phuong Bac la Tara nguyen thuy: bieu thi cho 
tinh san sang cuu kho pho nguy, chuyen 5 giac quan thanh phuong tien thien xao, 
chuyen kho hanh thanh giai thoat. 

Trong nam vi Tara nay thi nhan dan Tay Tang thuong phung tho 2 vi Bach Tara 
va Thanh Tara 

Do tin nguong Tara phat trien rat manh tren dat nude Tay Tang nen nhan dan Tay 
Tang da xung tan hai vi Thu phi cua Nha vua KM Tong Long Tan (Srong - Tsan - 
Gampo) la: Van Thanh cong chua (con vua Duong Thai Ton) la Bach Da La Bo Tat 
va cong chua Xu Ne Pan (Nepal) Ba Li Kho Co" (Bhrkuti) la Luc Da La Bo Tat. 

Tai Viet Nam, tin nguong Tara phat trien rat cham, hau het Giao do Phat Giao 
Viet Nam chi muong tuong Tara dudi hinh bong Due Quan The Am qua cau chu: "An, 

r r r r 

da li , da li, dot da li, dot dot da li, dot li, ta ba ha" duoc ghi nhan trong nghi thuc rung 
niem kinh Dieu Phap Lien Hoa, Pham Pho Mon. 

Thoi gian gan day, Viet Nam moi ghi nhan duoc phap tu Tara qua Da Loi Tam 
Kinh do Sa Mon Tri Thong truyen thu, Phap "Tu Tri Thanh Cmi Do Phat Mau" do 

Kim Cuong Thuong Su Tay Khang NAC NA Ho Do Khac Do truyen thu va dac biet 
la cac nghi quy Tara do cac vi Lama Tay Tang sang Viet Nam truyen thu 

Tai Au My, tin nguong Tara tuy moi phat trien nhung lan to a rat nhanh, nhieu 
nha nghien cuu Au My da tim hieu va ghi chep rat ky cac kinh dien lien quan den Tara. 



445 



Tom lai, he thong tin nguong Da La Bo Tat phat trien rat manh 6 An Do, Tay 

Tang, Mong Co, Trung Hoa, Nhat Ban, Dai Han va moi he thong Mat Giao deu 

xem Da La Ton la bieu tuong ve nang luc Dai Bi "Ban Vui, Cuu Kho" cua chu Phat 
Bo Tat nen thuong xung tan Ngai qua bai ke trong Kinh "Quan Ty Tai Bo Tat Thy 
Ky"la: 

Dang Dai Bi Da La 

Tu Bi cua tat ca 

Troi, Nguoi voi Da Xoa 

Deu la con cua Ngai 

Nen hieu The Gian Mau 

Va cho xuat The Gian. 

Quan Am, Dai The Chi 

Kim Cuong voi Thien Tai 

Van Thu, Tu Bo De 

Tu Thi voi Huong Tuong 

Nguyet Quang, V6 Tan Y 

V6 Cau, Hu Khong Tang 

Dieu Nhan voi Dai Bi 

Duy Ma, Dang Bo Tat 

La con cua Da La 

Cac Nhu Lai ba doi 

Tat ca Ma Ha Tat 

Khong ai khong la con. 

Deu xung la ME TA 

Nuoi duong cac Huu Tinh 

Om nang nhu Dai Dia 

TON Tl/ONG DA LA BO TAT 

Dai Nhat Kinh, quyen 1, pham Cu Duyen ghi la: "Hinh tuong cua Ton nay la 

trang nguoi nu trung nien da mau xanh va mau trdng pha tap, hai tay chap lai cam 
hoa sen xanh, than mac do trdng " 

Hien Do Thai Tang Gioi Man Da La thi ve hoi khac la: "Todn than mau xanh 
trdng, mac do Yet Ma, ddu doi mdo tuc ben tren co vi hoa Phat, hai tay chap lai khong 
cam hoa sen, ngdi Ban Gid tren Toa Sen, vi tri o ben phdi cua Quan Tu Tai Bo Tat, 
ben trdi Ngdi co mot vi Su Gid ". 




446 



Sff thu" 5 giai thich y nghia ciia Ton Tuong tren la: "£>a La Bd Tat la Tarn Mudi 
cua Quart Tu Tai nen lam tuang nguai nu. Da La cd nghia la con mat. Hoa sen xanh 
cd nghia la trong sack khdng da ban. Dung Phd Nhan nhu vdy nhiep thu qudn sinh, da 
chdng truac ciing chdng sau nen lam dang nguai nu trung nien chdng qua gid, chdng 
qua tre. Mdu xanh la mdu gidng phuc, mdu trdng Id mdu Dai Bi do dieu (su mdu 
nhiem) a trong hai dung ay nen tqo hai mdu hoa hap, vi nghia ay nen chdng xanh 
chdng trdng. Tuang ay chap toy, cam hoa sen xanh trong long ban toy, huang toy vd 
mat ve Due Qudn Am nhu hinh mim cuai, todn than cd hdo quang trdn nhu mdu vdng 
rdng thanh tinh, mac do mdu trdng, ddu cd bui toe nhu dang toe cua Chu Thien, ddng 
vai mao toe cua Dai Nhat Nhu Lai ". 

Quy ghi la: "Lien qudn hoa sen mdu nhiem (Dieu Lien) lam Ban Ton, than ay cd 
dnh sang vdng luc trdn day thanh tinh, vai bdu Dieu Ma Ni lam Trdn Lac, ddu dpi mao 
toe co Vd Luang Tho Phdt, ben phdi hien tuang Du Nguyen lam thu thdng, ben trdi 
dung toy cam hoa sen xanh ". 

Biet Ton Tap Ky ghi la: "Tren Dan cd chu 4*1" (HRIH) bien thanh hoa sen bdu. 
Tren hoa cd chu ^ (TAM) bien thanh hoa sen xanh roi chuyen thanh than Da La Bd 
Tat cd mdu xanh trdng (hoqc mdu thit) mac do mdu lam vai moi thu trang nghiem, tren 
mao cd Due Qudn Tu Tai Vuang Nhu Lai (Avalokitesvara-raja-tathagata), toy trdi cam 
hoa sen xanh de ben trdi tim, toy phdi kit An Thi Vd Uy (Abhayamdada-mudra) hoqc 
chap hai toy lai cam hoa sen xanh, ngdi tren hoa bdu phdng ra dnh hdo quang mdu 
trdng, hay lam man ede Nguyen ". 

Theo sir truyen thu cua Tay Khang Nac Na Ho Do Phap Do (Phat song NAC NA 
cua Tay Tang) thi Ban Ton co than mau xanh luc, dung mao hien tu, ngoi bau gia tren 
hoa sen, co vanh Nhat Nguyet. Hoa sen do co 08 canh mau trang hoi hong, chan phai 
dap xeo, chan trai co lai. Hai tay cam mot canh hoa O Ba Lap (Utpala:Hoa sen xanh da 
trdi), dau doi mao Ngu Phat, than tren khoac ao bay phat phdi nhu la phudng, than 
dudi mac quan trong dai, quan ngoai ngan. Co deo 03 chuoi chau: chuoi thu nhat dai 
den nguc, chuoi thu hai den trai tim, chuoi thu ba dai den ron. Tai deo vong khoen, 
khuyu tay deo vong xuyen, ong chan deo vong co chuong nho vdi cac vat trang sue 
dung de trang nghiem. 




447 



Tren day la Ton tuong Luc Do Mau, mot trong 21 Do Mau hoa than cua Quan 
The Am Bo Tat. Hinh tuong cua 20 Do Mau con lai deu co tu the ngoi, mao, ao, vat 
trang sue giong nhau va chi khac nhau ve nhan sac (dung mao va mau sac) voi vat cam 
tay. 

Bach Khoa Tu Dien mo Wikipedia ghi la: " Than Tdrd thuc su la mot vi Than tre 
dep, co khd ndng thay ddi hinh dang dung luc dung chd. Than co the hien ra trong mau 
xanh, mau trang, do hay mau cua vdng. Moi mau deu co y nghia rieng cua no. Sap dat: 

Phia sau ddu cua Than Tdrd Id dnh sang cua trang trdn, la bieu tuong cua dnh 
sang soi sang trdi dat, cao hem su hdn don, do tuong va dau khd cua vdng Ludn Hoi 
nhung lai khdng tdch rdi khdi no. Than ngoi tren mot toa sen no va mot chiec dia tron. 
Vdng quanh Than la mot vdng lua mau vdng. Ma loi Kinh cdu nguyen so 21 ndi rang 
Nhu lua chdy o cudi Thdi Dai nay. 

Hoa: Tren mdi ban tay, Than Tdrd nhe nhdng cam mot cdnh hoa ddi mau xanh 
trang, hoa Utpala, mot loai hoa cd mui huong thorn ngot gidng nhu hoa Ken hay hoa 
Sen, loai hoa moc tren mui ma chdng hoi tanh mui bun. Hoa Utpala la su trong sqch 
tu nhien, ma theo Genlek Rinpoche ndi Be cd the nghi minh Id ngudi trong sqch, hay 
hdnh ddng mot each trong sqch. 

Ba ngdn tay trdi cua Than Tdrd chi len tren de bieu hien ba thu quy gid, do la 
Due Phdt , Phdt Phdp va Gidc Ngd, va su tu gidi phdng tu tqi. Tay phdi dudi ra, ngua 
ban tay ve phia truoc voi mot cu chi moi goi. Genlek Rinpoche ndi Than Tdrd ndi voi 
nhung ngudi bi mat hy vong va khdng cd ai giup do rang Hay lai day, Ta dang 6 day. 

Y Phuc:Thdn cd nhung soi thung lua mem duoc trang diem bang nhung hat chdu 
bdu, ddi tai ddi va thanh nhd bieu hien rd rang Than la mot vi Bd Tat, ngudi da cd loi 
The d lai tren trdn gian vinh vien de cuu nhan do the. Tren thuc te, nhung Due Phdt 
truyen Gido thi khdng deo chdu bdu, tqi sao hp lai deo tren coi Met Ban? Cdc Bd Tat 
thudng tri hodn viec vdo Coi nay vi nhung vi khac. Than Tdrd mang chdu bdu Id de the 
hien su hodn thien cua minh, nhung chdu bdu nay lap lanh nhu su cdnh bdo ve nhung 
su dau khd tren trdn the, noi ma Than dang ra tay cuu chua " 

_ Theo kinh nghiem tu tap cua Bhatta Charya thi "Trong dnh hdo quang sang 
chdi la lung hien ra mot vi Thanh Nu mau luc biec, dep tuyet hdo trong moi dudng net 
tay chdn den ndi khdng the dung loi ndi dien td duoc. Thanh Nu ngoi theo the Du Hy 
Tarn Mudi tren mot hoa sen hai tang, tay trdi cam vdi cdnh la, tay phdi kit an Vd Uy 
voi mot vien ngoc sang ngoi ". 

Rieng 21 Do Mau thi Kinh Tang Hoa Van khong ghi nhan bang loi ma chi luu 
truyen hinh anh Ton tuong trong kinh "Le tan 21 vi Cuu Do Phat Mau". 

1_ Cihi Do Toe Dung Mau (Tare Ture vlre): co 08 tay, than hinh mau do, ngoi 
kiet gia tren toa sen. 




448 



2_ Bach Thu Lang Nguyet Mau (Sata-sarac-candra): co 12 tay, than hinh mau 
trang, dung tren toa sen. 

a ri 



kiet 




4_ Nhir Lai Dinh Ke Mau (Tathagatosnisa): co 04 tay, than hinh mau vang, ngoi 
kiet gia tren toa sen. 




5_ Dat La Hong Ty Mau (Tuttara-Hum-Kara): co 02 tay, than hinh mau vang 
rong, ngoi kiet gia tren toa sen. 




449 



6_ Thich Pham Hoa Thien Mau (Sakranala-Brahma): co 04 tay, than hinh mau 
do, ngoi kiet gia tren toa sen. 




7_ Dac La De Phat Mau (Traditi phat-Kara): co 04 tay, than hinh mau xanh, 
diing tren toa sen. 




8_ Do Li Dai Khan Mau (Ture Maha-Ghore): co 04 tay, than hinh mau hong, 
ngoi theo the Du Hy tren lung rong tren toa sen. 




9_ Tam Bao Nghiem An Mau (Tri-Ratna- Mudranka): co 04 tay, than hinh mau 
hong, ngoi kiet gia tren toa sen. 




450 



10_ Uy Due Hoan Duyet Mau (Pramuditatopa): co 04 tay, than hinh mau hong, 
dung tren hoa sen. 




1 1_ Thu Ho Chung Dia Mau (Samanta-bhu-pala): co 02 tay, than hinh mau 
xanh, dung tren toa sen. 




12_ Dinh Quan Nguyet Tuong Mau (Sikhanda- khandendu): co 08 tay, than 
hinh mau vang rong, ngoi kiet gia tren toa sen. 




13_ Nhu Tan Kiep Hoa Mau (Kalpanta-hutabhug): co 04 tay, than hinh mau do, 
dung tren toa sen. 




451 



14_ Thu An Dai Dia Mau (Kara-Talaghata): co 03 dau 06 tay, than hinh mau 
xanh, dung tren toa sen. 

ft * 




15_ An An Nhu Thien Mau (Sive-subhe-sante): co 06 tay, than hinh mau trang, 
ngoi kiet gia tren toa sen. 




16_ Pho Bien Cyc Hy Mau (Pramuditabandha): co 02 tay, than hinh mau trang, 
ngoi kiet gia tren toa sen. 




17_ Do Li Ba De Mau (Ture padaghata): co 02 tay, than hinh mau vang, ngoi 
cheo chan tren toa sen. 

ft A 




452 



18_ Tat La Thien Hai Mau (Sura-sarakara): co 04 tay, than hinh mau vang, ngoi 
kiet gia tren toa sen. 




v mm 




19_ Chir Thien Tap Hoi Mau (Sura-ganadhyaksa): co 02 tay, than hinh mau 
vang rong, ngoi kiet gia tren toa sen. 




20_ Nhat Nguyet Quang Vien Mau (Candrarka - sampurna)co 02 tay, than hinh 
mau vang, ngoi kiet gia tren toa sen. 




21 Cu Tam Chan That Mau (Tri-Tattva-vinyasa): co 02 tay, than hinh mau 
xanh, ngoi tren lung con trau tren hoa sen. 





453 



Tu 2 1 vi Cmi Do Phat Mau noi tren, cac vi Lat Ma Tay Tang da ghi nhan thanh 
2 1 hoa than ciia Da La Ton la: 

1_ PravTra- Tara (Thang Dung Da La). 




2_ Candra-kanti-Tara (Thu Nguyet Da La). 




3_ Kanaka- varna-Tara (Kim Sac Da La). 




4_ Usnisa-vijaya- Tara (Toi Thang Dinh Da La). 



5_ Hum- sarva-nadini-Tara 



(Hong Nhat Thiet Am Thanh Da La). 




7_ Vadi-Pramardaka-Tara (Toi Hoai Tranh Luan Da La). 




8_ Mara-sudana-vasita-uttama-da-Tara (Toi Hoai Ma Chuong Cap Thi Thang 
Thuong Luc Da La). 




455 



9_ Varada-Tara (Du Nguyen Da La). 




1 1_ Jagad-vasi-vipan-nirbarhana-Tara (Cau Trieu Huu Tinh Diet Tan Ac Van Da 





ft 







12_ Kalyana-da-Tara (Thi Cat Khanh Da La). 




456 



13_ Paripacaka-Tara (Thuc Qua Da La). 




14_ Bhrkutr-Tara (Phan No Da La). 




15_ Maha-santi-Tara (Dai Tich TTnh Da La). 




16_ Raga-nisudana-Tara (Toi Pha Tham Ai Da La). 




457 



17_ Sukha-sadhana-Tara (Hy Lac Thanh Tun Da La). 




18_ Vijaya-Tara (Toi Thang Da La). 




19 _ Duhkha-dahana-Tara (Tieu Tan Kho Nao Da La). 




20_ Siddhi-sambhava-Tara (Thanh Tim Sinh Da La). 




458 



21 _ Paripurna-Tara (Thang Man Da La). 




Ngoai 21 Ton nay, cac vi Dao Su Tay Tang con ghi nhan them danh hieu 
Khadira-Vani-Tara (Khadira Tho Lam Da La tiic vi Tara ciia rung cay Khadira) la 
than chinh ciia Luc Da La, Ngai co the doi mau va thay the cho vai tro cua Du Nguyen 
Da La 





459 



1 ) Luc Cuu Do Mau: 

Ban Ton co than hinh mau xanh luc, dung mao hien tu, ngoi ban gia tren vanh 
nhat nguyet cua hoa sen. Hoa sen co 08 canh mau trang hoi hong, chan phai dap xeo, 
chan trai co lai. Hai tay cam canh hoa O Ba Lap (Utpala: hoa sen mau xanh da troi), 
dau doi mao Ngu Phat. Than tren ao bay phap phoi nhu la phuong. Than duoi mac 
quan trong dai, quan ngoai ngan. Chuoi deo ba chuoi chau: chuoi thu nhat dai den 
nguc, chuoi thu hai dai den tim, chuoi thu ba dai den ron. Tay deo vong khoen, khuyu 
tay deo vong xuyen, ong chan deo vong co chuong nho, cac vat trang sue dung de 
trang nghiem. 




Bodhisattva Tar a 

Cmn Tjim - Sounvof All Ittt tmjn»lhin» 



Hai muoi Ton Do Mau con lai, tu the ngoi voi mao ao, vat trang sue cung giong 
nhu Luc Do Mau, xong nhan sac deu khac biet. 

Ban Ton xua kia xung la Da La Quan Tu Tai Bo Tat (Tara Avalokitesvara 
Bodhisatva) tuc Nam Hai Pho Da Son Quan The Am Bo Tat. Ban Ton la Ton CM cua 
21 Do Mau. Chii Luc Do Mau la chii Can ban cua 21 Do Mau. Neu thuong chuyen can 
niem rung hay cat dut goc re cua Luan hoi. Mien tru tat ca Ma Chuong, on dich, benh 
kho. Tieu tru tat ca tai nan ve nuoc, liia, dao binh, trom cuop. Hay tang truong tho 
menh va Phuoc Tue. Pham su mong cau khong co gi khong nhu nguyen. Sau khi chet 
vang sinh ve Cue Lac. Thanh tarn phung tri, linh ung den lien nhu am doi cua tieng 
vang vong, Cong Due rong Ion khong the noi het. Neu luc tri bai Nam Hai Pho Da 
Son, tri rung Chii nay cang de dat duoc su cam ung dac thu. 

Luc Do Mau Chii la: 

Om_ Tara tuttare ture svaha 



460 



2 ) Cmi Tai Nan Do Mau: 




Bodhisattva Tara 

Enhancing, Hanrnmy 



Ban Ton co than mau trang, tay phai ket An Thi V6 Uy, tay trai cam hoa, chii cua 
Ban Ton hay tru tat ca tai nan ve dat, niii,. . . 
Ciiu Tai Nan Do Mau Chii la: 

Om_ Vajra-tare sarva vighnan santim kuru svaha 



461 



3 ) Cmi Dia Tai Do Mail 

/mm 




Bodhisiittvci Tara 

Protection Against Earth Caused Disasters 



Ban Ton co than mau lam, tay phai ket An Thi V6 Uy, tay trai cam hoa, tren hoa 
co chay Kim Cuong Ngu Co dung dung. Tri tung Chu ciia Ban Ton hay tru tat ca tai 
nan ve: dong dat, niii Id, dat nut, nha ciia nghieng sap. 

Cuu Dia Tai Do Mau CM la: 

Om_ Tare tuttare ture, mama sarva lam lam bhaya santim kuru svaha 



462 



4 ) Cmi Thuy Tai Do Mau: 




Bodhisattva Tar a 

E'tciIvl-IEciii Against FlnciJ 



Ban Ton co than mau hong, tay phai ket An Thi V6 Uy, tay trai cam hoa, tren hoa 
co Hoa Kinh. Tri tung Chii cua Ban Ton hay tru tai nan ve nuoc va tat ca sir nguy hiem 
ve nuoc. 

Cuu Thuy Tai Do Mau Chu la: 

Om_ Tare tuttare ture, mama sarva vam vam, jala-bhaya santim kuru 
svaha 



463 



5 ) Cihi Hoa Tai Do Mau: 




Bodhisattva Tara 

Protection Agjtnhl Fire 



Ban Ton co than mau vang, tay phai ket An Thi V6 Uy, tay trai cam hoa, tren hoa 
co vien Thiiy Tinh Chau, trong chau tuon ra niroc Cam Lo. Tri tung Chii ciia Ban Ton 
hay tru tai nan ve liia va tat ca sir nguy hiem ve liia. 

Cuu Hoa Tai Do Mau Chu la: 

Om_ Tare tuttare ture, mama sarva ram ram, jvala-bhaya santim kuru 
svaha 



464 



6 ) Cmi Phong Tai Do Mau: 




Bodhisattva Tara 



Protection Agjinsi Wind D*$truclion 



Ban Ton co than mau trang, tay phai ket An Thi V6 Uy, tay trai cam hoa, tren hoa 
co niii Tu Di, tren niii Tu Di co banh Xe (luan). Tri rung Chii ciia Ban Ton hay tru tai 
nan ve gio va tat ca sir nguy hiem ve gio. 

Cuu Phong Tai Do Mau Chii la: 

Om_ Tare tuttare ture, mama sarva yam yam, cala-bhaya santim kuru 
svaha 



465 



7 ) Tang Phiroc Tue Do Mau: 




Bodhisattva Tara 



[iiLiLMMnp Afl ivirir* 



Ban Ton co than mau vang, tuong mao uy manh . Tay phai cam Nhu Y Bao Chau 
(Cinta mani) tay trai cam moc sac la can ciia Bao chau. Tri tung chu cua Ban Ton co 
the duoc tien cua, the luc, tri tue va than thong. 

Tang Phudc Tue Do Mau chu la: 

Om_ Ratna-tare, sarva loka-jnana-vidya, dhara dhara, dhiri dhiri, Hrlm 
Hrlm, Jah, punya jnana pustim kuru_ Om 



466 



8 ) Cmi Thien Tai Do Mau: 




Bodhisattva Tam 



Einhjncing, IndrslruclH bi tsly 



Ban Ton co than mau xanh luc, tay phai ket An Thi V6 Uy, tay trai cam hoa, tren 
hoa co chay Yet Ma (Karma danda). Tri rung CM ciia Ban Ton hay tru su so hai ve 
sam set, mua da, han han, song Ion voi tat ca thien tai. 

Ciiu Thien Tai Do Mau Chii la: 

Om_ Tare tuttare ture, mama sarva E E maha-hana-bhaya santim kuru 
svaha 



467 



9 ) Cmi Binh Tai Do Mau: 




Bodhisattvn Tara 

Protcftio-n Ag^inM Weapon* 



Ban Ton co than mau xanh, tay phai ket An Thi V6 Uy, tay trai cam hoa, tren hoa 
co cay kiem bau dung dung. Tri rung Chu cua Ban Ton hay tru tat ca tai nan ve binh 
khi, dan duoc... 

Nguoi tu phap nay nen cham chi chan thanh nghiem tri Trai Gioi . Neu luc gap 
nan nguy cap trong chien tranh thoi tu Phap nay du cho co loai: dao, keo, cung ten, 
thuong giao, khi gioi,... cung chang the khien cho mui nhon ciia no huong vao than 
minh duoc. Neu co giay, ung , hai chang co the treo tren dm duoc. Con gai tu Phap 
nay cang nen xet tim su Tinh Khiet o ben ngoai. 

Cuu Binh Nan Do Mau Chu la: 

Om_ Tare tuttare ture, mama sarva tig tig tlksna, raksa raksa kuru svaha 



468 



10 ) Cmi Dao Nan Do Mau: 

/ • • • 




Bndhisattva Tana 

Protection Ag.iin*t Thief 



Ban Ton co than mau den, tay phai ket An Thi V6 Uy, tay trai cam hoa, tren hoa 
co cai bua (phii viet). Tri tung Chu ciia Ban Ton hay tru tai nan ve trom cirop. 
Cuu Dao Nan Do Mau Chu la: 

Om_ Tare tuttare ture, mama sarva cora bandha bandha trig thum svaha 



469 



11 ) Cmi Nguc Nan Do Mau: 




Bodhisattva Tar a 



Protection Again*! Politic* 



Ban Ton co than mau hong, tay phai ket An Thi V6 Uy, tay trai cam hoa, tren hoa 
co cai moc sac. Tri tung Chii cua Ban Ton hay tru tat ca lao nguc va tat ca tai nan ve 
hinh phat oan uong. 

Cuu Nguc Nan Do Mau Chii la: 

Om_ Tare tuttare ture, mama sarva raja-dustan krodha santim kuru svaha 



470 



12 ) Tang Uy Quyen Do Mau: 




Ban Ton co than mau hong, tirdng mao nhu hoa, tay phai cam Hoa Cau huong len 
tren, tay trai cam soi day. Tri tung Chii ciia Ban Ton hay dirge uy quyen Ion khien cho 
nguoi kham kinh. Nhu Bo Thuoc, dan chiing chang phuc tung thi hay khien cho tuan 
phuc. Lai vo chong chang hoa thuan, chan thanh tu phap ciia Ban Ton hay khien cho 
thuan hoa thuong yeu nhau mai mai. 

Tang Uy Quyen Do Mau Chii la: 

Om_ Padma-tare samdhare Hrlh, sarva loka bhasim kuru hoh 



471 



13 ) Cmi Ma Nan Do Mau: 




Bodhisattva Tara 

Protection Agiinst Cirnivourouj Evil Being* 



Ban Ton co than mau den, tay phai ket An Thi V6 Uy, tay trai cam hoa, tren hoa 
co cai chay Giang Ma co ba dau (Tarn Dau Giang Ma Xii). Tri tung Chu ciia Ban Ton 
hay tru tat ca cac benh quai ve Co Mi, Linh Tinh va tat ca tai nan ve Thien Ma, Dia 
Ma, Khong Ma, Dia Long. 

Ciiu Ma Nan Do MSu Chu la: 

Om_ Tare tuttare ture, mama sarva dustan vighnan Hum phat svaha 



472 



14 ) Cmi Sue Nan Do Mau: 




Bodhisartva Tar a 



I'rotL-ctiun A^.iinst Uild I k-f»hjn[ 



Ban Ton co than mau nau dam, tay phai ket An Thi V6 Uy, tay trai cam hoa, tren 
hoa co cay giao dung dung. Tri tung Chu cua Ban Ton hay mien tru tat ca su nguy hai 
ve cac loai vat khong an thit nhu voi, bo, ngua, . . . lam cho nguoi bi thuong. 

Cuu Sue Nan Do Mau Chu la: 

Om_ Tare tuttare ture, mama sarva ham ham dustan hana hana trasaya 
phat svaha 



473 



15 ) Cmi Thu Nan Do Mau: 




Bodhisattva Tar a 

I'rotection Against Lion 



Ban Ton co than mau den, tay phai ket An Thi V6 Uy, tay trai cam hoa, tren hoa 
co ngon liia. Tri tung Chii ciia Ban Ton hay mien tru tat ca cac loai thu manh an thit 
nguoi nhu su tii, cho soi, cop, heo, va su nguy hai ve tat ca dong vat khac. 

Ciiu Thu Nan Do Mau Chu la: 

Om_ Tare tuttare ture, sarva He He, cale cale, bandha phat svaha 



474 



16 ) Cmi Doc Nan Do Mau: 

/ • • • 




Bodhisattva Tara 



Ban Ton co than mau trang, tay phai ket An Thi V6 Uy, tay trai cam hoa, tren hoa 
co cai binh thiiy tinh chiia day nuoc Cam Lo. Tri tung Chii ciia Ban Ton hay tru tat ca 
thuoc doc, khi doc, trung doc, voi tat ca tai nan ve dat, nuoc, gio, khong khi, chat doc 
tu nhien, chat doc do con nguoi tao ra. 

Cuu Doc Nan Do Mau Chii la: 

Om_ Tare tuttare ture, sarva visa-calaya, hara hara phat svaha 



475 



17 ) Phuc Ma Do Mau: 



r 




Bodhisattva Tiira 



Ban Ton co than mau den, mot mat ba mat, tudng rat phan no, hai tay chap lai 
cam Tarn Dau Giang Ma Xii. Neu luc gap nan cap bach dem cai chay nay cha chuyen 
chang ngung thi hay dap vo tarn Ma. Tri tung Chu nay ciia Ban Ton hay giang phuc 
Thien Ma, che ngu Ngoai Dao. 

Phuc Ma Do Mau CM la: 

Om_ Karma tare, sarva satrun marasena, Ha Ha, He He, Ho Ho, Ham Ham, 
bhindha bhindha phat 



476 



18 ) Dirffc Vinmg Do Mau: 




Bodhisattva Tata 

I'roUftinn XK'T'n-.t Sicknvv. 



Ban Ton co than mau vang luc, tay phai ket An Thi V6 Uy, tay trai cam hoa, tren 
hoa co qua Ha Tii sang nhu anh mat troi. (Ha tii chinh la Thanh qua Lien Chi Diep 6 
Tay Tang nhu vat cam trong ban tay phai ciia Due Phat Duoc Su) phong ra mui nhon 
anh sang nhu nude Cam Lo tieu tru bach benh. Tri tung Chu ciia Ban Ton hay tru benh 
truyen nhiem voi tat ca benh tai, on dich. 

Duoc Vuong Do Mau Chu la: 

Om_ Tare tuttare ture, sarva jvara sarva duhkha prasamanaya phat svaha 



477 



19 ) Trirtrng Tho Do Mau: 




Bodhisattva Tar a 

Protection Aftain^t Un-timefv Death 



Ban Ton co than mau trang, tay phai ket An Thi V6 Uy, tay trai cam hoa, tren hoa 
co cai binh Truong Tho chiia day nuoc Cam Lo. Tri tung Chii cua Ban Ton hay dien 
nien ich tho , mien tru tat ca su nguy hai ve chet yeu, doan menh va tat ca hung tai. 

Truong Tho Do Mau Chii la: 

Om_ Tare tuttare ture, vajra-ayuse svaha 



478 



20 ) Bao Nguyen (Nguon Bau) Do Mau: 




HodhisatLva Tata 



Protection Aj^insE Firnim- 



Ban Ton co than mau vang, tay phai ket An Thi V6 Uy, tay trai cam hoa, tren hoa 
co cai binh Bao Tang chiia day chau bau nhieu vo cung, vo bien - Tri tung Chu cua 
Ban Ton hay dii tai bao, mien tru su ngheo kho va tat ca su buc bach ve kinh te. 

Bao Nguyen Do Mau Chii la: 

Om_ Tare tuttare ture, jambhe mohe dhana medhi Hrlh svaha 



479 



21 ) Nhir Y Do Mau: 




Ban Ton co than mau vang luc, tay phai ket An Thi V6 Uy, tay trai cam hoa, tren 
hoa co Nhir Y Ket (?). tri rung CM cua Ban Ton hay nhir Ngoc Bau Ma Ni, moi sir nhu 
y, tuy nguyen mong cm khong co gi khong thanh tuu, nhu cau con ke tu, tu phap cua 
Ban Ton rat linh nghiem. 

Nhu Y Do Mau Chu la: 

Om_ Tare tuttare ture, sarva artha siddhi, siddhi kuru svaha 



21 Do Mau ben tren . Binh thuong thi quan tuong ngoi nhung luc cap bach lien 
quan tuong dung. Tong Tarn Chu thu 22 la Tarn Chu chung cua cac Ton Do Mau. 
Niem Chu nay hay tong quat tat ca Cong Due cua 2 1 Do Mau. 

Lai nua, trong moi thang mua ha, ngay 25 la ngay ky niem Do Sinh ciia tat ca 
Phat Mau. Neu o ngay do mo lap Phap hoi Do Mau thi cam ung rat nhanh. 

Do Mau tong Tarn Chu la: 

Om Tare Tam svaha 



480 



Tom lai, hinh tugng Da La Ton thuong duoc sung bai, tho phuong, quan tuong 
nhieu nhat qua hai loai than 

1_ Than nu mau xanh luc, tay trai cam hoa sen xanh, tay phai ket Du Nguyen An, 
ngoi theo the Du Hy tren toa sen va xung la Luc Do Mau (hay Thanh Tara) 




2_ Than nu mau trang, tay trai cam hoa sen xanh, tay phai ket Du Nguyen An, 
ngoi theo the Du Hy tren toa sen va xung la Bach Do Mau (hay Bach Tara) 




481 



DA LA BO TAT CHAN NGON PHAP 



Theo truyen thong Hoa Van thi Da La Bo Tat co mat hieu la Bi Sinh (Karuna- 
Udbhave:Nghia la do tarn Dai Bi cua Quan The Am Bo Tat ma sinh ra) hoac co mot 
mat hieu la Hanh Nguyen Kim Cuong (Carya Pranidhana-Vajra). 

Tarn Muoi gia hinh cua Ton nay la "Hoa sen xanh he no" bieu thi cho nghia "Hoa 
do chung sinh vwot thodt moi tran cau o nhiem, thwc chibtg dwac ban tinh trong 

.... ^ 

sack khong da ban". 

Chung tu cua Ngai la f (TA) hay ^ (Tarn) hoac ^ (Tarn) minh hoa cho nghia 
"NhwNhw bat khd dac" 

An can ban cua Ngai la Thanh Lien Can Ban An: Dem 10 ngon tay cai cheo 
nhau trong long ban tay roi nam lai thanh Quyen (Noi phoc) dung 02 ngon tro dinh dau 
ngon nhu cay kim, dung thag 02 ngon cai dinh vao 02 ngon tro. Day cung la An can 
ban cua Thanh Canh Quan The Am BoTat. 




Tarn Chu cua Da La Ton duoc ghi nhan qua nhieu ban khac nhau: 
1_ Ban thuong tung cua Tuy La Tang DAT MA MO XA la: 
Da diet tha: An - Da li da li- Dot da li, dot - Cap ba ha. 

2_ Ban cua Nam Thien True Tang A DIA QUAT DA la: 
Da diet tha: Da loi, da loi, dot da loi, dot - Cap ba ha. 

3_ Ban do cac Dai Due co xua ket tap la: 

Da diet tha: Da loi, da loi, dot da loi, dot da loi, dot da loi, sa ba ha. 
4_ Da Loi Tam Kinh do Sa Mon Thich Tri Thong dich ghi la: 

Da diet tha: An - Da li, da li, do da li, do do da li, dot li, sa ba ha. 

(Tadyatha: Om_ tare tare, tutare tututare, ture, svaha) 

An can ban cua cau Chii nay lai la Ngoai Phoc Thanh Lien Hoa Can Ban An: 

Dem 10 ngon tay cai cheo nhau ben ngoai, ben phai de ben trai, sao cho 10 dau ngon 
tay bam vao lung 02 ban tay ro nam lai thanh Quyen (Ngoai phoc). Dung dung 02 
ngon tro sao cho dau ngon dinh nhau nhu hinh canh sen. Dung thag 02 ngon cai dinh 
vao 02 ngon tro. Day cung la An can ban cua Kim Cuong Phap Bo Tat trong Kim 
Cuong Gidi Man Da La Tu An Hoi. 




482 



5_ Ban thuong rung cua Diem Tan Quoc Tang DAT MA THl/ONG DA la: 
An, da diet tha: Da loi , da loi , do dot loi, dot loi, dot loi, cap ba ha. 

6_ Kim Cuong Dinh Kinh Da La BoTat Niem Tung Phap ghi: 
Dat ne-da tha: An - Da le, dot da le, dot le, tat phoc ha. 

7_ Thanh Cuu Do Phat Mau 21 Le Tan Kinh ghi la: 
Om - Tare tutare ture - Svaha. 

• 

8_ Tay Khang NAC NA H6 D6 Khac Do truyen thu Luc Do Mau CM la: 
An - Dat liet, doi dat liet, do liet, toa ham. 

*) OOM - Dareh, Dudareh, Dureh, Soha. 
(OM-TARE TUTTARE TURE-SVAHA). 

9_ Dai Nhat Kinh, quyen 02, pham Pho Thong Chan Ngon Tang ghi la: 

jw*?** ^ rTraw* **** 

Na ma tam man da bot da nam - Ca ro noa nap ba phe da le, da ly ne, sa ha. 

(Namah samanta-buddhanam_ Karuna-udbhave tare tarini svaha) 

So thu 07 giai thich cau Chii tren la: 

Namah samanta-buddhanam: nghia la Quy menh khap tat ca cac Dang giac 

ngQ 

Karuna: la Bi 
-> Udbhave: la Sinh 

Nhu the Karuna-udbhave nghia la theo Bi ma Sinh, tuc la trong Quan Tu Tai 
ma sinh ra. 

Tare: la con mat, cung co nghia la DQ - Nay Chan Ngon lay chu TA (f ) lam 
The. TA nghia la "Phap nghia Nhu". vi tat ca cac Phap von chang sinh ra nen Nhan 
(Hetu) cua Phap cung chang the dac, boi vay cho nen biet "khong co tudng khac" Vi 
khong co tuong khac nen Nhu cung chag the dac, tuc la noi Nhu duoc that tudng cua 
cac Phap. Ben canh no co 01 net Tam Muoi nen thanh TA (^-) tuc la Van Hanh deu 
Nhu 

RA ( £ ) la nghia 06 Tran. Vi cac Phap chang phai Nhu chang phai Khac, nen 06 
Tran deu nhu THAT TLTONG, tuc ban tinh cua no khong co tran cau, goi la "Con mat 
khong bui, thanh tinh, thay biet nhu that". Lai nua, 06 can 06 tran goi la bien sinh tu, 
tat ca chung sinh deu chim dam trong do chang duoc bo me nao. Nay thay 06 Tran nhu 
that tuong ma den bo ben kia cua Phat Nhan nen goi la "duoc do" 

Noi lap lai TARINI la cue do, tu do, duoc roi lai hay pho do chung sinh, tu 
duoc Pho Nhan khong bui, lai cung khien cho tat ca chung sinh duoc Pho Nhan khong 
bui. Theo nhu Dai Ban thi co den 500 Da La Ton deu tu ma cua Quan Tu Tai ma sinh 
ra. Mat Ngu Du Gia lay chu vi do lam Tam Muoi cua A Di Da. 

10_ So thu 10, pham Mat An ghi cau Chu la: 

Na ma tam man da bot da nam. Da le, da ly ne, ca ro noa, 6t nap-ba phe, sa ha. 
(Namah samanta-buddhanam_ Tara tarini karuna-udbhave svaha) 



483 



Roi giai thich la: 

_ Tare: la nguoi (tu do). 

_ Tarini: la do, nhu dua nguoi qua song Ion dat o bo ben kia. 
_ Karuna: la Bi. 
_ Udbhave: la Sinh. 

Do Bo Tat nay tu Bi ma sinh, cung do chung sinh den cho Bi vay. 

1 1_ Bat Khong Quyen Sach Than Bien Kinh, quyen 19, pham 37 Da La Bo Tat 
Ho Tri co ghi la: 

a) Ma Ni Dai Tarn Da La Ni Chan Ngon: 

"An - A mo gia bat dau nhi ne, da le, sa-phoc ha" 

Om_ Amogha-padmini tare svaha 

b) Ma Ni Tieu Tarn Da La Ni Chan Ngon: 
"An - Ma ni, da le, ham" 

Om Mani-tare hum 

• • • 

12_ Bach Cuu Do Phat Mau Tan ghi la: 

An - Dap liet, do dap liet, do liet, ma ma, A du li bo not diep, ni nap bo chan, co 
16 diep, sa ha. 

(Om_ Tare tuttare ture_ mama Ayuh punye jnana pustim kuru svaha) 

13_ Ban pho thong luu truyen trong nhan gian Trung Hoa thi ghi la: 
Cui lay Vim Thong Chan Dai Si 
Tuyen dirang Than Chu phd ngu mon. 
Nay con tri niem mtp trieu bien 
Tri Tue nguye bang Qudn Tu Tai. 

"Um- Tara, tara, tam ta ra nhan tha ri- He, vi thuat ri da, vi thuat da gia. 
Urn - Tara, tara, that-ri due, ta-pha ha" 

smut mivm Amf&^tti 
trim m ^ 

OM (Nhiep Trieu) TARA (tu cuu do) TARA (tha cuu do) SAMDHARA 
INDRI (giu gin nang sinh, lien ket voi quyen nang tu nhien). 

HE (Mug thay) VISRITA (vang lai, doi lai, dap ung lai) VISUDDHAYA (Khien 
cho ta ca deu duoc thanh tinh). 

OM (Nhiep Trieu) TARA (Tu do) TARA (tha do) SRIYE SVAHA (quyet dinh 
thanh tuu moi su tot lanh). 

14_ Truyen thong An Do thuong luu hanh cau Chu kem voi nghia can ban la: 

OM - TARE TUTTARE TURE - SVAHA 
.) Om: Kinh le 

.) Tare: dung manh mau chong 
.) Tuttare: tru khu su so hai 
.) Ture: hay truyen cac thang nghia 
.) Svaha: con tac kinh le 



484 



1 5_ Truyen thong Tay Tang thuong luu hanh 02 cau Chu chinh cua Luc Do Mau 
va Bach Do Mau la: 

a) Luc Do Mau CM: _ 

OM - TARE TUTTARE TURE - SVAHA 
.) Om: Quy menh kinh le me Tara. 
.) Tare: su tu do thoat khoi luan hoi 
.) Tuttare: su tu do thoat khoi 08 nan 
.) Ture: su tu do thoat khoi benh tat 
.) Svaha: thanh tuu tot lanh. 

b) Bach Do Mau CM: 

OM-TARE TUTTARE TURE -MAMA Ayuh punye JNANA PUSTIM 
KURU - SVAHA. 

.) Om - Tare tuttare ture 

.) Mama: Toi 

.) Ayuh: tho menh 

.) Punye: cong due 

.) J nana: Tri Tue 

.) Pustim kuru: hay lam cho tang truong 
.) Svaha: thanh tuu tot lanh 

Ngoai ra, tuy theo tung Bo tu tap, cac vi Dao su Tay Tang da truyen day cac cau 
Chii khac nhau la: 

1_ Nhu Lai Bo: Da La Mau: 

namo ratna-trayaya. 

namah arya jnana - sagaraya vairocana - vyuha - rajaya 
tathAgatAya arhate samyaksambuddhaya. 

namah arya avalokitesvaraya bodhisattvaya maha- 
sattvAya mahA-kArunikAya. 

tadyatha: om - tare tuttare ture - svaha. 

2_ Lien Hoa Bo: Da La Mau: 
NAMO RATNA-TRAYAYA. 

NAMAH ARYA JNANA-SAGARAYA-AMITABHA-DEVA-VYUHA- 
RAJAYA TATHAGATAYA ARHATE SAMYAKSAMBUDDHAYA. 

NAMAH ARYA AVALOKITESVARAYA BODHISATTVAYA MAHA- 
SATTVAYA MAHA-KARUNIKAYA. 

TADYATHA: OM - TUTTARE TURE - SVAHA. 

3_ Kim Cuong Bo: Da La Mau: 
NAMO RATNA-TRAYAYA. 

NAMAH ARYA JNANA-SAGARAYA-AKSOBHYA - VYUHA- RAJAYA 

tathAgatAya arhate samyaksambuddhaya. 

namah arya avalokitesvaraya bodhisattvaya maha- 
SATTVAYA mahA-kArunikAya. 

TADYATHA: OM - TARE TURE TUTTARE - SVAHA. 



485 



4_ Bao B6: Da La Mau: 
NAMO RATNA-TRAYAYA. 

NAMAH ARYA JNANA-SAGARAYA-RATNASAMBHAVA - VYUHA- 
RAJAYA TATHAGATAYA arhate samyaksambuddhaya. 

namah arya avalokitesvaraya bodhisattvaya maha- 
sattvAya mahA-kArunikAya. 

tadyatha: om - tare tare - tuttare - ture - svaha. 

5_ Nghiep Dung Bo: Da La Mau: 
NAMO RATNA-TRAYAYA. 

NAMAH ARYA JNANA-SAGARAYA-AMOGHASIDDHI- VYUHA- 
RAJAYA TATHAGATAYA ARHATE SAMYAKSAMBUDDHAYA. 

NAMAH ARYA AVALOKITESVARAYA BODHISATTVAYA MAHA- 
SATTVAYA MAHA-KARUNIKAYA. 

TADYATHA: OM - TURE TUTTARE - SVAHA. 

De giup cho de tu mau chong diet tru moi toi nghiep ac da gay ra, cac bac Dao su 
Mat Giao Tay Tang da truyen day mot trong ba bai chu sau: 

10m- namah arya avalokitesvaraya bodhisattvaya 
mahA- sattvAyamahA-kArunikAyai. 

tadyatha: om - tare tuttare ture - sarva dustam para 
dustam mama krte - jambhaya, stambhaya, mohaya, 
bandhaya hum hum hum phat phat phat - svaha. 

namah arya avalokabhaya nara bodhisattva maha 
sattvAni adhisthAna suddhe visuddhe sodhaya visodhaya 
hum phat svaha. 

2_namo ratna-trayaya!. 

namah arya avalokitesvaraya bodhisattvaya maha- 
sattvaya maha-karunikaya!. 

tadyatha: om_ tare tuttare ture - sarva dustam 
paradustam mamakrte - jambhaya, stambhaya, mohaya, 
bandhaya hum hum hum phat phat phat! sarva dust a 
stambhani - tare svaha. 

3_ OM - TARANI - TARANI - MAHA- tArani - SVAHA 

Do tin nguong Tara phat trien rat manh me va sau rong tren dat nuoc Tay Tang, 
nen cac bac Dai su da truyen day mot so dinh thuc ve Than chii de cho cac Giao do 
tien dung, Nay chung toi xin ghi lai phan dinh thuc do Due Dalai Lama thu nhat truyen 
day va do Stephan Beyer bien soan trong quyen "The cult of Tara" tu trang 208 den 
trang 210. 

1 . Dinh thuc thu nhat: 

Om - Tare Tuttare Ture - Sarva santim Kuru - Svaha 

i s 

_ Tru Quy Than: Om - Tare Tuttare Ture - Sarva grahan santim Kuru - 
Svaha . 



486 



_ Tru chung nan: Om - Tare Tuttare Ture - Sarva vighnan santim Kuru - 
Svaha . 

_ Tru benh tat truyen nhiem : Om - Tare Tuttare Ture - Sarva vyadhin santim 
Kuru - Svaha . 

Tru nhiet benh: Om - Tare Tuttare Ture - Sarva jvaran santim Kuru - 

• • • J • 

Svaha . 

_ Tru benh hoan: Om - Tare Tuttare Ture - Sarva rogan santim Kuru - 
Svaha . 

_ Tru phien nao: Om - Tare Tuttare Ture - Sarva upadravan santim Kuru - 
Svaha . 

_ Tru su chet yeu phi thai: Om - Tare Tuttare Ture - Sarva akala-mrtyun 
santim Kuru - Svaha . 

_ Tru giac ma xau: Om - Tare Tuttare Ture - Sarva dusvapanan santim 
Kuru - Svaha . 

_ Tru su Bat Tuong: Om - Tare Tuttare Ture - Sarva durni mittani santim 
Kuru - Svaha . 

Tru su lam lan: Om - Tare Tuttare Ture - Sarva citta kulani santim Kuru - 

• • • 

Svaha . 

2_ Binh thuc thu hai: 

Om - Tare Tuttare Ture - Sarva Raksam Kuru - Svaha 

• • • 

Tru oan gia va ke thu: Om - Tare Tuttare Ture - Sarva satrubhyo Raksam 
Kuru - Svaha 

_ Tru chat doc, cac loai doc: Om - Tare Tuttare Ture - Sarva visebhyo 
Raksam Kuru - Svaha 

_ Tru CM Tro Yem Bao: Om - Tare Tuttare Ture - Sarva krtya- 
kakhordebhyo Raksam Kuru - Svaha 

_ Tru binh tran: Om - Tare Tuttare Ture - Sarva yudhebhyo Raksam Kuru - 
Svaha 

_ Tru su phien nao tai nan: Om - Tare Tuttare Ture - Sarva bhaya 
upadrvaebhyo Raksam Kuru - Svaha 

_ Tru hanh dong xau ac: Om - Tare Tuttare Ture - Sarva duskrtebhyo 
Raksam Kuru - Svaha 

• • 

3_ Binh thuc thu ba: 

Om - Tare Tuttare Ture Svaha. 

_ Om - Tare Tuttare Ture - Sarva bhaya vimocana - Raja, caura, Agni, 
Visa, Udaka bhayani prasamaya - Svaha. 

(Om Tare Tuttare Ture - Vuot thoat moi su so hai, chan dung, tieu diet su so hai 
ve: vua chua, trom cuop, lua, thuoc doc, nuoc - Svaha) 

_ Om - Tare Tuttare Ture - Sarva bandhana - Tadana - Raja, Taskara, 
Agni, Udaka, Visa sastrani parimocaka - Svaha. 

(Om Tare Tuttare Ture - Vuot thoat moi su troi buoc, su danh dap, vua chua, 
trom cuop, lua, nuoc, thuoc doc, dao gay - Svaha) 

_ Om - Tare Tuttare Ture - Sarva papain Avarana visuddhe - Svaha. 

(Om Tare Tuttare Ture - Tinh loc hoan toan moi toi loi va chuong ngai - Svaha) 



487 



_ Om - Tare Tuttare Ture _ mama dhana sarva cora bandha _ Svaha 

(Om Tare Tuttare Ture _Cot troi tat ca giac cuop cua cai cua toi _ Svaha) 
_ Om - Tare Tuttare Ture _ Asman apakara sarva cora bandha _ Svaha 

(Om Tare Tuttare Ture Cot troi tat ca trom cuop, ke gay ra thiet hai cho chung 
toi _ Svaha) 

_ Om - Tare Tuttare Ture_ Dhanam me Dehi - Svaha (Om Tare Tuttare Ture 
- Hay ban cho toi su giau co - Svaha) 

4_ Dinh thuc thu tu: 

Om - Tare Tuttare Ture Pustim Kuru - Svaha. 

• • • m 



_ Tang truong Tho Menh, Phuoc Due, Tri Tue: Om - Tare Tuttare Ture - 
Mama Ayuh punye jnana Pustim Kuru - Svaha. 

_ Tang truong nang luc Cong Due: Om - Tare Tuttare Ture -punya Pustim 
Kuru - Svaha. 

_ Tang truong Tri Tue: Om - Tare Tuttare Ture -Prajna Pustim Kuru - 
Svaha. 

Tom lai: Tuy Than chu can ban cua cac Da La Ton co nhieu su sai khac, nhung 
day chi la phap luu truyen cua tung Dong Phai ma thoi. Thuc te muon tu tap Chan 
Ngon duoc hieu nghiem thi dieu can ban la phai biet thanh that vol chinh minh va 
nguoi khac. Ngoai ra con phai giu gin ky luong Tarn quy, Ngu gioi, tarn Biet Gidi Giai 
Thoat dong thoi can phai tranh xa va diet tru cho duoc tarn y tu ti mac cam va tu cao 
nga man, phat huy tarn y binh dang nhu that. Co nhu the Hanh Gia moi dan dan 
tham nhap vao Tarn Dai Bi cua Ban Ton va thanh tuu duoc moi loi ich ma Kinh Dien 
ghi nhan la: "Neu tu tri Chan Ngon nay thi hay cat dut sinh tu ludn hoi, tieu trie cac 
ma chu&ng, nghiep chuang, binh kho,... va hay tieu tai, tang phu&c, song lau, rong 
ma Tri Tue. Pham co su mong cdu thi khong co gi khong thanh tuu, sau khi menh 
chung se vang sanh ve The giai Cue Lac. " 



488 



BACH DO MAU 

Bach Do Mau: ten Phan la Sita-tarva, lai xirng la Tang Tho Cuu Do Phat Mau, 
cung vai Phat V6 Lirong Tho, Phat Dinh Ton Thang Phat Mau hap lai goi la Ba 

Ton Truang Tho. Ton nay dirge thi hien tu Tarn Bi ciia Quan Am, la mot trong 21 Ton 
hoa than ciia Thanh Cuu Do Mau. Ngoai ra cung co thuyet cho rang Ton nay dirge 
hoa hien tu con mat trai ciia Due Phat A Di Da. 

Do khuon mat co 3 con mat, moi long ban tay deu co mot con mat, moi long ban 
chan deu co mot con mat. . .nen Bach Do Mau con dugc goi la That Nhan Phat Mau. 




_Tang Mat luu truyen hinh tugng ciia Bach Do Mau la: 

Than mau trang, co mot dau hai canh tay, dau doi mao Ngu Phat, toe den chia lam 
3 phan, 2 phan bui o tren dinh, phan con lai phu tren hai vai. Khuon mat co 3 con mat, 
moi long ban tay deu co mot con mat, moi long ban chan deu co mot con mat. Tay phai 
de tren dau goi tac An Tiep Dan, tay trai de truoc nguc, dung Tarn Bao An cam hoa O 
Ba Lap (Utpala). Hoa trai dai theo co tay, canh tay, den ben canh tai, gom co 3 doa 
hoa: 1 doa hoa nu, 1 doa hoa he no, 1 doa hoa no tron, dai bieu cho Tarn Bao, hoac dai 
bieu cho Bach Do Mau la Me sinh ra tat ca chu Phat ba doi, cuu do 8 nan. 

Than mac Thien Y ngu sac, quan lira, khuyen tai, vong tay, nhan bau, vong canh 
tay, vong ong chan co day du chau bao anh lac. Chuoi thu nhat deo o co, chuoi thu hai 
dai den nguc, chuoi thu ba dai den ron. Toan than co vong hoa trang nghiem, eo nho 
vii day dan, nhu thieu nu tuoi 16. Than phat anh sang trang Nhu y, hai chan ngoi Kiet 
Gia trong vanh trang tren Hoa Sen. 



489 



_Y nghia cua Ton Tuong Bach Do Mau: 

Than mau trang nhu trang trong: bieu thi cho sir day dii Uy Due cua Tarn Dai Bi 
trang tinh 

Con mat giua tran: bieu thi cho su quan chieu vo luong coi Phat 6 muoi phuong 
khong co chuong ngai 

6 con mat con lai: bieu thi cho su quan sat chung sinh trong sau neo Luan Hoi. 
Trong do 4 con mat o hai long ban tay va hai long ban chan bieu thi cho bon loai mat 
Giai Thoat de quan sat cuu giup chung sinh 

Tay phai tac An Thi Tiep Dan: bieu thi cho su ban tang hoa binh voi su Giac 
Ngo vien man cua tarn Dai Thanh 

Tay trai tac Tam Bao An: bieu thi cho su cuu do 8 nan. 

Vanh trang sau lung: bieu thi cho su da chat dut phien nao 3 doc. 

Hai chan ngoi Kiet Gia: bieu thi cho su khong co phien nao. 




490 




491 



_Trong Bach Cihi Do Phat Mau Tan: doi vai than minh thai Cong Due ciia 
Bach Do Mau dugc ca nggi rat ti mi, y theo bai Tan ca rung rang: 




* Nap ma Chi Ton Thanh Cihi Do phat Mau 

- An (Om) Cuu Do Du Hoi Dap Liet Mau (Samskara-tare: Do thoat luan hoi 
Mau) 

Dung Do Dap Liet (Tuttare) thoat tarn nan. 
Tat ca benh toi, Do Liet (Ture) cuu 
Truac Cuu Do Mau kinh tan le 

- Chinh giua hoa sen mau Trang tinh 
Tren do an bay toa Nguyet Luan. 

Toa hien Kim Cuong Du Gia Mau (Vajra yogini) 
Truac Thi Nguyen Mau, chi kinh le. 

- Mat nhu tuang anh sang Trang Thu 
Than Phat Mau tua Hao phach luan. 
Moi thu trang nghiem day du ca 

Truac Dang cam hoa (Ulpala - Hoa sen xanh da trai) xin kinh le 

- Day du The tuang muai sau tuoi. 
Tat ca chinh Giac deu la con 
Dam duang ban bo tuy uac muon 
Kinh le truac Cuu Do Phat Mau. 

- Luan Trang tinh toa hao quang trang 
Tren tarn cay cam hien tarn chu. 

Tat ca dong vai tuang xoay chuyen 
Huang truac Cu Luan, chi kinh le. 

- Tat ca sat Tho (coi, nuac) deu thanh tinh 
Trong do rai day nhieu hoa bau 

Dan sinh Me cua Phat ba dai 
Truac Mau Ton ay, chi kinh le. 

- Thanh Mau, Do Mau, Cuu Do MSu 
Tang ich Tho Mau, Nhu Y Luan. 
Truac phat Mau Ton xin cau dao 
Lam tieu tho duyen Ma ciia con. 

- Benh tat, tat ca nan kho dau. 



492 



Cau xin bao ho giup cho con. 

Cac Thanh Tun Thang voi Thong Thuong 

Ban bo cho con khong du sot 

- Truoc Thanh Mau Ton, thanh kinh le 
Xin thuong ghi nho nhu con do 
Truoc Ton con cung chi khan cau 

Cau xin thuong cam Tu Bi Cau (moc cau Tu Bi) 

- Thang Than Phat Mau nhu anh trang. 
Yeu dieu nhu thien the doan nghiem. 
Dieu tuong diem to nhieu vat bau 
Dung lua la tot tao quan xiem 

- Tren toa bau vanh trang hoa sen. 
Hai chan ngoi Kim Cuong Kiet Gia 
Mot mat, hai tay, dung mao vui 
Sinh lam me cua Phat ba doi. 

- Truoc Phat Mau Ton thuong qui lay 
Nay doi truoc Ton dung Dieu Tan 
Xin giup chung con luc tu dao 

Tu nay cho den duoc Bo De 
Tieu tru moi nghich duyen trong do. 
Nguyen duoc day du noi Thuan duyen. 
(Bach Do Mau Chu la) 

"An - dap liep, do dap liep, do liep, ma ma, a du li bo not diep, ni nap, bo 
chan, co 16 diep, sa ha". 

OM - TARE TUTTARE TURE - AYUH PUNYE JNANA PUSTIM KURU - 
SVAHA. 

_Phap tu Bach Do Mau con duoc goi la Phap tu Nhu Y Luan. 

Kinh Tan Bach Do Mau noi rang: "Phap tu tri Bach Do Mau, hay tang truong 
Tho Menh voi Phuoc Tue, chat dut goc re sinh tu luan hoi, mien tru tat ca Ma Chuong, 
on dich, benh kho. . . Pham co nguoi nao mong cau khong gi khong nhu nguyen". 



493 



TY CAU CHI BO TAT 



Ty Cau Chi Bo Tat: ten Phan la Bhrkuti, dich am la Ty Ly Cau Chi, Ty Ly Cau 
De. . .nghia la chau mau 

Dai Nhat Kinh Sff, quyen 10 ghi chep rang: "Trong Dai Hoi ciia Phat thoi cac 
vi Kim Cang hien trang thai giang phuc rat la dang so, trang thai do nhu khong co ai co 
the giang phuc, thoi trong nep nhan tren tran Quan Am hien vi Bo Tat nay, phirong 
Tay goi nep nhan tren tran la Ty Cau Chi, nhu nguoi doi nay khi gian du thoi tren tran 
co nep nhan vay. Bo Tat hien than lam trang thai rat gian du, thoi cac Kim Cang deu 
sinh long so hai, nhap vao trong than Kim Cuong Tang. 

Khi vi Ty Cau Chi ay tien den trudc Chap Kim Cuong Tang thoi Ngai cung rat so 
hai, lien nep vao ben dudi Toa cua Due Nhu Lai roinoi rang: "Nguyen xin Due Phat 
cuu giup con". Luc do, Due Phat bao Ty Cau Chi ay rang: "Nguoi hay dung lai". Thoi 
Ty Cau Chi ay lien dung yen va bach Phat rang: "Chi co Due Phat ban giao sac thi con 
se phung hanh". 

Bay gio su so hai cua cac Kim Cuong cung tieu tru, deu rat vui mung ma noi 
rang: " Dang Dai Bi nay hay hien sue uy manh Ion nay, qua la hiem co". 

Do day co the biet nhan duyen hien khoi cua Ty Cau Chi Bo Tat cung voi the luc 
dai uy chang the nghT ban. 

_Theo y nghia khac thi Ty Cau Chi Bo Tat la Hoa Than cua Thanh Mau Tara, chu 
ve su kinh vang theo Phap Cuu Do thanh tinh va nham chan dung su tan pha cua Tri 
Dai Khong (Maha-sunya-jfiana) de hoan thien phuoc bau Dieu Huu. 

_Mat Giao Tay Tang tho phuong Ty Cau Chi Bo Tat voi than mau vang, ngoi Kiet 
Gia tren toa sen, co mot mat bon canh tay. Ben trai: tay thu nhat cam cay gay, tay thu 
hai cam cai binh. Ben phai: tay thu nhat cam trang hat, tay thu hai ru xuong duoi tac 
Dir Nguyen An 




494 



_ Phat Giao Nepal tho phugng Ty Cm Chi Bo Tat qua hinh tuong dung, co mot 
mat 4 canh tay 




_Trong Quan Am Vien cua Thai Tang Gioi Man Da La thi Ton nay co than 
mau thit, co bui toe hinh mu giong nhu dat giu gin van vat, chung quanh ket boi cac 
bau, chinh giua co hinh Due Phat A Di Da tru tuong Thuyet Phap. Dieu nay bieu thi 
cho su kinh vang theo Tri Tue Pho Mon (Vis va-mukhe-j nana) cua Nhu Lai de hoan 
thien Phuoc Due. 

Than hinh co 4 tay. Ben phdi: Tay thu nhat ru xuong thanh An Dir Nguyen, tay 
thu hai co ngua len cam Trang hat .Ben trdi: tay thu nhat co len cam hoa sen, tay thu 
hai cam Binh Quan Tri. 



495 



Mat Hieu la: Dinh Tue Kim Circng (Ngoai ra con co Mat Hieu khac la: Giang 
Phuc Kim Circng, Trir Chirong Kim Cirong) 

' Chu chung ttir la: BHR ( -$ ) hay TRA «°) 
Tarn Muoi Gia Hinh la: chuoi trang hat (So Chau Man) 




Tuong An la: Ty Cau Chi An. Chap hai tay lai, giua rong khong, nhac 2 Phong 
Luan (2 ngon tro ) so le ap cung nhau 




Chan Ngon la: 

Namah samanta-buddhanam_ Sarva bhaya trasani hum sphatya svaha 

Hay: * <{2t 

Om_ Bhrkuti padme Tra Tra Hum 



496 



TIT ty quAn am 



Tu Ty Quan Am (Ten Phan la: Caturbhuja-avalokitesvara), la Ton Chu Dai Bi 
Quan Am ciia Tang Mat, dai bieu cho Dai Bi, Dai Tri, Dai Luc, la phap mon ciia 
nguoi tu theo Mat Thua. Ton nay co ten goi la Luc Ty Dai Minh (Sad-aksarl-maha- 
vidya) cung voi Van Thu Bo Tat, Kim Cuong Thu Bo Tat hop lai goi la "Tam Toe 
Tinh Ton". Ngai co dia vi la Ho Chu ciia vung niii Tuyet, la Ban Ton toi cao ciia Tang 
Mat va Tang Dia. 




Trong Tang truyen Phat giao, Ton nay la Chu Ton ciia Luc Tu Dai Minh Chu 
"Om mani-padme hum" la Chan Ngon co loi ich voi Cong Due vo cung rong Ion cho 
nen duoc luu truyen rat rong Ion d cac vung Han voi Tang. 

Cac vi Dao su Mat giaoTay Tang deu nhan dinh rSng: "OM MANI PADME 
HUM la tinh tuy Tri Tue ciia chu Phat, la tinh hoa ciia 05 coi Phat va cac vi Thuong 
su. Van tu Than chii ciia 06 am van the hien la nguon goc ciia tat ca su thien my, can 
nguyen ciia moi su loi lac tot lanh, hoan toan vien man con duong thang tat vuot qua 
The gian, thanh tuu su giai thoat Xuat The gian". 

De cho nhan dinh tren duoc ro rang hon, cac vi Dao su Tay Tang da minh hoa 
Luc Tu Dai Minh Chii nhu sau: 

OM ) mau trang, am van the hien Thanh Due ciia Quan The Am Bo Tat duoc 

phat ra tu Than luc du hy tu tai. OM la tuong the ciia Thien dinh vien man, hang diet 
tru tinh kieu ngao, nhat la tinh tu cao ciia coi Troi, vi do la coi nguon phat sinh phien 



497 



r r \ 

nao sa doa (roi xuong cac coi thap han). OM tieu tru kieu ngao va nghiep phien nao. 
OM (long voi hinh tuong va cong nang uy luc ciia vua trai De Thich (Indra), vi Thanh 
ciia hang Trai. OM the hien cho Binh Dang Tinh Tri (Samata-jnana) huong dan chiing 
sinh vugt qua phuong Nam vao the gioi Chung Bao Trang Nghiem cua Due Phat Bao 
Sinh (Ratna-sambhava). 

MA mau xanh luc, am van tieu bieu cho cong hanh, phat sinh tir nang luc 

Than thong Tu Bi vo ngai cua Quan The Am Bo Tat, thi hien truoc tat ca chiing sinh. 
MA la tinh the cua Nhan Nhuc Ba La Mat, co cong nang tieu tru tinh ganh ghet do ky 
dac biet dang ngu tri coi A Tu La (Asura). MA dong hoa voi Tuong va Dung cua Ngai 
Dung Hien (Vlra-bhadra hay Vemacitra), vi Thanh trong hang A Tu La. MA the hien 
cho anh sang cua Thanh So Tac Tri (Krtya musthana jnana) huong dan chiing sinh 
vugt qua phuong Bac vao the gidi Thanh Tinh Dieu Hanh Thanh Tuu ciia Due Phat 
Bat Khong Thanh Tuu (Amogha-siddhi). 

NI (3^) mau vang, am van bieu hien cho Tri Tue bao ham Than, KMu, Y, Diic va 

Hanh. NI hoan chuyen ban tinh vugt qua The gian luan hoi kho nao. NI bieu hien cho 
nang luc Than thong Du Hy rong Ion bao trum tat ca, tuy duyen thi hien ciia Diic Dai 
Bi Quan The Am. NI la tinh the ciia Tri Gioi Ba La Mat, hay diet tru su si me, la 
nguyen nhan dua den su sinh gia benh chet ciia loai nguoi. NI dong voi hinh tuong va 
cong hanh ciia Diic Thich Ca Mau Ni (Sakya-simha: Thich Su Tii) hoa than ciia nhung 
vi Thanh trong loai nguoi. NI the hien anh sang Tri Tue Than thong dieu dung, dan dat 
chiing sinh vao the gioi Thanh Tinh Vien Man ciia Diic Phat Thii Sau la Ngai Chap 
Kim Cuong (Vajra-dhara: Tri Kim Cuong). 

PAD (^^) mau xanh da troi, am van tieu bieu cho ban than (THAN) , the hien 

Than thong du hy binh dang vo tan ciia Diic Dai Bi Quan The Am. PAD la tinh the ciia 
Tinh Tien Ba La Mat co cong nang diet tru su vo minh, la nguyen nhan dua den cac su 
kho dau ciia coi Siic sinh. PAD dong voi hinh tuong va cong hanh ciia Ngai Su Tii 
Dung Manh (Simha-Ugra hay Dhruva-simha ), vi Thanh trong coi Siic sinh. PAD la 
anh sang Phap gioi The Tinh Tri (Dharma-dhatu-parakrti-jnana) huong dan 06 loai 
chiing sinh di vao The Gioi Trung l/ong Mat Nghiem ciia Diic Phat Ty L6 Gia Na 
(Vairocana). 

ME mau do, am van ciia ngon ngu (KHAU) bieu hien cho nang luc Than 

thong an lac vo tan ciia Diic Dai Bi Quan The Am ban bo cho tat ca chiing sinh. ME la 
tinh the ciia Bo Thi Ba La Mat co cong nang tay tru tinh tham lam, tham due, keo kiet 
la nguon goc sinh ra su kho nao doi khat ciia loai Nga Quy. ME dong hoa voi sac than 
va cong hanh ciia Tieu Dien Dai Si (Diem Khau:Jvala-mukha) vi Thanh trong coi Nga 
Quy. ME la ling hien ciia anh sang Dieu Quan Sat Tri (Pratyave-ksana-jnana) huong 
dan chiing sinh vugt qua phuong Tay di vao The gioi Cue Lac ciia Diic Phat A Di Da 
(Amitabha). 

HUM ( z q) mau den, am van ciia y, bieu hien cho nang luc Than thong du hy ciia 

Tarn Tu vo tan ma Diic Quan The Am da nhin tat ca chiing sinh nhu con mot ciia Ngai. 
HUM la tinh the ciia Tri Tue Ba La Mat, co cong nang tieu tru tinh gian du va thu han 
la nguyen nhan dua den qua bao phai chiu cue hinh kho nao 6 coi Dia nguc. HUM 
dong voi sac tuong va cong hanh ciia Diic Diem La Phap Vuong (Yama-dharma-raja 
hay Dharma-raja ), vi Thanh ciiu tinh cho chiing sinh trong coi Dia nguc. HUM la ling 



498 



hien ciia anh sang Dai Vien Kinh Tri (Adarsa-jnana) huong dan chiing sinh vuot qua 
phirang Dong di vao The gioi Dieu Lac ciia Diic Phat Bat Dong (Aksobhya). 

Ngoai ra, cac danh su Tay Tang con cho biet rang 06 chu nay co rat nhieu nghia 
ly nhiem mau bi mat, khong ai co the hieu biet het duoc. Tuy nhien, do cau chu nay 
qua thong dung lai co cong nang vo cung mau nhiem nen duoc nhieu nha Luan giai 
giai thich theo su hieu biet cua rieng minh. Tuu trung doi voi giao do Phat giaoTay 
Tang thi Luc Tu Dai Minh Chu da tro thanh cau chu tieu bieu cho Tam Dai Bi va su an 
sung cua tat ca chu Phat Bo tat, nhat la an sung cua Due Quan The Am Bo Tat nham 
cuu do muon loai thoat khoi moi ach nan kho dau, dong thoi nhan dan Tay Tang rat tin 
tuong rang Bo Tat Quan The Am la mot vi Phat cua long Bi man, la vi Than ho menh 
bac nhat cua dan toe (Chenresi - Than Ho menh cua Niii Tuyet). 

Ngay nay, khap moi noi o Tay Tang: trong nhung diep khuc cau nguyen, tren 
nhung hon da o nhung dinh niii cao, tren nhung bia da, tren nhung la co, tren vat khi 
chuyen phap luan, tren doi moi cua dan chiing . . . deu co the nhan thay su hien huu cua 
Minh Chu nay. 

_Tuong Tu" Ty Quan Am co mot mat bon canh tay, than mau trang nhu mat 
trang, dau doi mao Ngu Phat, toe den ket thanh bui, hai tay chinh giua chap lai de o 
truoc nguc, nang vien ngoc bau Ma Ni; tay ben phai cam Trang Hat Thuy Tinh, tay 
ben trai cam Hoa Sen tam canh ngang bang 16 tai. Dien mao Tich Tinh mim cuoi, dung 
mat Tue cua Bo Tat lang nhin chiing sinh. Pham nguoi nao duoc Quan chieu, tan cung 
deu hay duoc giai thoat. 

Than mac quan ao lam bang to lua ngu sac, eo buoc day lua mau quy bau, toan 
than co vong hoa trang nghiem, hai chan ngoi Kiet Gia trong vanh trang tren Hoa Sen. 




499 



Y nghia ciia Ton Tuong nay la: 

.)Than the dep de: bieu thi cho Bao than Phat. 

.)Mot cai dau: bieu thi cho su BAT NHI ciia Ban tinh tuyet doi. 

.)B6n tay: bieu thi cho 04 tarn vo luong: Tu, Bi, Hy, Xa. 

.)Hai chan xep bang trong tu the Kim Cuong Toa: bieu thi cho tinh NHAT NHLT 
ciia Sinh tu va Met Ban. 

.)Ng6i tren hoa sen ngan canh: bieu thi cho tarn Dai Bi. 

.)Vanh trang dung chiia Ton Tuong: bieu thi cho TINH KHONG (Siinyata). 

.)Hai tay chap d tim va cam vien ngoc: bieu thi cho tarn Bo De, vien ngoc nhu y 
ban cho nhung thanh tuu toi cao va thong thuong. 

.)Hai tay con lai: Tay phai cam mot xau chuoi pha le bieu thi cho long Tu Bi 
khong ngung nghi ciia Ngai trai dai nhu mot dong khong diit qua trai tim ciia moi mot 
chiing sinh. Tay trai cam mot hoa sen trang bieu thi cho su thanh tinh khong bien doi 
ciia Tri Tue ciia Ngai, no tron ven tren bun lay sinh tii. 

.)Vien ngoc: bieu thi cho Tri Tue dai lac nhu phuong tien. 

.)Hoa sen: bieu thi cho tri Tue Tinh Khong nhu su chiing ngo. 

_Hoac co thuyet noi: 

Tuong Tii Ty Quan Am co mot mat co bon canh tay, than mau trang nhu mat 
trang, dau doi mao Ngu Phat, toe den ket thanh biii, hai tay chinh giua chap lai de 6 
trudc nguc, nang vien ngoc bau Ma Ni; Tay ben phai cam Trang Hat Thiiy Tinh, tay 
ben trai cam hoa sen tarn canh ngang bang 16 tai. Dien mao Tich Tinh mini cuoi, dung 
mat Tue ciia Bo Tat lang nhin chiing sinh. Pham nguoi nao duoc Quan chieu, tan cung 
deu hay duoc giai thoat. Khoac tarn da Huou ben nguc trai phii kin vai, than mac Thien 
Y ngu sac, phia dudi mac xiem y, quan lua mau do, eo buoc day lua mau quy bau, toan 
than co vong hoa trang nghiem, cac vat trang siic nhu : Khuyen tai, vong xuyen d co 
tay, vong deo tren canh tay, vong deo chan. . . deu lam bang ngoc bau Anh Lac. Vong 
chuoi thii nhat deo d co, vong chuoi thii hai dai den nguc, vong chuoi thii ba dai den 
ron. Hai chan ngoi Kiet Gia trong vanh trang tren Hoa Sen. 




500 



.)Cai dau: bieu thi cho Thong Bat Phap Tinh, mot vi ciia Phap gioi 
.)B6n canh tay: bieu thi cho bon Tarn V6 Thuong 

.)Than mau trang bieu thi cho Tu Tinh Thanh Tinh khong do, chang vuong boi 
hai chuong la: So Tri Chuong va Phien Nao Chuong 
.)Dau doi mao nam Phat bieu thi cho Ngu Tri 
.)T6c mau den bieu thi cho su Bat Nhiem 
.)Thien Y ngu sac bieu thi cho Phat o nam phuong 

.)Quan lua mau hong bieu thi cho Chung Tinh ciia Hoa Sen, Dieu Quan Sat Tri 

.)Tu khuyen tai tro xuong gom sau loai trang nghiem bieu thi cho sau Do. 

.)Xau chuoi Anh Lac thu nhat deo 6 co bieu thi cho Due Bat Dong Nhu Lai do 
thanh tuu Thien Dinh ma duoc 

.)Xau chuoi thu hai dai toi nguc bieu thi cho Due Bao Sinh Nhu Lai do thanh tuu 
Bo Thi ma duoc 

.)Xau chuoi thu ba dai toi ron bieu thi cho Due Bat Khong Thanh Tuu Nhu Lai 
do thanh tuu Tinh Tien ma duoc 

.)Toan than co vong Hoa trang nghiem bieu thi cho Van Hanh 
.)Hai chan ngoi Kiet Gia bieu thi cho khong tru o sinh tu 
.)Tay An bieu thi cho khong tru o Niet Ban 

.)Lai hai tay chinh giua chap lai de o truoc nguc, dai bieu cho Tri Tue va Phuong 
Tien cung van chuyen hop nhat 

.) Rieng tay phai cam xau chuoi bang Thuy Tinh, dai bieu cho moi vien ngoc lien 
cuu do mot Chung Sinh xa lia luan hoi 

.) Rieng tay trai cam Hoa Sen, dai bieu cho Thanh Tinh phien nao. 




501 



CHAN NGON VA THU AN CUA TU" TY QUAN AM 



Luc Tir Dai Minh Chan Ngon 

OM MANI PADME HUM 
_Thu An can ban: 

.)Lien Hoa Hop Chirong An: (Padma-jali-mudra) 

Chap hai tay lai sao cho muoi dau ngon tay dinh vao nhau. Xong dat truoc long 
nguc bieu thi cho tu the kinh le (Namaskara) roi tung Luc Tu Minh Chu. 




502 



- Y nghia: 05 ngon tay trai bieu thi cho 05 dai ciia chiing sinh, 05 ngon tay phai 
bieu thi cho 05 dai ciia Giac Ngo gioi. Chap hai tay dinh nhau bieu thi cho nang luc 
chang the phan chia hai gioi. Neu nang lire nay bi Tham San Si chi phoi thi no dua 
chiing Huu Tinh di vao coi luan hoi, nguoc lai nang luc nay duoc Gioi Dinh Tue dieu 
khien thi no dua nguoi tu hanh den coi giai thoat sinh tu. 

Day cung la y nghia la cac Dao su Mat giao thuong noi : "Dam, No, Si chinh la 
Gioi, Dinh, Tue" 

Nay chap tay de truoc nguc theo tu the kinh le, nghia la toi xin mot long tu bo coi 
luan hoi, nguyen xin mau vao coi giai thoat. 

.)Bat Diep Lien Hoa An: 

Chap hai tay lai sao cho o giua hai long ban tay co khoang trong khong (Hu Tam 
hop chuong) roi tri tung hong danh Quan The Am. Tu tu mo cac ngon vo danh, giua, 
tro. . .ra giong nhu hoa sen no thanh 8 canh, roi tri rung Luc Tu Minh Chii. 




- Y nghia: 02 tay chap lai giua trong khong bieu thi cho y nghia moi mot chiing 
sinh von co Tam Bo De cue thanh tinh. Tri tung Hong danh Quan The Am Bo Tat de 
cau xin luc gia tri ciia ngai giiip cho ta pha vo man V6 minh che lap Ban Tam. 

- Mo cac ngon tay thanh hoa sen 08 canh, bieu thi cho su chuyen doi Tam pham 
phu thanh Tam Thanh Nhan. Tri rung Luc Tu Minh CM de cau xin mau chong true 
ngo duoc Phat Tri von co trong Tam ciia minh. 

*) Neu Hanh Gia quan tuong trong long hai ban tay ciia Bat Diep Lien Hoa An co 
vien ngoc Nhu Y thi tri tung Chan Ngon la: 

Om_ Mani-padme hum_ Hrih 

Chii Luan ciia Luc Tu Dai Minh theo van tu siddham: 




503 



CM Luan ciia Luc Tu Dai Minh theo van ty Uchen trong Tang Mat: 




Chu Luan cua Luc Tu Dai Minh theo van tu Lantsa: 




Sau chu Luc Ty Dai Minh duoc viet thanh mot chu, nham giiip cho Do Chung 
tho phuong hoac mang theo than minh, nham tranh tai hoa, cau Phuoc Bao. 




504 



_Ngoai ra, ngiroi ta con tho phirong Ton Tuong ciia Tii Ty Quan Am chung voi 
Luc Tu Dai Minh 





Phat Thuyet Dai Thira Trang Nghiem Bao Virong Kinh, quyen 4 ghi nhan 
each tao dung Man Noa La (Mandala: Dan Truong) de tu tap Luc Ty Dai Minh la: 

"Quan Tu Tai Bo tat bach voi Due The Ton rang: "Nguoi chang thay Man Noa 
La (Mandala:Dan Truong) thi chang the duoc Phap nay. Lam sao biet la Lien Hoa An 
(Padmahkamudra)? Lam sao biet la Tri Ma Ni An (Manidhara-mudra)? Lam biet 
Nhat Thiet Vncng An (Sarva-rajendra-mudra)? Lam sao biet la The Thanh Tinh cua 
Man Noa La (Mandala-parisuddhim)? 

Nay tuong cua Man Noa La nay: Chu vi bon phuong vuong vuc, deu dai khoang 
nam khuyu tay, chinh giua (trung tarn) Man Noa La an lap Due V6 Lirong Tho Phat 
(Amitayus-buddha). Dung phan an bay, nen dung bot bau Nhan Nai La Ni La (Indra- 
nrla-curnam), bot bau Bat Not Ma La Nga (Padma-raga-curnam), bot bau Ma La Yet 
Da (Marakata-curnam), bot bau Pha De Ca (Sphatika- curnam), bot bau To phoc La 
Noa L6 Ba (Suvarna-riipya- curnam) 

6 ben phai Due V6 Luong Tho Nhu Lai, de Tri Dai Ma Ni Bao Bo Tat (Maha- 
mani-dhara-bodhisattva) 



506 



O ben trai Due Phat de Due Luc Tu Dai Minh (Sad-aksarl-maha-vidya) co bon 
canh tay, mau thit trang nhu mau mat trang mua Thu vai moi loai bau trang nghiem. 
Tay trai cam hoa sen, ben tren hoa sen de bau Ma Ni. Tay phai cam trang hat, hai tay 
ben duai ket Nhat Thiet Vuang An. 

O ben duai ban chan cua Due Luc Tu Dai Minh de Trai Nguai vai moi thu 
trang nghiem; tay phai cam 16 huong, long ban tay trai bung cai bat chua day cac thu 
bau. 

O bon goc cua Man Noa La bay hang bon vi Dai Thien Vucng cam giu moi loai 
Khi Truong. 

O bon goc ben ngoai Man Noa La de bon cai Hien Binh (Purna-kumbha) chua 
day moi loai bau Ma Ni (Mani-ratna) 

Neu co ke trai lanh, nguoi nu thien muon vao Man Noa La do thi het thay quyen 
thuoc chang duoc theo vao trong Man Noa La do ma chi viet ten cua ho. Nguoi vao 
truoc tien nem ten ho cua quyen thuoc ay vao trong Man Noa La thai cac quyen thuoc 
deu duoc dia vi cua Bo Tat. O trong nguoi ay lia cac kho nao, mau chung duoc A Nau 
Da La Tam Mieu Tam Bo De (Anuttara-samyaksambuddhi: V6 Thuong Chinh Dang 
ChinhGiac)" 

_Pham nguoi tri niem danh hieu cua Tu Ty Quan Am voi rung tri Luc Tu Dai 
Minh Chu khong chi co the tieu tru su so hai cua benh kho, hinh phat, cai chet dot ngot 
khong dung thai, ma con khien tang them tho mang, tien cua du da giau co. Tuc la 
khien sau khi mang chung di den cac cua o 3 neo ac cung duoc dong kin lai, ma duoc 
sinh ve cac neo lanh. Lai duoc hoc tap Phat Phap, thanh tuu V6 Thuong Bo De, loi ich 
cong due rat la rong Ion. 



507 



BACH Y QUAN AM 



Bach Y Quan Am ten Phan la Pandara-vasinI, dich am la Ban Noa La Phoc Tat 
Ninh, Pha Noa La Phoc Tat Ni, dich y la Bach Xu, Bach Tra Xu. Lai con goi la Bach 
Xu Ton Bo Tat, Dai Bach Y Quan Am, Phuc Bach Y Quan Am, Bach Y Quan Tu Tai 
Mau. La Ton thu sau trong 33 The cua Quan Am, trong do Bach Y Quan Am mac ao 
mong mau trang, ngoi o dam co mem mai tren tang da, tay ket Dinh An, ngoi Kiet 
Gia. Hinh tuong nay tuong duong voi than Ty Kheo, Ty Kheo Ni trong 33 than cua 
Quan Am. 




7^ * & tlt 




508 



"Dai Nhat Kinh So", quyen 5 ghi chep rang: "Ban Noa La Phoc Tat Ninh dat o 
ben phai Da La (Tara), dich la Bach Xu. Ton nay thuong o trong Hoa Sen trang, cho 
nen dung lam ten". 




"Dai Nhat Kinh So", quyen 10 lai noi: "Bach tuc la Tarn ciia Bo De, Tru cung 
la Tarn Bo De, tuc la Bach Tru Xu vay. Tarn Bo De nay sinh ra tu canh gioi Phat, 
thuong tru nay hay sinh ra Chu Phat. Do la Quan Am Mau, tuc la Lien Hoa Bo Chii 
vay . 

Do day co the biet, Ton nay thuong o trong Hoa Sen trang, cho nen goi la Bach 
Xu hoac Bach Tru Xu Bo Tat. 

Lai nua, do Ton nay tru o tarn Bo De trang tinh nen xung la Dai Bach Y Quan 
Am, Bach Xu Ton Bo Tat, Bach xu Quan Am, Bach Y Quan Tu Tai Mau. Ton nay 
bieu thi cho BO MAU cua Lien Hoa Bo (Padma Kulaya) hay sinh ra cac Ton thuoc 
Lien Hoa Bo. 

_ "Giac Thien Sao", "A Sa Phoc Sao" deu cho rang Ton nay dong voi Diep Y 
Quan Am 




509 



_ "Bach Bao Khau Sao" lai ghi rang: "Lai toan the tru nhap vao trong la Sen, 
dung la Sen lam quan ao, cho nen co ten goi la Diep Y Quan Am". 




Hinh tugng ciia Bach Y Quan Am, trong Kinh Quy deu neu khac nhau. 

_"Dai Nhat Kinh So", quyen 5 ghi chep la: "Dinh dau doi Mao toe ket cua 
hang Troi (Thien Phat Ke Quan), than mac ao mau xanh mong, tay trai cam Hoa Sen 
no". 




510 



_Kinh "Nhat Ty Phat Dinh Luan Vircng", quyen 3 ghi nhan: "Tay trai tac Thi 
Nguyen An, tay phai cam vien ngoc bau Chan Da Ma Ni". 

_ "Giac Thien Sao"c6 neu ro Bach Y Quan Am co hinh Tu Bi mem mai, nhu la 
Thien Nu mac ao trang mong, toe tren dau phii vai lua trang, tren dinh dpi Ton Ban Sir 
A Di Da, tay trai cam Trang Hat, tay phai cam An Van, chan dap len Hoa Sen trang". 

Lai co neu tay trai cam An Thuoc, tay phai cam canh Duong Lieu, hoac dung 
tren hai Hoa Sen, tay phai cam Trang Hat, tay trai dung mong ngon cai va ngon vo 
danh vin nhau. . . . Chang giong voi do hinh da luu truyen. 




511 



_"A Sa Phoc Sao" con co noi tay trai cam cay Gay hoac sgi Day, tay phai cam 
ruong Kinh Phan Bat Nha" 

_Kinh "Bat Khong Quyen Sach", quyen 8, quyen 9, quyen 30 thi ghi nhan: "Tay 
trai cam Hoa Sen, tay phai gio chirong hoac duoi ban tay ngiia huong len tren" 




Ngoai ra con co tuong 3 mat 6 tay, phan nhieu la tuong nuoi con nit nen la doi 
tuong ciia nhung nguoi cau con. Do do Ton nay con co ten la Tong Tu" Quan Am 




512 



Tay Tang con tho phuong Ton Tirong cua Bach Y Quan Am chung voi cac Ton 




Trong Quan Am Vien ciia Thai Tang Gioi Man Da La ghi nhan Ton co than 
mau vang trang, khoac ao trang co mot mat hai tay. Tay phai duoi cac ngon ngiia ra 
hirong xuong duoi thanh An DA* Nguyen (Varada Mudra), tay trai co lai cam canh hoa 
sen trang. Ngoi Kiet Gia tren hoa sen do. 




513 



Mat Hieu la: Ly Cau Kim Circng, Pho Hoa Kim Circng 

Chu chung tur la PA ("H) hay PAM 
Tarn Muoi Gia Hinh la: Hoa sen he no 




Tuong An la:Bach Xir Ton An. Hai tay tac Hir Tarn Hop Chuong, co hai ngon vo 
danh vao trong long ban tay, kem hai ngon cai cham hai ngon vo danh bieu thi cho Ton 
nay la Bo Mau ciia Lien Hoa Bo, hay sinh cac Ton trong Lien Hoa Bo 




Chan Ngon la: 

Namah samanta-buddhanam_ Tathagata-visaya sambhave padma-malini 
svaha 

Tu xua den nay dung Bach Y Quan Am lam Ban Ton de tu Phap cau thinh duoc 
Tuc Tai, Dien Menh... thi goi la Bach Y Quan Am Phap hoac Bach Xu Ton Phap. 



514 



BACH THAN QUAN TlT TAI BO TAT 



Bach Than Quan Tu Tai Bo Tat (Ten Phan la: Sveta-bhagavati), dich am la Thi 
Phe Da Ba Nga Phoc D§. Lai goi la Thap Phe Da Bo Tat, Bach Than Bo Tat, Ma 
Ha Thap Phe Da Bo Tat, Thap Phe Da Bach Than Bo Tat, Dai Bach Bo Tat, Bach 
Than Quan Am, Bach Ton Gia, Bach Quan Tu Tai Bo Tat. 

Bach (Sveta:mau trang) bieu thi cho Dai Bi thanh tinh. Than (Amge: trong cac 
chi phan cua than) bieu thi cho Due tu tap. Bach Than (Svetamge) bieu thi cho y tu 
tap Dai Bi thanh tinh 

Ton nay bieu thi cho su tu tap Dai Bi trang tinh 

_Trong Quan Am Vien cua Thai Tang Gioi Man Da La. Ton nay co toan than 
mau vang trang, tay trai cam Hoa Sen, tay phai duoi 5 ngon ban tay up huong len vai, 
khuyu tay co lai de tren dau goi phai, dau goi phai hoi dung dung, ngoi tren Hoa Sen 
do. 




Tay trai cam hoa sen bieu thi cho Due thanh tinh xua nay, dung su tu hanh thanh 
tuu Due ay ma hien Phat Tri. Tay phai chong khuyu tay tren dau goi phai, up ban tay 
huong che vai bieu thi cho su pho hoa chiing sinh. 

Mat Hieu la: Pho Hoa Kim Cuong 

Chu chung tu la: SA (-H) 



515 



Tarn Muoi Gia Hinh la: Hoa sen ma khep 




Tuang An la: Lien Hoa Hop Chirong 




Chan Ngon la: 

£*HfK3*<**Tt **** ^ 

Om_ maha-padme svetamge, huru huru svaha 



516 



DAI MINH BACH THAN BO TAT 



Dai Minh Bach Than Bo Tat (Ten Phan la: Gaun-maha-vidya), dich am Ngao 
LoiMaHaViDiaDa. 

_Trong Quan Am Vien ciia Thai Tang Gioi Man Da La thi Ton nay co than 
mau vang lot, tay phai co canh tay ket Du Nguyen An de truoc nguc, tay trai co khuyu 
tay cam hoa sen he no, ngoi tren hoa sen do 




Mat Hieu la: Thirtrng Tinh Kim Cncng, Phong Quang Kim Cinrng 

Chu chung tii la: SA (H), nghia la Be NhatNghia De chdng the dac 
Tarn Muoi Gia Hinh la: Hoa sen he no 




Tuong An la: Lien Hoa Hop Chuong 




Chan Ngon la: 

Namah samanta buddhanam_ Ksah dah ra yam kam 

Trong "Kinh Dai Bi Khong Tri Kim Cnong Dai Giao Vnong Nghi Quy, 

Pham 15, Kim Cuong Vuong hien ra" dung Ton nay la mot trong 8 vi Minh Phi 
(Vidya-yoginl) co ten goi la Ngao Ly Minh Phi (Gaurl-yoginl), ten Tay Tang la: Gos- 



517 



dkar-mo, dich y la Bach Y Nu nen dugc xem dong The voi Bach Y Quan Am, bieu thi 
cho Tarn Bo De trang tinh. 

Ngao Ly Minh Phi co chan phai ket the Ban Gia, diing nhu the miia, hai canh tay, 
ba mat, bui toe dung dung phan no, tay phai nam cay dao bau, tay trai cam con ca Ma 
Kiet, deu dung nam An trang nghiem. 




Kinh Dai Bi Khong Tri Kim Circng Dai Giao Vircng Nghi Quy, Pham 08, 
Dai Tircng tfng Luan va pham 09 Thanh Tinh" ghi nhan la: 

"O Ngoai Vien an 8 vi Minh Phi, trong do Ngao Ly Minh Phi (Gaun-yoginT) o 
phuong De Thich (phuong Dong) bieu thi cho Sac Canh thanh tinh" 



518 



DIEP Y QUAN AM 



Diep Y Quan Am, ten Phan la Palasambari hay Parna-savari, dich am la Bat 
Lan Noa Xa Phoc Ly, dich y la mac ao la (bi diep y). Lai xung la Diep Y Quan Tu Tai 
Bo Tat, Diep Y Bo Tat, Phi Diep Y Quan Am, Bi Diep Y Quan Am, Son Gian Diep y 
Mau, Son Gian Diep Y Phat Mau, Diep Y Phat Mau... la mot trong cac Ung Hoa 
Than ciia Quan The Am Bo Tat. 

Diep Y Bo Tat la mot Bo Tat nu tinh thuoc Lien Hoa Bo (Padma-kulaya) 
thuong thi hien cu tru o suon niii. Do khoac mac la cay lam quan ao cho nen xung la 
Diep Y Bo Tat. Ton nay hay tru tat ca tai hoa, benh dich, doi kem, giac cuop boc, nan 
dao binh, nude lu han han chang dieu hoa, Tii Dieu mat thu tu... cua tat ca huu tinh, 
cung la vi Bo Tat co dac sac hay lam cho tang truong Phudc Due, quoc gioi phong 
thinh, nhan dan an vui 

Ton nay cung co nhieu loai Hoa Than chang dong nhu Hac Diep Y Bo Tat, 
Lam Diep Y Bo Tat, Luc Diep Y Bo Tat, Hoang Diep Y Bo Tat. . . 

Trong 33 The ciia Quan Am thi Diep Y Quan Am ngoi o dam co tren tang da, co 
nguoi cho rang Ton nay tuong duong voi hoa than De Thich cua Bo Tat Quan Am 




Can cu vao Kinh Diep Y Quan Tu Tai Bo Tat thi tai Phap Hoi o The Gioi Cue 
Lac (SukhavatI), Kim Cuong Thu Bo Tat (Vajra-pani-bodhisatva) da thinh cau Quan 
Tu Tai Bo Tat Ma Ha Tat (Avalokitesvara-bodhisatva-maha-satva) tuyen noi Phap 
hay tru kho nao cho tat ca Huu Tinh, ban cho loi ich an vui ciia The Gian (Loka) va 
Xuat The Gian (Lokottara). Nhan do, Bo Tat Quan Tu Tai da tuyen noi Diep Y Quan 
Tu Tai Bo Tat Ma Ha Tat Da La Ni hay tru tai hoa cho tat ca huu tinh nhu: benh tat, 
tan tien doi khat, giac cuop, binh dao, han han, nuoc chang dieu hoa, Tu Dieu mat thu 
tu. Cung hay tang truong Phuoc Due, quoc gioi phong ich, nhan dan an vui. 



519 



HINH TlTONG CUA DIEP Y QUAN AM 



.)Trong Quan Am Vien cua Thai Tang Gioi man Tra La: Diep Y Quan Am 
co than mau thit, tay trai cam soi day, tay phai cam cay gay, co dung dau goi trai, ngoi 
tren hoa sen do. 



I 



Mi® 



Mat Hieu la: Di Hanh Kim Circng 

Chu chung hi la: SA 

Tarn Muoi Gia Hinh la: cay gay tren co hoa sen chua no 




Thii An la: Tay phai tac Du Nguyen An, tay trai cam soi day 




Chan Ngon la: 

Om_ Palasambarl hum phat 

Hay^H^^tl £ 

Om_ Parna-savarT hum phat 



520 



Kinh Diep Y Quan Ty Tai Bo Tat ghi nhan rang: "Tirgng Diep Y Quan Tu 

Tai Bo Tat (PalasambarT avalokitesvara bodhisattva). Tugng do lam hinh Thien Mr, 
dau doi mao bau trong mao co V6 Lirong Tho Phat (Amitayus-buddha). Dung km ly, 
vong xuyen trang nghiem than. Than co hao quang tron chung quanh day liia manh. 
Tugng co bon tay, ngoi tren hoa sen. Ben phai: Tay thu nhat de ngang trai tim cam la 
Cat Tuong, tay thu hai tac Thi Nguyen Thu. Ben trai: Tay thu nhat cam cay biia (Phu 
Viet), tay thu hai cam sgi day. 




Tarn Chan Ngon la: 

"An, bat la noa, xa phoc li, hong, phat tra" 

OM_ PALASAMBARl hum phat 

.)Kinh Phat Thuyet Du Gia Dai Giao Vnong ghi nhan la: Dai Tri hoa thanh 
Bo Tat Bat Lan Noa Xa Phoc Ly (Parna-savari), than hien mau vang rong ngoi tren 
hoa sen, dinh dau doi mao nam Nhu Lai, tuong tuon mua Cam Lo. Than co hao quang 
trong rue ro chieu sang, dung vong hoa nghiem sue. . . co sau canh tay, ba mat moi mat 
deu co ba con mat, hien tuong vui gian, tat ca trang nghiem. Ben phai: tay thu nhat 
cam chay Kim Cuong, tay thu hai cam cay biia, tay thu ba cam mui ten. Ben trai: tay 
thu nhat cam sgi day voi tac Ky Khac An, tay thu hai cam canh cay Boi Diep, tay thu 
ba cam cay cung. Hay bien hoa Phan No Minh Vuong nhu may tren troi, roi Minh 
Vuong ay dung anh sang rue ro giang cac sao Dieu ac, lai lam the phan no si thinh. 
Dinh dau cua Minh Vuong ay doi A Sue Phat (tuc Bat Dong Phat). 

Nhu vay y theo Phap quan tuong thi hay tru cac Ma, su kinh sg voi cac tai 
chuong. Day goi la Tnc Trir Nhat Thiet Chn Ma Tran Cau Dai Tri Kim Cirong 
Tam Ma Dia" 

Theo Giao Ly nay thi Diep Y Phat Mau thuoc ve Kim Cnong Phat Bo cua Bat 
Dong Phat. 



521 




522 



_Diep Y Phat Mau Tarn Chu: 
"An, tat ha ty, ba na, ha oa nhat, tat oa, tac a trap, ha ma na gia, thoa cap" 

OMPISACE PARNA-SAVARI SARVA-JVARA PRASAMANA SVAHA 
Tu tri Tarn Chu nay thi co the doi tri tat ca benh tai on dich, benh truyen nhiem, 

ghe la, mun nhot, cac doc, chung ung thu. . . voi moi loai chung benh chang biet ten ma 

y dirge da kho tri lieu dirge. 

_ "Bach Bao Khau Sao" cung co neu trong "Bi Tang Ky" noi rang: Than mau 
thit trang, tay trai cam soi day, tay phai cam Hoa Sen chua no. Lai noi tay phai cam 
cay Phudng Nhu Y. 

_Mat Giao Tay Tang tho phuong Ton nay qua danh hieu Diep Y Phat Mau qua 
cac hinh tuong mot mat hai tay, 3 mat 6 tay 




£ * # ■# 



>llt infill *+ 
W|i«^iT^jir«i|^-i^»|*| 

#tlt:* IhJ* C|U« IX t*i =■! 
HJIifcb 0122577-11333 



523 




524 



_Dung Diep Y Quan Am lam Ban Ton, niem rung " Diep Y Quan Ty Tai Bo 
Tat Kinh" co the khii tru cac loai benh tat, chien loan, va hay tang truong phuoc diic, 
song lau khong benh tat thi goi la Diep Y Phap. 

Neu dung de xin cho Quoc Virong Dai Than dirge song lau khong benh tat, thi 
xung la Diep Y Tran. 

Neu dung Phap Tu nay de tran an nha ciia thi xung la Tran Trach Phap. 



525 



> ^ r r 

_Kinh Diep Y Quan Ty Tai Bo Tat ghi nhan rang: "Lai co Phap. Neu quoc 
vuong, nam nu bi nan lau dai, nan dang phat trien, hoac doan tho, benh tat van quanh, 
ngu nghi an uong chang an. . . deu do nhan duyen doi truoc, sinh Ac Tu true. Hoac so 
bi 7 Dieu lan buc Ban Tu khien than chang an. Tuc 6 noi cu ngu dung Nguu Hoang 
viet Chan Ngon cua 28 vi Dai Duoc Xoa dat tren 4 cai be. 

_ Truoc tien tren cai be o phuong Dong dat Chan Ngon cua 4 vi Dai Duoc Xoa, 
bat dau khoi theo huong Dong Bac. 

.) De Nhat Duoc Xoa Tudng Chan Ngon la: 

An, ne la-gia, tra chi, hong, nhinrc, sa-phoc ha 

OM DlRGHA TAKKI HUM JAH SVAHA 

.) De Nhi Duoc Xoa Tuong Chan Ngon la: 

An, to mat dat-la, tra chi, hong, nhiroc, sa-phoc ha 

OM SUNETRA TAKKI HUM JAH SVAHA 

.) De Tarn Duoc Xoa Tuong la: 

An, bo la-noa ca, tra chi, hong, nhiroc, sa-phoc ha 

OM PURNA TAKKI HUM JAH SVAHA 

.) De Tu Duoc Xoa Tuong Chan Ngon la: 

An, Ca ty la te, tra chi, hong, nhiroc, sa-phoc ha 

OM KAPILA TAKKI HUM JAH SVAHA 

_ Tren cai be 6 phuong Nam dat Chan Ngon cua 4 Dai Duoc Xoa Tuong 
.) De Nhat Duoc Xoa Tuong Chan Ngon la: 
An, tang gia, tra chi, hong, nhiroc, sa-phoc ha 

Z <&$v £ & 

OM SIMHA TAKKI HUM JAH SVAHA 

.) De Nhi Duoc Xoa Tuong Chan Ngon la: 

An, 6 ba tang gia, tra chi, hong, nhiroc, sa-phoc ha 

OM UPASIMHA TAKKI HUM JAH SVAHA 

.) De Tarn Duoc Xoa Tuong Chan Ngon la: 

An, Thnong xi la , tra chi, hong, nhiroc, sa-phoc ha 

OM _ SANKHARA TAKKI HUM JAH SVAHA 
.) De Tu Duoc Xoa Tuong Chan Ngon la: 
An, nan na, tra chi, hong, nhnoc, sa-phoc ha 

OM _ CANDANA TAKKI HUM JAH SVAHA 

_ Tren cai be 6 phuong Tay dat Chan Ngon cua 4 Dai Duoc Xoa Tuong 
.) De Nhat Duoc Xoa Tuong Chan Ngon la: 
An, ha li, tra chi, hong, nhiroc, sa-phoc ha 

* «v(3C * 

OM HARI TAKKI HUM JAH SVAHA 



526 



.) Be Nhi Dugc Xoa Tuong Chan Ngon la: 

An, ha li ke xa, tra chi, hong, nhiroc, sa-phoc ha 

OM _ HARIKESA TAKKI HUM JAH SVAHA 

.) De Tarn Dugc Xoa Tuong Chan Ngon la: 

An, bat-la boc, tra chi, hong, nhiroc, sa-phoc ha 

OM _ PRABHU TAKKI HUM JAH SVAHA 
.) De Tu Dugc Xoa Tuong Chan Ngon la: 

An, Ca ty la (? Bang gia la) , tra chi, hong, nhiroc, sa-phoc ha 

OM _ PINGALA TAKKI HUM JAH SVAHA 

_ Tren cai be 6 phuong Bac dat Chan Ngon cua 4 Dai Dugc Xoa Tuong 
.) De Nhat Dugc Xoa Tuong Chan Ngon la: 
An, da la noa, tra chi, hong, nhiroc, sa-phoc ha 

OM DHARANA TAKKI HUM JAH SVAHA 

.) De Nhi Dugc Xoa Tuong Chan Ngon la: 

An, da la nan da, tra chi, hong, nhiroc, sa-phoc ha 

x « { <K * 6^ A ^ ^ 

OM _ DHARANANDA TAKKI HUM JAH SVAHA 

.) De Tarn Dugc Xoa Tuong Chan Ngon la: 

An, 6 ne-diru nga ba la, tra chi, hong, nhiroc, sa-phoc ha 

OM UDYOGAPALA TAKKI HUM JAH SVAHA 

.) De Tu Dugc Xoa Tuong Chan Ngon la: 

An, vi sai noa, tra chi, hong, nhiroc, sa-phoc ha 

OM_VISNU TAKKI HUM JAH SVAHA 

_ Tren cai be o goc Dong Bac dat Dai Dugc Xoa Tuong Chan Ngon la: 
An, ban chi ca, tra chi, hong, nhiroc, sa-phoc ha 

OM_PANCIKA TAKKI HUM JAH SVAHA 

_ Tren cai be 6 goc Dong Nam dat Dai Dugc Xoa Tuong Chan Ngon la: 
An, ban ta la nghien noa, tra chi, hong, nhiroc, sa-phoc ha 

OM _ PANCALA CANDA TAKKI HUM JAH SVAHA 

_ Tren cai be 6 goc Tay Nam dat Dai Dugc Xoa Tuong Chan Ngon la: 
An, da nghi li, tra chi, hong, nhiroc, sa-phoc ha 

OM _ SAPTAGIRI TAKKI HUM JAH SVAHA 



527 



_ Tren cai be d goc Tay Bac dat Dai Dirge Xoa Tudng Chan Ngon la: 
An, hai ma phoc da, tra chi, hong, nhiroc, sa-phoc ha 

OM _ HEMAVATA TAKKI HUM JAH SVAHA 

_ Tiep d phuong duoi, tren tang da ma chan chang dap len, dui ghi Chan Ngon 
cua 4 Dai Dirge Xoa Tirdng de duoi mat dat d 4 phirong 

.) Duoi mat dat d phirong Dong dat Dirge Xoa Dai Tirdng Chan Ngon la: 
An, be mac, tra chi, hong, nhiroc, sa-phoc ha 

OM BHUMA TAKKI HUM JAH SVAHA 

.) Duoi mat dat d phuong Nam dat Dai Dugc Xoa Tudng Chan Ngon la: 

An, to bo mac, tra chi, hong, nhiroc, sa-phoc ha 

OM SUBHUMA TAKKI HUM JAH SVAHA 

.) Duoi mat dat d phuong Tay dat Dai Dugc Xoa Tudng Chan Ngon la: 

An, ca la, tra chi, hong, nhiroc, sa-phoc ha 

OM KALA TAKKI HUM JAH SVAHA 

.) Duoi mat dat d phuong Bac dat Dai Dugc Xoa Tudng Chan Ngon la: 
An, 6 ba ca la, tra chi, hong, nhiroc, sa-phoc ha 

OM _ UPAKALA TAKKI HUM JAH SVAHA 

_ Tiep tren phong, d 4 goc deu dat Chan Ngon cua mot vi Dai Dugc Xoa Tudng 
.) Tren phong, d goc Dong Bac dat Dai Dugc Xoa Tudng Chan Ngon la: 
An, to li-da , tra chi, hong, nhiroc, sa-phoc ha 

OM SURYA TAKKI HUM JAH SVAHA 

.) Tren phong, d goc Dong Nam dat Dai Dugc Xoa Tudng Chan Ngon la: 
An, A ngan-ne, tra chi, hong, nhiroc, sa-phoc ha 

S d$ ' 

OM AGNI TAKKI HUM JAH SVAHA 

.) Tren phong , d goc Tay Nam dat Dai Dugc Xoa Tudng Chan Ngon la: 
An, to ma, tra chi, hong, nhiroc, sa-phoc ha 

OM SOMA TAKKI HUM JAH SVAHA 

.) Tren phong, d goc Tay Bac dat Dai Dugc Xoa Tudng Chan Ngon la: 
An, phoc diru, tra chi, hong, nhiroc, sa-phoc ha 

OM_VAYU TAKKI HUM JAH SVAHA 
Dat Chan Ngon xong. O vi tri cua 28 vi Dai Dugc Xoa Tudng, moi moi deu 
dung huong xoa to mot cai Dan nho. Tren Dan thieu dot Bach Dan Huong. Bay hoa 
tap, thuc an uong, den duoc, At Gia. . . kien thanh khai cao: 

"Nguyen xin 28 vi Dai Dirffc Xoa Tw&ng va ede quyen thuoc deu tru Ban 
Phuang ho tri, thu ho cho con (ho ten...) khien tru tai hoa, viec chang lanh, benh 
tat. Bat duac sac than, tang trudng thong tue, day du uy tuc doan nghiem " 



528 



Lam gia tri ay xong, tuc 28 vi Dai Duoc Xoa Tuong chang dam trai vuot chu 
Phat nhu Giao Sac cua Quan Tu Tai Bo Tat vai Kim Cuang Thu Bo Tat, ngay dem 
ung ho, thiic ngu yen on duoc dai uy due. 

Neu co quoc vuong tac Phap nay thi trong nuoc cua vi vua ay se tieu diet moi tai 
nan, dat nuoc an ninh, nhan dan vui suong". 



529 



A MA BE QUAN AM 



A Ma De Quan Am ten Phan la (Avatai: nguon hanh phuc), lai goi la A Ma Tai 
Quan Am, Am Ma Tai Quan Am. Dich y la V6 Uy Quan Am, Khoan Quang Quan Am, 
tuc la V6 Uy Quan Tu Tai, V6 Uy Quan Am. La Ton thu 21 trong 33 The cua Quan 
Am. Trong do, Ton nay ngoi tren tang da goi trai dung thang bat cheo nhau, hai tay de 
tren dau goi. 




- + - ■ ^.JS^mt 



Co ngudi cho rang Ton nay uong duong voi hoa than Ty Sa Mon cua Bo Tat 
Quan Am 

Theo Thuyet khac thi Ton nay co than mau thit trang, co 3 con mat va 4 canh tay, 
coi con Su Tu trang, toan than tran day lua rue, mac ao Troi, anh lac....dai bieu cho 
viec trang nghiem; dien mao tu bi, trang thai chuyen tarn cham chu nhin ve ben trai. 




_Quan Ty Tai Bo Tat A Ma Tai Phap ghi chep rang: "Xua kia, nude Vu Dien 
co vi Thanh Tin Si (ngudi co niem tin trong sach) tinh tarn tri niem Quan Ty Tai Bo 



530 



Tat Chan Ngon , nguyen thay Dai Thanh. Trai qua nhieu nam van chang thoa dirge 
tarn truoc (Tuc Tarn), nhung van nuoi chi chang doi thay, lai con tinh tien gap boi. 

Sau nay, vao mot dem , nghe trong hu khong co tieng noi la: "Nguai hay qua 
nuac lan can, xin yet kien vi vua ay ". Hanh Gia y theo loi lien den nuoc ay, nghe Phap 
Lenh cua vua rat nghiem khoc phi thuong, he ai vi pham at bi hanh hinh. Nguoi tu 
hanh ben xin gap nha vua. Nhan nho nguoi dan dat hoi han ma boc bach uoc muon cua 
minh, nen duoc dan vao Hau Cung thi thay noi ay nhu quoc do cua Phat con vi vua tuc 
la Quan Tu Tai Bo Tat. 

Hanh Gia bach voi Bo Tat rang:"Dai Thanh tri hoa, khoi dung hinh luc (xii phat 
chem giet) thoi Dai Bi 6 cho nao?" 

Bo Tat bao rang:"Chung sinh 6 dat nay von cang cuong kho cai quan. Ta thuong 
xot nen dung duong loi dan du, phan than lam vua. Ke bi xii phat chem chet deu la Hoa 
Nhan (nguoi duoc bien hoa ra) khien cho thoi quen hung bao ay so uy ma thuan theo 
nep tot. Neu Chinh Linh da thanh thoi Ta se an mat" 

Hanh Gia duoc nha vua giu lai nhieu thang, thong ngo Dai Thua , sau do xin tu 
gia quay ve. Due vua mac nhien hua cho. 

Nguoi tu hanh bach voi Bo Tat rang:"De Tu may man duoc gap Dai Thanh Tu 
Bi, duoc thay nghe Phap, gan gui tham goi Tir Hoa, 12 mua sau moi duoc Nghiem 
nay. O doi vi lai, cau thay Bo Tat, chang doi tarn xua (tuc Tarn), sieng nang kho nhoc 
lau dai thi khong co cho nao khong thanh. Mot khi khoi tarn Nghi, phi bang Phap se bi 
toi. Nguyen xin Tu Bi bay Phap Yeu cho doi vi lai" 

Bo Tat bao rang:"Ta co chuong cii cua A Ma Tai Chan Ngon (Avatai-mantra), 
nay trao cho nguoi, cung duong gian di, lai ngay thoi chang nhieu, chi tarn rung tri thi 
Ta se hien than khien nguoi man nguyen. 

Nguoi tu hanh da nhan duoc su Giao Hoi, tu gia quay ve nuoc cua minh luu 
truyen. Tin Si (nguoi tin tuong) chi nam ngay duoc ung nghiem. So ay chang phai mot 

Lai nua, neu nguoi tri rung Chan Ngon nay. O noi nhan tinh, hoac A Lan 

Nhuoc, 6 truoc Thap Xa Loi an dat Quan Tu Tai Bo Tat, tuy sue cung duong, trong 
sach tarn goi, an thuc an Tinh, mot minh o Dao Truong, mot nay mot dem tri niem, 
den sang som thi Dai Thanh se thay, cac Nguyen man tuc, moi nguoi yeu kinh, duoc 
Tuc Menh Tri, hay chung muoi Dia, Tarn Muoi hien tien. Neu pham toi nang nam 
Nghich thi hai ngay hai dem se thay 

Bay gio vi vua Bo Tat ay noi Chan Ngon do xong lien bao Hanh Gia rang: "Chan 
Ngon nay co Than Luc Ion, hay diet tat ca Nghiep Chuong cua chung sinh, mau duoc 
Than Nghiem, mong cau nhu y " 

_Quan Ty Tai Bo Tat A Ma Tai Phap lai ghi nhan phuong each tu Phap cua 
Ton nay la: "Neu nguoi muon tri Chan Ngon nay, cau thay Quan Tu Tai Bo Tat thoi 
Nghi Quy: Ket Ho, Gia Tri, cung duong... deu y theo Dai Giao To Tat Dia Kinh voi 
thu tu da noi trong Kim Cuong Dinh Du Gia. 

Truoc tien nen chi tarn rung du mot ngan bien. O noi thanh tinh, hoac A Lan 
Nhuoc, hoac 6 nui rung, hoac chon Gia Lam thanh tinh, truoc Thap Xa Loi nhu Phap 
xay dung Quan Ty Tai Bo Tat Dao Trirong, de tuong Quan Am, tuy theo sue ma 
tinh thanh cung duong, tarn goi trong sach, mac ao sach moi, can than giu che ba 
Nghiep, dung quen vui gian. Mot ngay mot dem, 6 mot minh, cat dut tat ca viec noi 
nang, tarn chang theo Duyen khac, chuyen tuong Quan Am, tarn chang gian doan, rung 
Chan Ngon nay. Dot Tram Thuy Huong, hoac dot Ngu Vi Hoa Huong, dung de cho 
khoi huong cham dut, niem niem lien tuc, mot long cau thay Bo Tat. 



531 



O bon goc ciia Dan deu de mot thii thieu dot. Lai deu de mot cai chen nuoc thorn, 
mot la nuoc uong Thach Mat (Thach Mat Tuong), mot la sua bo sach, mot la nuoc Uat 
Kim Huong, mot la nuoc Bach Dan Huong nhu thuong. Cling duong banh, qua, chao, 
com. . . deu nhau. Sang som hien com an, rieng ngay Trai thoi nen gom lai bo o cho an 
tinh , bo thi cho cac loai chim qua. 

Lai ben dudi, lam thiic an uong ciing duong moi... den luc mat troi sap lan thoi 
dua theo luc truoc Tong Khiroc (tien di) 

Lai ben duoi, vat moi tao thanh, ciing duong cho den troi sang, trong mot ngay 
dem chang duoc de cho bi hon tram, luoi bieng, so kho. . . se duoc thay. 

Lai tuong trong Hao Tuong (soi long trang xoay vong o tarn tinh) co hai luong 
anh sang, mot luong vao thang trong cac Dia Nguc cuu chiing sinh bi kho khien duoc 
giai thoat, mot luong nhap vao dinh dau ciia nguoi tu hanh. Tuong khap than minh, 
moi ac cac nghiep thay deu tieu tru, trong ngoai thanh tinh. 

Quan tuong nhu vay, niem rung chi tarn at duoc thay Ta. Ta se vi ke ay hien than 
khien cho man uoc nguyen. Nguoi co the tho tri . Gia su da rung pham toi nang, nam 
toi V6 Gian thi hai ngay hai dem sieng nang niem rung at se duoc thay, huong chi 
nguoi von thanh tinh. Chi tru ke chang chi tarn". 

_Quan Ty Tai Bo Tat A Ma Tai Phap lai ghi nhan hinh tuong cua Ton nay la: 

"Tuong ciia A Ma Tai Quan Tu Tai Bo Tat nhu hinh Bat Nha Ba La Mat Bo Tat co ba 
mat bon canh tay, coi su tu trang, dau huong ve ben trai deu nghieng xuong duoi, dau 
dpi mao bau, dung hoa sen trang nghiem sue phia truoc, hai tay cam cai dau con chim 
Phirong va Khong Hau. Mot tay ben trai: ngiia long ban tay cam con ca Ma Kiet. 
Mot tay ben phai cam con chim Cat Tircrng mau trang. Co chan trai ngay tren hang 
con su tu, buong thong chan phai xuong duoi, dung Thien Y Anh Lac nghiem sue. 
Toan than toa lua sang, dien mao tu bi, huong ve ben trai chan that quan". 




r r 

Thii An la: Hai tay chap lai theo the Phu Dung Hop Chuong, hai Phong (2 ngon 
tro) nhu moc cau de ngang trai tim. 



532 



Chan Ngon la: 

•ts-ts**^ **** -r^ ^T^n^^ans* ^t^ota 3 ^ 

Namo ratna-trayaya 

Namah Arya-avalokitesvaraya-bodhisatvaya maha-satvaya maha- 
karunikaya 

Tadyatha: Avatai pravatai vivatai taratai sampravyetai. Iline kiline kiline, 
aruhane diruhane, dharane dharane dhapane, avatarane, sarva-tarane, repane 
arepane, napha napha naphane, nada nada nanda, nedo done, sa-mrdhyam me, 
asavana parapuridhaneyam 

Namah Arya-avalokitesvaraya-bodhisatvaya svaha 

Ngoai ra, trong "Giac Thien Sao" co noi ve Hinh Tucmg do Tarn Giac A Xa Le 
truyen mieng la: "Bo Tat ngoi tren Hoa Sen xanh, doi Mao bau co Phat V6 Luong Tho. 
Nhung Ton nay tren liia sang co mot vi Phat, tay trai cam Hoa Sen, tren Hoa co Bao 
Khiep (cai ruong Bau), tay phai Ket Thi V6 Uy An". 

Do Ton nay ngoi tren lung con su tu trang nen duoc xem la dong the voi Sir Tu* 
Hong Quan Am (Simha-nada-avalokitesvara) 




533 



SLT tit hong quan am 



Sir Tu Hong Quan Am (Ten Phan la: Simha-nada-avalokitesvara, hay Simha- 
nada-lokesvara), dugc phien dich la Ki Hong Quan Am, Su Hong Quan Am, Su Tu 
Hong Quan Tu Tai. La mot trong nhung hoa than ciia Quan Am Bo Tat, la sir hoa 
hien ciia Quan Am de giang phuc tat ca benh kho nai sinh ra Long Ma (Ma ciia loai 
Rong), khien chung sinh trong 3 coi thoat lia bien kho, co luc luong rat la uy manh. 
Ton nay va A Ma Be Quan Am dugc xem la dong mot The, deu ngoi coi tren con Su 
Tu. Tai An Do, Trung Quoc, Tay Tang deu co luu truyen. 




Su Tu Hong Quan Am co than mau trang toa anh sang, dau doi mao Phat A Di 
Da, co toe ket thanh bui tren dinh dau; co 3 mat 2 canh tay, tay trai cam Hoa Sen; Tay 
phai cam Trang Hat hoac Ket Du Nguyen An, phia sau than minh con co cay Kich 
Tarn Xoa, tren cay Kich Tarn Xoa co con ran quan quanh. Chan phai co chan trai duoi, 
ngoi tu tai coi tren con Su Tu trang. Tay phai cam Trang Hat hoac Ket Du Nguyen An, 
y nghia la bieu thi cho hay giai tru nhom ac ciia 3 coi, va thuong ban tang su Tu Bi cho 
chung sinh trong 3 coi. Tay trai cam Hoa Sen, bieu thi cho ban than minh khong do 
ban. 




534 



Bac biet Su Tu Hong Quan Am duoc xem nhu la mot vi thay thuoc hay cuu do 
nhung nguoi benh phong cui. Mat Bo Tat nhin vao nguoi benh va mat chinh giua (Tue 
Nhan) tap trung chan benh. Hai vat bau o hai ben cung la nhung dung cu ciia nguoi 
thay thuoc, ben trai co binh thuoc (hay cay thuoc) bieu thi cho nang luc chua tri, ben 
phai co cay Tarn Kich Xoa co con ran quan (hoac chi co con ran quan) bieu thi cho su 
tru Ta chua benh. 




Theo truyen thuyet, co mot con su tu sinh duoc mot con nhung con ciia no chet 
ngay sau khi sinh. Dau don qua no rong len that to va nho tieng rong uy dung nay, no 
lam cho con no song lai. Do vay, con su tu do chan cho Bo Tat duoc bieu thi cho su 
lien he giua ten goi Sir Tu* Hong Quan Am voi nghe nghiep ciia nguoi thay thuoc 
"goi nguoi song lai". 

Tu y nghia nay nen trong qua khu, tai vung Tay Tang bi benh Ma Phong (benh 
cui hui), co rat nhieu hang Tang, Tuc cung duong Ton Quan Am nay. 



535 



_Tu tri Phap ciia Sir Tir Hong Quan Am, ngoai viec hay thu dugc Cong Due 
chung ciia Quan Am Bo Tat, lai hay giai cuu dugc cac loai benh tat do Rong doc gay 
hai nhu benh Ma Phong (benh cui hui), thu dugc Cong Due dieu phuc Long Vuong, 
Phap ac va Thiiy Ma (Ma o duoi nuoc), ban cho chung sinh hanh phuc an vui. 

Sir Tir Hong Quan Am Can Ban Chu: 

Namo ratna-trayaya 

Namah Arya-avalokitesvaraya-bodhisatvaya maha-satvaya maha-karunikaya 
Tadyatha: Om_ Akate vikate nikate katamkate karote karokamte veryai svaha 

Sir Tir Hong Quan Am lam Chu: 

Om_ Ah hrT _ simha-nada hum brum am jrem kham hum_ Om ah hum 

Cong Due ciia 2 Chu nay hay tri tat ca benh tat cung hay tri Long Vuong, Tho 
Than.. ..cac loai benh tat kho tri nhu chung benh hui. Chan thanh niem Chan Ngon nay 
man 10 van bien thi khong co benh gi khong tru het dugc. Do Chu nay co uy luc cue 
Ion, chi hay mac niem chang the cao giong. Lai 6 ben canh giong nuoc voi song,bien 
deu chang the niem vi sg lam kinh dong den Long Vuong, nhieu nao chung sinh. 
Nguoi tri hay can than. 



536 



DUONG LIEU QUAN AM 



Dircng Lieu Quan Am: la Ton thu nhat trong 33 The ciia Quan Am. Do Quan 
The Am Bo Tat vi loi ich chiing sinh ma thuan theo nguyen vong ciia ho de hien bay, 
cung giong nhu canh Duong Lieu thuan theo gio bay phat phdi ma khong the lam trai 
nghich duoc, nhan day moi co ten goi la Duong Lieu Quan Am. 

Dac trung ciia Ton nay la tay phai cam canh Duong Lieu, lay su cuu te benh tat 
moi nguoi lam Ban The. Do do trong Kinh Dien co noi: "Neu muon tieu tru moi benh 
tren than, can phai nen tu tap Phap thuoc men ciia canh Duong Lieu" 

Hinh tuong ciia Ton nay thuong thay la: Ngoi xom tren mom niii da, tay phai cam 
canh Duong Lieu (co thuyet noi bieu thi cho Tarn Muoi thuoc tay phai cam Duong 
Lieu ciia Thien Thu Quan Am), long ban tay trai mo ra de o truoc nguc. Hoac la tay 
trai cam cai Tinh Binh. 




537 



Hinh Tugng Ton nay tu xua phan nhieu la hinh ve khac. Tugng Duong Lieu 
Quan Am Bo Tat liru hanh o the gian la tay phai cam canh Duong Lieu hoac cam canh 
Lieu vao trong binh ben phai toa ngoi, ngoi ngay thang tren ban da ben canh dong 
nuoc. 





538 



Sau nay hinh tugng Duong Lieu Quan Am con duoc minh hoa theo tu the dung 




539 



_ Duong Lieu Quan Am dirge xem la tuong duong voi than Dirffc Vinrng Quan 
Ty Tai. Tuong Duoc Vuong Quan Tu Tai nay Tuong tot trang nghiem, tay phai cam 
canh Duong Lieu, tay trai chap lai de tren vu trai". 




r 

_ Do Ban The cihi te benh tat cho chung sinh, nen Ton nay con duoc xem la noi 
hoa hien tay cam canh Duong Lieu trong Thien Thu Quan Am. Neu co nguoi nao tu 
Phap thuoc men cua canh Duong Lieu cung co the tieu tru cac loai benh nan y. 

Ton nay co chu chung tu la SA (-H) 

Chan Ngon la: 

Om_ Vajra-dharma bhaisajya-rajaya svaha 

*) He thong Mat Giao ghi nhan Phap tay cam canh Dircng Lieu cua Thien Thu 
Quan Am la: 




r r 

Thien Quang Nhan Kinh ghi la: "Neu mudn tieu trie moi benh tren than , nen 
tu phap thuoc cua nhanh Dwang Lieu . Tung Dwffc Vuang Quan Tu Tai , tu&ng tot 
dep trang nghiem nhu tru&c. Chi co tay phai cam nhanh Duong Lieu, tay trai hien 
chuff ng (tat tren vu" 



540 




Tuong An la: Tay phai co canh tay, buong cac ngon ru xuong . 
Chan Ngon la: "An - Phoc nhat la dat ma (Kim Cirang Phap) Be sai nhT gia 
(thuoc) la nha gia (hang vua chiia) sa phoc ha". 

OM - VAJRA-DHARMA - BHAISAIJYA-RAjAYA - SVAHA. 
Thien Thii Kinh ghi la: "Neu mudn tri cac this benh tren than, nen cau noi tay 
cam nhanh Dwong Lieu " 

-Chan Ngon la: "An -To Tat Dia, ca ri, pha ri da nam, da muc da due, phoc nhat 
la bat da, ha nang ha nang, Hong phan tra" 

OM (Quy menh) SUSIDDHI KARI (tac dieu thanh tun) VARDHANAM 
SAMUKTAYE (tang truong thien giai thoat) VAJRA-BANDHA (Kim Cuong Phoc) 
HANA HANA (thieu dot, dot chay) HUM (Ho kh^p) PHAT (pha bai) 

Duong Lieu la mot loai cay moc canh bo ao hay bo nuoc tarn nia nen la lieu 
hay sanh ra nuoc mat me. Do do Duong Lieu bieu thi cho loai thuoc la mat me (luong 
duoc) dung de tru nhiet ac. 

Quan The Am Bo Tat dung ban nguyen Tu Bi xong uop Thu Vuong (cay vua) 
nen cam nhanh Duong Lieu tay nia cac benh tren than cua chung sanh khien cho ho 
manh khoe. 

Benh thuong co ba loai benh la:benh do nghiep bao, benh do bon Dai chang 
hoa, benh do Quy Than gay ra. 

Khi bi Ty Xa Na Uy Quy gay benh thi Quan The Am Bo Tat dung nuoc sach 
nia canh Duong Lieu vay len than, tru tat ca cac benh nhiet (nong biic, sot) khien cho 
than duoc mat me. 

-SAO ghi: "Dung Nhanh Duong Lieu chu 108 bien hoa voi nuoc dem tarn nia 
than the thi tni duoc 444 benh (KHAU ghi la tru 404 benh) 

-TAP KINH ghi: Tat ca benh Quy deu dung Duong Lieu mau xanh . 
Muon thanh tuu phap nay. Hanh Gia lay ba nhanh Duong Lieu dat trudc Ban 
T6n,tac tuong niem Chii 108 bien, sau do hoa hop voi nuoc sach trong. Nau nuoc xong 
vay len than the thi tru duoc cac benh. 

Nhu KINH noi: 4800 benh ciia The Gian, khong co gi khong tri duoc. 



541 



DIEN MENH QUAN AM 



Dien Menh Quan Am la Ton thu 16 trong 33 The cua Quan Am, tugng trung cho 
(loan van trong Pham Pho Mon la: 

"Nhu thudc doc, em doi 
Muon hqi den menh than 
Do sue niem Quan Am 
Nguai gay bi hqi nguac " 

Do Ton nay hay lam tieu tru chii thuat em doi va thuoc doc khien cho chiing sinh 
keo dai mang song, tang them tuoi tho, nen co cac ten goi la Dien Menh Quan Am 
hay Trntrng Tho Quan Am 

Ton hinh co tir the tya vao mom nui ben canh nuoc, nhan nha thirong thiic canh 
vat tren mat nuoc 




542 




543 



_Trong Nhiep V6 Ngai Dai Bi Tam Da La Ni Kinh_Ke Nhat Phap Trung 
Xuat V6 Lircng Nghia Nam Phircng Man Nguyen Bo Da Lac Hai Hoi Ngu Bo 
Chu Ton Phuong Dang Hoang The Lye Phuong Vi Cap Uy Nghi Hinh Sac CHap 
Tri Tam Ma Gia Tieu Xi Man Tra La Nghi Quy ghi nhan Ton Hinh cua Dien Menh 
Quan Am la: 

"Nay noi Vien thu ba: Phap Tang Ich Giang Phuc 

Cua Dong: Dien Menh Quan Am 

Mao bau Ion tren dinh 

Than Phat tru trong mao 

Than tuong mau vang sam 

Tuong nhu nguyen Tu Bi 

Cuu The hai muoi tay 

Dan tiep loai quan sinh 

Hai chan tuong Phuc Luan (banh xe co cam) 

Hoa dao cac Huu Tinh 

Trai, Dinh: nang ngoc bau 

Trai, Ly: cam Kiem bau 

Trai, Dinh: nam Kim Luan (banh xe vang) 

Trai, Ly: Kim Cuong Quyet (cay coc Kim Cuong) 

Trai, Dinh: cam Bang Bai 

Trai, Ly: Kim Cuong Dac (cai mo Kim Cuong) 

Trai, Dinh: Kim Cuong Linh (cai chuong Kim Cuong) 

Trai, Ly: hoa sen Ion 

Trai, Dinh: cam Trang hat 

Trai, Ly: Ket Quyen an 

Phai, Tue: cam Kich Toa 

Phai, Tri: Kiem Kim Cuong 

Phai, Tue: tuong Hoa Phat 

Phai, Tri: bau Kim Cuong 

Phai, Tue: cam guong bau 

Phai, Tri: day Kim Cuong 

Phai, Tue: Thi V6 Uy 

Phai, Tri: Bat Chiet La 

Phai, Tue: chay Ngu Co 

Phai, Tri: Phoc Nhat La (chay Ngu C6) 

Tram ngan loai anh lac 

Vong hoa dieu, Thien y 

Trang nghiem than Thuong dieu 

Hao quang tron chang bien 

Tru hoa Pha Dau ma (Padma:hoa sen hong) 

An tru vanh trang Ion" 

_Ngoai ra, Dien Menh Quan Am con duoc tho phuong qua Ton Tuong co 20 
canh tay 



544 



Do Ban The cmi giup cho chung sinh dirac trircrng tho, nen Ton nay con 

duoc xem la noi hoa hien tay cam dam may ngu sac trong Thien Thu Quan Am. Neu 
co nguoi nao tu Phap nay thi co the thanh vi Truong Menh Tien 

*) He thong Mat Giao ghi nhan Phap tay cam dam may ngu sac ciia Thien Thu 
Quan Am la: 

NGU SAC VAN THU ( Tay hoa May Ngu Sac ) 




-Thien Quang Nhan Kinh gin la: "J\eu nguoi vi thanh tuu phap Tien, nen tu 
phap dam May Ngu Sac. Twang Tien Van Quan Tu Tai, tu&ng tot dep trang nghiem 
nhu trw&c noi. Chi co tay phdi cam dam May Ngu Sac, tay trdi ndng len tren cam 
thang cai do khodc ngodi (thien y ) de mac" . 



545 



-Tuong An la: Hai tay phai trai ket Vu Khe (an mua) lam tuong bay . 
-Chan Ngon la: "An, phoc nhat la dat ma (Kim Cirang Phap) ban gia 16 ba minh 
gia (may ngu sac) tat da, tat dia da da la lam (thanh tini Minh Mon) sa phoc ha". 

Om_ Vajra-dharma pamca-rupa-megha, siddha vidya-dharanam svaha 

O hang niii nai vang ve , tac phap niem rung da mot van tarn ngan (18000) bien 
xong se duoc qua thanh Tien. 

-Thien Thii Kinh ghi la: "Neu mudn dwffc Dao Tien , nen cau noi tay hien May 
NguS&c". 

-Chan Ngon la : "An, pha nhat ra, ca ri, ra tra, ham tra". 

^ k& 

Om_ Vajra-kari (Quy menh Kim Cuong Chuong) Rat (quat het) Mat (tri hoan, 
cham chap) 

May Ngu Sac (Pamca-rupa-megha) la diem lanh ky la ciia dao Tien, bieu thi cho 
nghia: "Dao Phap duoc thanh turn, thanh Ngu Thong Tien". Nam mau la tinh sac cua 
nam Tang (mau trang thuoc la phoi, mau vang thuoc tuy tang, mau do thuoc trai tim, 
mau den thuoc trai than, mau xanh thuoc la gan, nen bieu thi cho tho menh (Ayuh) 14 
chi, 5 tang deu giup ich cho su mau chong phat trien ciia tho menh. 

Trong Chan Ngon tuy co noi ve Due cua Dien Tho (Song lau), nhung trong 40 
tay khong co Dien Tho Khe. Vi the tay hoa hien May Ngu Sac bieu thi cho Dien Tho 
KhS. 

Do tinh than con nguoi nhu may noi, nen Quan The Am Bo Tat dung ban 
nguyen Tu Bi hoa hien tay nay de giu lai khong cho ly tan nham giup cho chung sanh 
duoc song lau va khoe manh nhu chu Thien . 

Hanh Gia muon thanh tuu Phap nay thi phai vao noi nui sau rung tham; ngung 
an lua nep, than cay Tung voi thao duoc, khong pham vao ba nghiep ac, huong ve Ban 
Ton, quan tuong tay, rung Chu tu mot den ba nam thi thanh Truong Menh Tien. 



546 



THUY CAT Tl/CJNG BO TAT 



Thuy Cat Tirtrng Bo Tat: ten Phan la Udaka-srl, dich nghia la Thuy Cat Tuong. 
Lai xung la Thuy Cat Tirtrng Quan Am hoac Dai Thuy Cat Tuong Bo Tat. 

Ton nay dirge xem la quyen thuoc ciia Da La Bo Tat, dung nuoc Tri (Tri Thuy) 
cua Dai Nhat Nhu Lai ruoi rot chiing sinh. 

Tu xua den nay phan nhieu cho rang Ton nay dong voi Thuy Nguyet Quan Am. 




Trong Quan Am Vien cua Thai Tang Gioi Man Da La thi Ton nay co than mau 
vang lot, tay trai dirng dung ban tay, co 3 ngon: cai, tro, giua lai, cam hoa sen moi no 
bieu thi cho phuong tien Dai Bi hay lam cho muon dieu lanh tot dep them len. Tay 
phai duoi cac ngon xuong duoi thanh An Du Nguyen bieu thi cho su lam thoa man cac 
nguyen cua chiing sinh. Ngoi tren hoa sen do 




Mat Hieu la: Nhuan Sinh Kim Cuong 

547 



Chu chung tu la :SA 

Tarn Muoi Gia Hinh la: Hoa sen 




Tirong An la: Lien Hoa Hop Chirong 



Chan Ngon la: 

Om_ Arya-udaka-srI svaha 



548 



THUY NGUYET QUAN AM 



Thuy Nguyet Quan Am: ten Phan la Udaka-candra, dich nghia la Thuy Nguyet 
hay mat trang trong nude. Do hinh tuong cua Ton Quan Am nay, phan nhieu co lien 
quan voi Mat Trang trong nude, cho nen duoc goi la Thuy Nguyet Quan Am. 

Thuy Nguyet Quan Am la ung hoa than cua Quan The Am, mot long Quan tuong 
mat trang trong nutfc. Phap quan tuong nay nham giup cho Hanh Gia hieu thau duoc 
hien tuong mat trang chi hien anh trong nuoc, chu trong nuoc khong co that the cua 
mat trang, tu day thuc chung duoc cac Phap khong co Ty Tinh. 

Thuy Nguyet Quan Am la Ton thu 12 trong 33 The cua Quan Am voi Ton hinh 
dung tren mot canh Sen tua nhu chiec thuyen duoi anh trang, noi tren bien quan tuong 
mat trang trong nuoc yen tihh. 




Ton nay tuong duong voi Hoa Than Bich Chi Phat cua Bo Tat Quan Am 



549 



_Danh xirng Thuy Nguyet Quan Am duoc giai thich theo nhieu each khac nhau: 
.) Co thuyet noi la bdi vi Tuong Trang ciia Hinh Tirgng ay quan nhin Mat Trang 

trong nuac cho nen ten la Thuy Nguyet Quan Am. 

.) Cung co thuyet noi la do Hinh Tuong ay noi tren mat bien, giong nhu Mat 

Trang trong nude, do do ma dat ten. 

_Hinh Tuong ciia Ton nay co nhieu loai, co loai dung tren canh hoa Sen va canh 
hoa Sen thi noi tren mat bien 




Quan The Am dang quan nhin Mat Trang trong nude 




550 



Rieng mot loai la dung tir the ngoi tren Hoa Sen, ngoi xep bang tren niii da trong 
bien Ion, tay phai cam hoa sen, tren hoa co quyen Kinh Bat Nha. Tay trai de tren dau 
goi trai lam the cham dat 




Do Tirffng Sao, quyen 7 noi rang: "Thuy Nguyet Quan Am ngoi tren ban da 
trong bien Ion, thong chan trai xuong, dung thang goi chan phai, cau moc cheo nhau 
voi goi trai, khuon mat hoi nghieng, tac Tuong suy nghi". 




551 





552 



Ve sau Ton tugng Thuy Nguyet Quan Am con duoc tho phuong theo nhieu dang 
thiic ngoi khac khau 





Ngoai ra co Tugng 3 mat 6 canh tay, 3 tay ben trai phan biet cam Hoa Sen Bau, 
Banh Xe Vang, Duoi Chim Cong, 3 tay ben phai phan biet cam Cay Kiem ben, Vien 
Nggc Bau, Hoa Sen Xanh, than mau nhu anh sang Mat Troi, ngoi tren Nui Bau. 

_T6n nay con dugc xem la Dong Ton voi Thuy Cat Tuxrng Bo Tat trong Quan 
Am Vien thuoc Thai Tang Gioi Man Da La. 

CHU" CHUNG TU", CHAN NGON CUA THUY NGUYET QUAN AM 
Chu Chung Tu: -H (SA) 
Chan Ngon Can Ban la: 

Om_ Visuddha-padma-satva kete svaha 

Tu Phap Ton nay chu yeu cau Quan Vi, Tai Bao va Do nguoi lu hanh thoat khoi 
cac loai tai nan nguy hiem. 



555 



HUONG Vl/ONG QUAN AM 



Hirong Virong Quan Am: ten Phan la: Gandha-raja, dich am la Kien Da La Xa, 
dich nghia la Huang Vuang. Lai xirng la Hirong Virong Bo Tat. 
Gandha: Huang co y nghia la tran khap 
Raja: Vuang co y nghia la tu tai 

Gandha-raja: tuc la Tu Tai Do Hoa khap ca chiing sinh trong Phap Gioi 
Ton nay la bo thuoc ciia Quan Am va Ton thii 1 5 trong 1 5 vi Quan Am 
_Kinh Hircng Vircng Da La Ni Chu ghi chep rang: "Ve Huong Vuang Bo Tat 
co than thit mau trang, dien mao doan chinh, dau doi mao Troi, co deo chuoi Anh Lac. 
Ru deu 5 ngon tay phai thanh Thi V6 Uy voi 5 dau ngon tay deu tuon mua Cam Lp 
ban bo cho chiing sinh trong 5 neo. Duoi ban tay ve 3 hay 5 con Quy mau den. Tay trai 
co khuyu tay cam hoa sen dat o vii trai, hoa do moc tu hoa sen duoi chan, ca 2 hoa sen 
nay deu co mau trang hong. Phia sau co co vang hao quang tron, tren co long che. 
Quan ao bang gam lua ngu sac. Tren bap tay quan 2 vong Chau bang to: Mot soi mau 
do, mot soi mau vang". 




Chu Chung Tu la: f{ (GA) hoac q(GAM) 
Chan Ngon la: 

Namo ratna-trayaya 

Namah Arya-avalokitesvaraya bodhisatvaya maha-satvaya maha- 
karunikaya 

Namo Gandha-raja-bodhisatvaya maha-satvaya 

Isti misti mata manti_ Sarvartha sadhane karsa-panda dhidhime prayaccha 
svaha 



556 



_Trong 33 The ciia Quan Am thi Lira Ly Quan Am (Vaidurya-avalokitesvara) 
la Ton thu 23, con dirge xirng la Cao Virong Quan Am, Huong Vuong Quan Am. 

Hinh tuong la hai tay nang mot cai binh Luu Ly, coi canh sen dung noi tren mat 

nuoc 

Co nguoi cho rang Ton nay tuong duong voi hoa than Ty Tai Thien cua Bo Tat 
Quan Am 




Neu muon cau tang ich Phuoc Due hoac diet tru toi loi tai nan, thi nen phung 
tho Bo Tat nay lam Ban Ton cua Phap Tu goi la Hircng Vircng Bo Tat Phap. Khi Tu 
Phap o truoc Tuong lam 1 cai Dan vuong rong 4 tac, dang ciing cac vat cua nhom: 
Huong, Hoa kem thap den dm. Nua dem thuc day, mac quan ao kho sach, rung Hircng 
Vircng Bo Tat Da La Ni Chu 1008 bien cho den sang ma khong buon ngii, thi cau 
nguyen Phuoc se duoc day du. 



557 



PHAN NO CAU QUAN TO* TAI BO TAT 



Phan No Cau Quan Ty Tai Bo Tat: ten Phan la Amogha-krodha-arnkusa-raja 
dich am la A Muc Khu Cii Lo Da Uong Cii Xa La Nha, dich nghia la Phan No Cau 
Virang. Lai xung la Phan No Cau Bo Tat 

Trong Hir Khong Tang Vien cua Thai Tang Gioi Man Da La thi Ton nay co ba 

mat bon canh tay. Mat chinh mau thit, mat ben trai mau xanh, mat ben phai mau xanh 
luc, moi mat deu co 3 con mat, tren mat co vi Hoa Phat. Ben trai: tay thu nhat cam hoa 
sen, tay thu hai cam soi day. Ben Phai: tay thu nhat cam Thiet Cau, tay thu hai tac Du 
Nguyen An. Ngoi Kiet Gia tren hoa sen do. 




Mat Hieu la: Tri Cau Kim Ciro"ng 

CM chung tii la: A (#), hay O 



558 



Tarn Muoi Gia Hinh la: Viet Cau (moc cau co luai biia) 




Tuang An la: Lien Hoa Hop Chirang An, hoac Lien Hoa An. 




Chan Ngon la: 

Namah samanta buddhanam_ Kuvalaya svaha 



559 



b At khong cAu quAn tit tai bo tAt 



Bat Khong Cau Quan Ty Tai Bo Tat co ten Phan la Amogha-amkusa, dich am 
la A Mo Gia Uong Cau Xa, dich nghia la Bat Khong Cau. Lai xung la Bat Khong Cau 
Quan Tu Tai Bo Tat. 

Bo Tat nay co Ban The la dung moc cau Dai Bi dan nhiep chung sinh, hay cau 
trieu Thanh Tri ciia chu Phat nhap vao tarn cua chung sinh va hay cau trieu tat ca 
chung sinh nhap vao canh gidi ciia chu Phat, y nguyen ay quyet dinh chang trong rong 
(Amogha: bat khong). 

Trong Hir Khong Tang Vien ciia Thai Tang Gioi Man Da La thi Ton nay co 
than mau thit, co bon mat bon canh tay. Ben trai: tay thu nhat cam hoa sen ben tren co 
moc cau, tay thu hai cam soi day. Ben phai: Tay thu nhat cam moc cau, tay thu hai 
cam chay Tarn Co. 




Mat Hieu la: Hoa Hien Kim Cirong 

Chu chung tu la: Dffl (Qt) hay DHIRAM ((& t ) 



560 



Tarn Muoi Gia Hinh la: Moc cau dung dung tren hoa sen. 




Tuong An la: Bat Diep An. 




Chan Ngon la: 

Namah samanta-buddhanam_ Dhiram padmalaya svaha 

Theo Bi Tang Ky: thi Ton nay co toan than mau thit, 3 mat 4 tay, 2 mat ben trai 
ben phai mau xanh. Ben trai: Tay a tren cam Hoa Sen tren co cai moc cau, tay o dudi 
cam Soi Day. Ben Phai: Tay o tren cam cay Moc Cau, tay o duoi cam cai Chay Tarn 
Co. 

Cung co luu truyen Hinh Tuong co 3 mat 4 canh tay. 



561 



DAI CAT Tl/CJNG MINH BO TAT 



> r r 

Dai Cat Tirtrng Minh Bo Tat: ten Phan la: SrI-maha-vidya, dich am la That Lai 
Ma Ha Vi Dia Da, dich nghia la Cat Tuong Dai Minh. Lai xirng la Cat Tirtrng Quan 
Tu Tai Bo Tat, Cat Tirtrng Bo Tat, Cat Tircrng. 

Sri: Cat Tirang bieu thi cho chang nhiem a sinh tu, trong sach khong da ban 
Maha-vidya: Dai Minh bieu thi cho anh sang to Ion pha tru moi sir tarn toi 
SrI-maha-vidya tuc la dung Phap Mon trong sach chang nhiem de pha tru vo 
minh am toi cua chung sinh. 

_Trong Quan Am Vien ciia Thai Tang Gioi Man Da La thi Ton nay co than 
mau thit, ngoi tren hoa sen do, tay trai cam hoa sen chua he no, tay phai dung long ban 
tay huong ra ngoai, co ngon vo danh va ngon lit, dung thang ba ngon con lai. 




Mat Hieu la: Thirtrng Khanh Kim Cncng 

Chu chung tu la SA 

Tarn Muoi Gia Hinh la: Hoa sen chua he no 




Tuong An la: Lien Hoa Hop Chuong 




Chan Ngon la: 

Om_ Maha-sri-vidye svaha 



562 



DAI CAT Tl/CJNG DAI MINH BO TAT 



Dai Cat Tircrng Dai Minh Bo Tat, ten Phan la: Maha-srl- maha-vidya, dich am 
la Ma Ha That Lai Ma Ha Vi Dia Da, dich nghia la Dai Cat Tuang Dai Minh. Lai xung 
la Dai Cat Tuang Quan Tu Tai Bo Tat, Dai Cat Tuang. 

MahasrI: Dai Cat Tuang bieu thi cho nghia chang nhiem sinh tu, la Tarn Muoi 
Thanh Tinh V6 Cau Lien Hoa. 

Maha-vidya: Dai Minh bieu thi cho nghia chieu irng do co khong co bo me. 

_Trong Quan Am Vien cua Thai Tang Gioi Man Da La thi Ton nay co than 
mau thit, ngoi tren hoa sen do, tay trai cam hoa sen he no de ben canh eo, tay phai co 
khuyu tay, dung dung long ban tay huong ra ngoai, co 4 ngon tay lai, dung thang ngon 
cai vin canh ngon tro. 




Mat Hieu la: Linh Thuy Kim Cirong 

Chu chung tu la: SA 

Tarn Muoi Gia Hinh la: Hoa sen he no 




Tuang An la: Lien Hoa Hop Chuong 




Chan Ngon la: 

Namah samanta buddhanam_ Ksah dah ra yam kam 



563 



NHAT KE LA SAT 



Nhat Ke La Sat: ten Phan la Eka-jata-raksasah, dich am la E Ca Nha Tra, dich 
nghia la Nhat Ke La Sat. Lai xung la Nhat Ke La Sat Vuong Bo Tat, Nhat Ke La Sat 
Quan Am. 

Ton nay dung Dai Bi Tri Tue hien bay hinh phan no giang phuc su phien nao ciia 
chiing sinh cho nen duoc ten goi ay. 

Kinh Nhat Ke Ton Da La Ni ghi chep nhan duyen hoa hien ciia Nhat Ke La Sat 
la: "Bay gio Quan Tu Tai Bo Tat Ma Ha Tat nuong nho su an kha ciia Due Phat, tu 
cho ngoi dung day, dinh le chan Phat, lui ve ngoi mot ben roi nhap vao Tam Muoi V6 
Nang Thang. Tu dinh dau hoa ra vi E Ca Nha Tra La Sat Vuwng (Ekajata-raksasa- 
raja) co ba mat bon canh tay. Het thay tam Bo Quy Than, Dai Luc Nhien Dinh Quy 
Vuong kinh so chay tan, deu mat Ban Uy khong biet o cho nao. "Nguyen thay cuu 
giup! Nguyen thay cuu giupl Deu buong bo hit thay tam dc hqi, tu nay tra di cung ede 
quyen thuoc quy y Phat Phdp Tang Bdo " 

Khi ay E Ca Nha Tra giang phuc duoc Nhien Dinh Quy Vuong voi cac quyen 
thuoc xong, lien di den cho ciia Quan Tu Tai Bo Tat Ma Ha Tat, chap tay cung kinh 
bach voi Quan Tu Tai Bo Tat Ma Ha Tat rang: "Toi co Da La Ni Chan Ngon bi mat 
tham sau hay dap nat Thien Ma voi hang Da Xoa, La Sat Tu ac, Quy Than doc ac voi 
cac benh dich, nuoc, liia, trom cudp cung hay chan dung cac oan dich. Nguyen xin 
lang nghe, hiia cho toi noi Da La Ni do" 

Sau khi duoc Quan Tu Tai Bo Tat cho phep, Nhat Ke La Sat lien tuyen noi Phap 
Mon Da La Ni thu thang nay. 

Tho tri Da La Ni ciia Ton nay, hay toi pha Thien Ma, Duoc Xoa ac, La Sat. Quy 
Than doc ac voi su nguy hai ciia tat ca benh tat, nuoc, liia, trom cuop... cung hay chan 
dung cac oan dich. 

HINH TLT0NG CUA NHAT KE LA SAT 

Trong To Tat Dia Vien ciia Thai Tang Gioi Man Da La: Nhat Ke La Sat vi 
tri 6 dau phuong Nam, toan than mau xanh luc, toe mau do, dau doi mao dau lau, 3 mat 
4 canh tay, hien tuong gian du. Ben phai: Tay thu nhat cam cay Kiem, tay thu hai cam 
Viet Phii Cau (cay Biia co cai moc cau). Ben trai: Tay thu nhat cam soi day rii xuong, 
tay thu hai cam chay Tam Co. Ngoi tren Hoa Sen do. 




564 



Mat Hieu: Dien Loi Kim Circng. 

Chu Chung Tu la: E (<7) 

Tarn Muoi Gia Hinh la: Cay kiem. Hoac moc cau. 




Tuong An la: Hai tay: ngon cai, ngon tro, ngon giua huang vao ben trong cung 
cai cheo nhau, ben phai de ben trai, dung thang 2 ngon vo danh cung tru nhau, 2 ngon 
lit cung de nhau. 




_ "Thai Tang Gioi, tap 7" ghi nhan: Hinh Tuong ay la toan than mau xanh luc, 
hien tuong gian du, co 4 canh tay. Ben phai: Tay thu nhat cam cay Kiem, tay ke tiep 
cam Viet Phu Cau (cay Biia co cai moc cau). Ben trai: Tay thu nhat cam soi day ru 
xuong, tay ke tiep cam cai Chay Tarn Co, ngoi tren Hoa Sen do. 




565 



Ngoai ra cung co Thuyet noi la: "Ve Nhat Ke La Sat, mat mau den do, nhin 
xuong ben duoi, dung ran lam chuoi Anh Lac, rang cho huong len tren, mac quan da 
cop, toe co Mang Xa quan tron nhu cai mam. Tay phai cam cay Bua, tay trai cam soi 
day ran, dung mau xoa boi len than, 2 tay chap lai, chau may tron mat, tac Tuong dang 
so, mong vuot nhon ben, da voi quan quanh". 

*) Theo Mat Giao Tay Tang: Nhat Ke La Sat (Ekajati) con co ten goi la Lam Da 
La (Da La mau xanh lam) hay Dung Mann Da La (Ugra-tara) o phuong Dong bieu 
thi cho tinh than sung man, Tarn tinh thuc va dac biet la vi Thien Nu ung ho Than Chii, 
bao dam viec thanh tuu cac muc dich cho nhung De Tii ho tri giao ly Mat Thua. 

Ton nay co hinh tuong nhu Thien Nu, than mau xanh lam. Chi co mot bui toe, 
mot rang nanh, mot vii tuong trung cho Ban Tinh nen tang cua chung sinh, vien man 
trong trang thai chi co mot khong co hai cua Tinh Khong toi thuong. 




Chan Ngon la: 

Om_ mama rulu rulu hum phat 

_Ngoai ra Tay Tang con phung tho Nhat Ke La Sat qua cac hinh tuong: mot mat 
2 canh tay, mot mat 4 canh tay, mot mat 8 canh tay, 20 mat va 24 canh tay 



566 




567 




568 



CHAN NGON CUA NHAT KE LA SAT QUAN AM 



Bi Mat Can Ban Da La Ni: 

"Na mini la da-na da-la da gia 

Na mac a ly-gia phoc 16 chi de thap-phoc la gia, mao dia da-phoc gia, ma ha da- 
phoc gia, ma ha ca 16 ne ca gia. 

Na mini e ca nha tra gia, ma ha la cat-xoa tir, a ha hiet-ly da diem, ma ha la cat- 
xoa tu, ma ma, mail khu ta, tat phoc ca ly-da ne ca 16 hu minh 

Dat ne-da tha: An, a nan de, nha gia, sa-phoc ha 

Nha gia, nha gia gia, sa-phoc ha 

Ma ha vT nha due, sa-phoc ha 

Ma ha 16 ty due, sa-phoc ha 

Tat phoc vT can-na, vT na da ca nan gia, sa-phoc ha 

Gia la gia noa sat-tra, sa-phoc ha 

La cat-xoa, la cat-xoa, sa-phoc ha 

Ba xa, ha tac-da gia, sa-phoc ha" 

*) Namo ratna-trayaya 

Namah Arya-avalokitesvaraya bodhisatvaya maha-satvaya maha- 
karunikaya 

Namo Ekajataya maha-raksasl aha hrdayam, maha-raksasl mama 
mukhasya, sarva karya nikaru mehin 

Tadyatha: Om_ anante jaya svaha_ maha-vijaye svaha_ maha-rteja _ sarva 
vishna vinayakanam ya svaha carya-dasta svaha raksa raksa svaha Pasa- 
hastaya svaha 

I am Chan Ngon la: 

"An, 16 that-la gia, mau niet-ly ninh due, nha tra, nha tra due, hong hong, tra, sa- 
phoc ha" 

*)Om_ Rudraya-mudri-nye, jata jataye hum hum phat svaha 

Tuy Tam Chan Ngon la: 

"E hu-due hu, e ca nha tra, ma ma, muc khu, nha gia, sa-phoc ha" 
*)Ehyehi ekajata mama mukha-jaya svaha 

Kinh Nhat Ke Ton Da La Ni ghi nhan rang: "Neu co ke trai lanh, nguoi nu 
Thien nao co the ngay dem an can tho tri, doc rung khien chang quen mat. Luc tung Da 
La Ni nay thoi dung duyen theo canh khac. M6i khi den ngay 15 cua ky Bach Nguyet 
hoac ngay thu tam (08) cua ky Hac Nguyet, tam rua than minh, mac ao sach moi, tho 
tri Da La Ni nay, tac An ho Than. Lay bun sach xoa to Dan, vuong tron rong bon 
khuyu tay, ket Gioi xong roi thinh Con, Nhat Ke Minh Vucng (Ekajata-vidya-raja) 
ngoi 6 chinh giua Dan, dot huong, rai hoa, moi thu cung duong, le bai, sam hoi, tung 
Chan Ngon 108 bien thoi than hien tai cua nguoi Tri Minh duoc muoi loai Qua Bao. 

The nao la muoi ? 

Mot la:Than thuong khong co benh. 

Hai la: Luon duoc chu Phat muoi phuong nghi nho den 

Ba la: at ca tai vat, quan ao, thuc an uong, tu nhien sung tuc, thuong khong co 
thieu thon. 

Bon la: Hay pha Oan Dich 

Nam la: Hay khien cho tat ca chiing sinh phat khoi tam Tu 



569 



Sau la: Tat ca Co Doc, tat ca Nhiet Benh khong the xam hai 

Bay la: Tat ca dao gay chang the gay hai 

Tarn la: Tat ca nan ve nude chang the cuon chim 

Chin la: Lua chang the thieu dot 

Muoi la: chang chiu tat ca su chet dot ngot. Do goi la muoi 

Lai duoc bon loai Qua Bao. Nhom nao la bon ? 
Mot la: Chang bi cam thu gay hai 
Hai la: Chang bi doa vao Dia Nguc 

Ba la: Luc lam chung thoi duoc thay chu Phat muoi phuong 
Bon la: Sau khi menh chung, duoc sinh ve quoc tho cua V6 Luong Tho 
(Amitayus)" 



570 



BAT NHA BO TAT 



2 \ 

Bat Nha Bo Tat, ten Phan la Prajna-paramita, xung day du la Bat Nha Ba La Mat 
Da Bo Tat, dich y la Tri Tue vuot qua ba ben kia. 

Bat Nha Bo Tat la vi Bo Tat rat dac biet ciia Mat Giao. Day la dem Tri Tue 
(Prajna) tinh thong van sir ciia Due Phat, nhan each hoa ma thanh 

Bat Nha Bo Tat lai xung la Bat Nha Phat Mau, dai bieu cho Chinh Phap Luan 
Than (Saddharma-cakra-kaya) ciia Dai Nhat Nhir Lai (Vairocana-tathagata) 

_Trong vien Tri Minh thuoc Thai Tang Gioi Man Da La thi Ton nay la quyen 
thuoc ciia Thien Thu Quan Am, co than mau thit, dm doi mao bau, than khoac giap 
tru, co ba mat 6 canh tay. Ben trai: Tay thu nhat co khuyu tay cam Phan Khiep de 
ngang nguc, tay thu hai ngua long ban tay de duoi ron; tay thu ba ngiia long ban tay co 
ngon vo danh, ngon cai de tren dau ngon vo danh va duoi 3 ngon con lai. Ben phai: tay 
thu nhat tac an cam hoa sen, tay thu hai duoi de tren dau goi; tay thu ba co canh tay, 
dung long ban tay, co ngon vo danh, ngon cai de tren dau ngon vo danh va duoi 3 ngon 
con lai, ngoi ngay thang tren hoa sen do. 




Ba con mat dai bieu cho Due dac biet ciia ba Bo: Phat Bo, Lien Hoa Bo, Kim 
Cuong Bo. Sau canh tay bieu thi cho mot than co day du 6 Ba La Mat. 
Mat Hieu la: Dai Tue Kim Cucng 
Chu chiing tii la Jna (^") 

Tarn Muoi Gia Hinh la: Phan Khiep (ruong Kinh Phan) 




571 



Tuong An la Phan Khiep An: Tay trai duoi nam ngon bang phang, ngiia dat duoi 
trai tim, dem tay phai che o tren tay trai. 




Chan Ngon la: 

Om_ dhih srl sruta vijaye svaha 

Trong Vien Hir Khong Tang ciia Thai Tang Gioi Man Da La thi Ton nay la 

mot trong miroi Ba La Mat Bo Tat, duoc sinh ra tu Tri Dnc trang nghiem ciia Hir 
Khong Tang Bo Tat, va thanh quyen thuoc ciia Bat Nha Bo Tat. 

Ton nay co than mau thit, tay phai de canh eo cam cay kiem. Tay trai dung long 
ban tay, co ngon tro ngon giua va duoi giuong 3 ngon con lai. Hoi dung dau goi phai, 
khoac ao ca sa. 




Mat Hieu la: Dai Tue Kim Cncng 

572 



Chu chung tu la: Dhi (c(0, hoac Pra (Q) 
Tarn Muoi Gia Hinh la: Cay kiem bau 




Tuong An la Phan Khiep An: 




Chan Ngon la: 

Om_ dhlh srl sruta vijaye svaha 

Da La Ni Tap Kinh, quyen thu ba ghi nhan Ton Tuong Dai Bat Nha Bo Tat 

la: "Than ciia Bo Tat ay, tru mao Troi ra thi than dai mot khuyu tay (mot khuyu tay ciia 
con ngiroi nhu mot gang tay ciia Due Phat), toan than mau trang, mat co ba con mat, 
tua nhu tuong Thien Nu, hinh mao doan chanh nhu hinh Bo Tat, ngoi Kiet Gia tren toa 
Su Tu, dau doi mao Troi lam hao quang tron tria, 16 tai deo khuyen bau tran chau, 6 
ben dudi co deo chuoi Anh Lac bay bau. Co hai canh tay, co canh khuyu tay trai de 
ngay tren nguc, ngiia ban tay phai giuong duoi nam ngon tay, trong long ban tay ve 
lam ruong Kinh bay bau, trong ay co du 12 Bo Kinh tuc la Bat Nha Ba La Mat Da 
Tang (Prajna-paramita-garbha). Ru ban tay phai cham tren dau goi phai, giuong duoi 
nam ngon tay tuc la tay Thi V6 Uy cua Bo Tat. Tren than ciia Bo Tat khoac to lua 
mong, theu du nam mau. Tu eo tro xuong mac quan mau rang chieu (trieu ha: mau 
may phan chieu anh mat troi buoi xe chieu), o tren ve hoa tiet mau vang. Thien y quan 
quanh hai canh tay, giao nhau tai nach 16 hai dau ra, deu huong len tren, hoi quanh co 
nhu the rung bay. Hai co tay ay deu deo vong xuyen. 




573 



Bat Nha V6 Tan Tang Da La Ni Chu la: 

"Na mo ba gia phiet de (1) bat-la nha, ba la nhi da due (2) Um (3) lgi-y (4) dia-y 
(5) that-loi (6) du-16 da (7) ty xa due (8) sa ha (9)" 

Namo Bhagavate prajna-paramitaye. Om_ Hrlh Dhlh Sri sruti vijaye 
svaha 

Due Phat noi: "Da La Ni An nay co bon loai ten goi. Mot la Bat Nha V6 Tan 
Tang (kho tang khong cung tan ciia Bat Nha), hai la Bat Nha Nhan (con mat ciia Bat 
Nha), ba la Bat Nha Can Ban (Goc re ciia Bat Nha), bon la Kim Cang Bat Nha Tam 
(Tarn ciia Kim Cang Bat Nha). 

Da La Ni An nay co Cong Due Ion, neu hay chi Tam nhu Phap tho tri, tuy tung 
mot bien thi sanh ra mot van tam ngan Tu Da La Tang (Kinh Tang). Lai trong moi 
mot Tu Da La Tang, moi moi deu sanh ra hai van ngam ngan Tu Da La Tang. Lai trong 
moi mot Tu Da La Tang ay sanh ra tram van Tu Da La Tang. Lai trong moi mot Tu Da 
La Tang ay sanh ra vo luong na do tha a tang ky Tu Da La Tang. Nhu vay cho den 
trien chuyen sanh ra vo luong vo tan Tu Da La Tang. Noi neu ra tua de, ten goi, cau, 
nghia, mui vi (vi) cua Kinh... moi moi deu chang giong nhau, nen chang neu ra lan 
nua. Nhu vay niem niem sanh ra khong cung tan. The nen goi la Va Tan Tang Da La 
NiAn. 

Da La Ni An nay tiic la Tong To ciia chu Phat ba doi o muoi phuong, cung la 
kho tang Phap khong cung tan cua chu Phat ba doi o muoi phuong, me (mau) cua tat 
ca Bat Nha Ba La Mat. La noi ma chu Phat Bo Tat qua khu hien tai vi lai da thuong 
cung duong, cung kinh, tan than. 

Neu Thien Nam Tu, Thien Nij Nhan dung Tam chi thanh, viet chep, doc tung, 
nhu Thuyet tu hanh thi het thay toi nang trong tram ngan van uc hang ha sa kiep sinh 
tii ciia nguoi nay, o khoang phiit choc deu diet het khong co du sot. 

Het thay Cong Diic ciia Da La Ni An nay, neu Ta tru o tram ngan van lie a tang 
ky kiep khen ngoi cung chang het, huong chi la nguoi khac khen ngoi ma co the het 
duoc" 

Trong Kinh Nhan Vno-ng Bat Nha thi Kim Ciro"ng Ba La Mat Da Bo Tat 

(Vajra-paramita-bodhisatva) dong The voi Ton nay. 

_Mat Giao Tay Tang tho phung Bat Nha Bo Tat qua cac Ton Tuong co hai tay, 
bon tay va xung la Bat Nha Phat Mau 




574 



Tu tri Phap Mon ciia Bat Nha Ba La Mat Bo Tat se hay chiing duoc Tri Tue vien 
man ciia Bat Nha Ba La Mat ma ngo giai Phap cua The Gian vai Xuat The Gian. 
Thong dat rong Ion 5 Minh ciia Bo Tat la: Thanh Minh (Sabda-vidya), Cong Xao 
Minh (Silpa-karma-vidya), Y Phirang Minh (Cikitsa-vidya), Nhan Minh (Hetu- 
vidya), Noi Minh (Adhyatma-vidya) 

Soan dich xong Quan Am Phap Bo vao ngay 25/09/2013 
Hieu chinh xong vao ngay 09/05/2014 



575 



TU" LIEU THAM CITU 

*) Han Van: 

Dai Chinh Nguyen Ban Dai Tang Kinh: Tap 18, Tap 19, Tap 20, Tap 21 
_ Mat Giao Do Tuong: Tap 3, Tap 4, Tap 5, Tap 6, Tap 7, Tap 8, Tap 9, Tap 10 
_ Phat Giao Tieu Bach Khoa: Tu quyen 1 den quyen 18 
_Phat Quang Dai Tu Dien 
_Bach Khoa Toan Thu 

_Phat Giao Thu An Do Thuyet_ Thi Van Thuy bien soan 
_Mat Giao Dai Tu Dien_ Tap 6 
_Phat Tuong Do Vung 
_Nhien Dang tap chi 

*) Viet Van: 

_Thai Tang Gioi Man Da La _ Huyen Thanh bien soan 

_Kim Cuong Gioi Man Da La_ Huyen Thanh bien soan 

_Dai Bi Quan Am Can Ban Phap_ Huyen Thanh bien dich 

_Dai Phat Dinh Thu Lang Nghiem Than Chu Phap_ Huyen Thanh bien dich 

_Thap Nhi Thien Phap_ Huyen Thanh bien dich 

_Tinh Tu Phap_ Huyen Thanh bien dich 

_Tranh Tuong va Than Pho Phat Giao_Louis Frederic_ Viet dich Phan Quang 
Dinh (NXB My Thuat_nam 2005) 

_Mot so bai dich cua Tong Phuffc Khai 

*) Trang Web: 
buddha-dharma. org 
_tangthuphathoc.net 
_chuaminhthanh. com 
_electricwombworld.blog.fc2 .com 
_zenheart.hk 
_en.wikipedia.org 
_zh.wikipedia.org 
_haaram.com 

_sriharivayuguru.blogsport.com 

_fanbop.com 

_fodian.net 

_haripurush-jagadbandhu.org 

_hindudevotionalpower.com 

_speakingtree.in 

_qcny.net 

_baike.baidu.com 

_Mot so Ton Tuong tren images cua google.com va Tu Lieu cua Tong Phutfc 
Khai 



576 



MUC LUC 



1_ Tin nguong Quan Am Tr.0 1 

2_H6ng danh Quan Am Bo Tat Tr.07 

3_Tien than cua Quan Am Bo Tat Tr. 1 8 

4_Tru xu cua Quan Am Bo Tat Tr.20 

5_Phap Mon cua Quan Am Bo Tat Tr.21 

6 Cac loai hinh tugng Quan Am Tr.28 

9 /V 

.) Ba muoi ba The Quan Am Tr.64 

.) Muoi hai Ton tugng Quan Am Tr. 1 14 

.) Tugng Quan Am trong Mat Giao Tr. 126 

.) Sau loai Ton Tugng Quan Am Tr.141 

.) 108 hinh thuc cua Quan Tu Tai Tr.145 

7_ Thanh Quan Am Tr. 1 8 1 

8_Thien Thu Quan Am Tr.191 

9_Thanh Canh Quan Am Tr.245 

10_Thap Nhat Dien Quan Tu Tai B6 Tat Tr.340 

1 l_Nhu Y Luan Quan Am Tr.360 

12_Ma Dau Quan Am Tr.371 

13_Bat Khong Quyen Sach Quan Am Tr.382 

14_Chuan De Bo Tat Tr.391 

15_Dai Tuy Cau B6 Tat Tr.416 

16_Da La Bo Tat Tr.439 

17_Bach Do Mau Tr.489 

1 8_ Ty Cau Chi Bd Tat Tr.494 

1 9_ Tu Ty Quan Am Tr.497 

20_ Bach Y Quan Am Tr.508 

21_ Bach Than Quan Tu Tai Bo Tat Tr.515 

22_ Dai Minh Bach Than B6 Tat Tr.5 17 

23_ Diep Y Quan Am Tr.5 19 

24_ A Ma De Quan Am Tr.530 

25_ Su Tu H6ng Quan Am Tr.534 

26_ Duong Lieu Quan Am Tr.537 

27_ Dien Menh Quan Am Tr.542 

28_ Thuy Cat Tuong B6 Tat Tr.547 

29_ Thuy Nguyet Quan Am Tr.549 

30_ Huong Vuong Quan Am Tr.5 56 

3 1_ Phan No Cau Quan Tu Tai B6 Tat Tr.558 

32_ Bat Khong Cau Quan Tu Tai Bo Tat Tr.560 

33_ Dai Cat Tuong Minh B6 Tat Tr.562 

34_ Dai Cat Tuong Dai Minh B6 Tat Tr.563 

35_NhatKeLa Sat Tr.564 

36_BatNha B6 Tat Tr.571 

37_ Tu Lieu tham cuu Tr.5 76 

38_ Mucluc Tr.577 



577 




578 



